PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVÀDA 


VI DIỆU PHÁP 
Giảng Giải 


BAN HOÀNG PHÁP 
PHÁP QUỐC 
BÀI 1 
PHÁP 
(Dhamma) 


Pháp là những gì có chơn tướng riêng biệt. 


Chữ Dhamma là một danh từ có một ý nghĩa hết sức bao quát được dùng theo nhiều 
nghĩa tùy theo trường hợp. Các nhà chú giải đã định nghĩa răng: "Attano Lakkhanam 
Dhãreti: Dhammo"= Tự giữ chơn tướng gọi là Pháp (nhậm trì tự tánh). 


Chữ Lakkhanam có nghĩa là thể trạng, trạng thái, bản chất, chơn tướng. Như vậy, 
những øì có thê trạng đêu gọi là pháp, dù thê trạng ây là gì đi nửa cũng vậy. Thí dụ 
như vuông, tròn, dài, ngăn, tôt, xâu... 


Tóm lại, Pháp là danh từ chỉ vật gì có trạng thái riêng mà tri giác có thể nhận biết 
được, dù vật đó thuộc về vô vi hay hữu vị, giả danh hay bản thê, hiệp thê hay siêu 
thế. 


Đại Đức Santakicco đã định nghĩa về Pháp băng hai câu sau: 


Pháp là chi ? — Chi cũng là Pháp. 


Pháp có trạng thái ra sao ? — Ra sao cũng là trạng thái của Pháp. 
Pháp tuy có rất nhiều nhưng Đức Phật đã gom lại và chia thành hai loại: 
- Pháp Tục Đề (Sammuttisacca): Sự thật thế tình thông thường. 


- Pháp Chơn Đề (Paramatthasacca): Sự thật bản thể, chơn tướng của các pháp. 


'L- TC ĐỂ Những sự thật do thế tình tù y theo nhụ cầu đặt ra. 
PHAP | (Sammuttisacca) 


(Dhamma) ” = 
CHƠN ĐE Những sự thật đứ ng theo chơn tưởng cửa chí nh nỏ 


(Paramatthasacca) và khổng bao giờ thay đổi. 





Hai pháp Tục Đề và Chơn Đề bao hàm trọn vẹn tất cả các pháp trong thế gian. 


-OoOOO- 


BÀI 2. 


PHÁP TỤC ĐỀ 


(Samutfisacca) 


Tục để có nghĩa là sự thật thông thường theo thể tình, sự thật của ngôn từ và ý nghĩa 
của ngôn từ. Như khi nói đến cái xe thì người ta hiểu rằng xe là một vật có bánh xe để 
di chuyền. Tiếng xe dùng để chỉ một vật gồm bánh xe, sườn xe ... hợp lại. Như vậy, 
xe là một sự định đặt ngôn từ đề diễn đạt một vật chớ thật ra không có gì là chiếc xe 
cả. Tuy nhiên, gọi một vật có bánh đề chạy là xe thì so với thông thường cũng không 
phải là sai, do đó mới có định nghĩa, Tục để là những sự thật thông thường do thế 
tình đặt ra. 


Chữ Sammuttisacca còn được các dịch giã dịch bằng những danh từ khác nhau như 
Sau: 


Chế định: ngôn từ để chỉ định vật gì định đặt. 
Mặc ước: ước định, khái niệm về vật gì. 


Thi thiết: đặt bày ngôn từ diễn đạt các sự vật ... 


Mặc dù được dịch với nhiều danh từ, nhưng tựu chung thì Tục để là các ngôn từ được 
định đặt ra để diễn đạt các sự vật. Pháp Tục Đề được chia ra làm hai loại: 





DANH Là sự định đất các ngôn tử để xưng hô, gói, nói, 
CHE ĐỊNH (Danh chế định bao hàm tất cả các danh từ). 
PHÁP (Ñămapaññiatti) 
AF_ 4 Ồ 
¡ TỤC ĐE | 
& NGHĨA Sự qui định về ở nghĩa cửa các danh từ dùng để 
CHE ĐỊNH h diễn đạt trong đời sống. 
(Atthapaññatti) 





- Danh chế định (Namapaññatti) lại được phân ra làm sáu loại: 


1. Danh chơn chế định (Sãvijjamäna paññatti): là những danh từ chỉ vật thật có, bản 
thể chơn tướng, những danh từ dùng đề diễn đạt pháp Chơn đề. Thí dụ: Tâm, Sở hữu 
tâm, Sắc pháp, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Uấn, Xứ, Giới, Đề ... 


2. Phi danh chơn chế định (Avijjamãna paññatti): là những danh từ giả lập, không có 
bản thể, chơn tướng (giả định theo mặc ước). Những danh từ dùng đề diễn đạt pháp 
Tục đề. Thí dụ: Chư thiên, Ma vương... 


3. Danh chơn, phi danh chơn chế định (Vijjãmãna avijjãmäna paññatti): là những 
danh từ ghép, chữ trước chỉ vật có thật (pháp Chơn để), chữ sau chỉ vật theo quI ƯỚC 
(pháp Tục đế). Thí dụ: Tâm tôi, Tiếng radio, Mùi sầu riêng... Tâm, tiếng, mùi là 
những danh từ chỉ vật có thật (chơn đề); tôi, radio, sầu riêng là những danh từ giả 
định (tục đề). 


4. Phi danh chơn, danh chơn chế định (Avijjãmãna vijjãmãna paññatti): là những 
danh từ ghép, tiếng trước thuộc về ngôn từ giả định (pháp Tục đề), tiếng sau thuộc về 
những danh từ chỉ vật có thật (pháp Chơn đề). Thí dụ: Tôi sân, nó có tâm tham... Tôi, 
nó là giả danh, không có thật; sân, tâm tham là những trạng thái có thật. 


5. Danh chơn, danh chơn chế định (Vijjãmãna vijjãmãna paññatti): là những danh từ 
shép, tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật có thật. Thí dụ: Tâm Tham, Nhãn 
Thức, Thọ Lạc ... Tâm, Tham, Nhãn, Thức, Thọ, Lạc đều là những sự vật có thật 
(những danh từ dùng đề diễn đạt pháp Chơn Để). 


6. Phi danh chơn, phi danh chơn chế định (Avijjãmãna avijjãmäna paññatti): là những 
danh từ ghép, trong đó tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật giả danh như 
nhơn loại, thiên hạ, trời đất, cha con, ông cháu, ... những danh từ đó diễn đạt những 
sự vật không có thật (chỉ là giả danh) theo pháp chơn đế mặc dù đối với pháp tục để 
chúng hoàn toàn có thật. 


- Nghĩa chế định (Atthapaññatti) gồm có bảy loại như sau: 


1. Hình thức chế định (Santhãnã paññatti): là những danh từ dùng để diễn đạt hình 
dáng của sự vật như núi cao, biên rộng, hô sâu, sông dài, bản tròn, người lanh lẹ, .... 


2. Hiệp thành chế định (Samiha paññatti): những danh từ chỉ các sự vật hiện hữu bởi 
sự tập hợp của nhiêu vật khác nhau như nhà (sự kêt hợp bởi ruI, mè, kèo, cột ...), Xe 
(sự kêt hợp bởi sườn, bánh, tay lái, ...), g1a đình (sự kêt hợp bởi cha, mẹ, con cái ...). 


3. Chúng sinh chế định (Satta paññatti): là những danh từ dùng đề chỉ những sinh vật 
có thức tánh, mạng căn như người, trời, tiên, Phật, ... 


4. Phương hướng chế định (Disã paññatti): là những danh từ dùng đề diễn đạt về 
phương hướng như Đông, Tây, Nam, Bắc, ... 


5. Thời gian chế định (Kãla paññatti): là những danh từ dùng đề chỉ một thời điểm 
nào đó như buôi sáng, buổi tối, Xuân, Hạ, Thu, Đông, ... 


6ó. Hư không chế định (Äkãsa paññatti): là những danh từ dùng để diễn tả những chỗ 
trống, kẻ hở, hư không như hang, hồ, huyệt, ao, đầm, .. 


7. Hình tướng chế định (Nimitta paññatti): cũng gọi là Tiêu Biểu chế định, là những 
danh từ diễn đạt một sự vật tiêu biêu, tượng trưng như lá cờ, quôc gia, bảng hiệu, ... 
hay các đê mục tu Chỉ Tịnh như Đât, Nước, Lửa, Cñó, xanh, vàng, ... 


Không nên lầm tưởng là cứ mỗi danh từ trong danh chế định sẽ có một danh từ tương 
đương trong nghĩa chế định, mà phải hiểu rõ răng các danh từ giả định trong danh chế 
định diễn tả một sự vật có thật dù cụ thể hay trừu tượng. Còn nghĩa chế định là những 
danh từ chỉ nhằm vào mặt ý nghĩa, hay nếu đi chung với danh chế định thì nhằm bồ 
túc thêm ý nghĩa của danh chế định đó. Thí dụ: cái nhà trên phương diện danh chế 
định thì nó thuộc về Phi Danh Chơn chế định, nhưng theo nghĩa chế định thì nó là 
Hiệp Thành chế định. 


Tóm lại, mọi vật trong đời được diễn đạt bằng ngôn ngữ, để bày tỏ cho nhau được 
hiểu biết, bất cứ dưới hình thức nào, phương tiện nào đêu là chế định. Ngay khi Đức 
Phật thuyết pháp để chuyêân mê, khai ngộ, Ngài cũng phải dùng pháp chế định của 
Tục Đề đề diễn đạt Chơn Đề. Vì thế chúng ta cần phải biết rõ thế nào là Chơn Đề và 
thế nào là Tục Đề để khỏi lầm lần trong việc tu tập. 


-OoOOO- 


BÀI 3. 


PHÁP CHƠN ĐÉ 


Paramatthasacca 


Chơn đề là sự thật bản thể của Tục đề, một sự thật cô nhiên và không bao giờ thay 
đổi. Khi ta gọi anh A, theo Tục đề thì anh A là một người có một sắc tướng riêng 
biệt, một sự thật giã định để phân Diệt giữa người này với người khác; theo Chơn để 
thì anh A là một tập hợp của ngũ uẫn và ngũ uẫn đó mới chính thật là anh A. 


Thật ra rất khó mà định nghĩa một cách trọn vẹn và đầy đủ từ ngữ Paramatthasacca, 
vì nó bao hàm rất nhiêu nghĩa mà mỗi nghĩa là một khía cạnh của pháp Chơn đề: 


Không bao giờ thay đổi (Parama aviparito): không thay đổi ở đây không có nghĩa là 
thường hằng, bắt biến, mà nó có nghĩa là trước sau giống nhau không sai khác. Quá 
khứ như thế nào thì hiện tại và tương lai cũng như thế ấy; do đó được gọi là chơn như 
(chơn: sự thật; như: không thay đôi). 


Đối tượng của trí tuệ cao siêu (Paramattha): nghĩa lý cao siêu, chân lý vi diệu, bản thể 
của vạn pháp; do đó cũng được dịch là siêu lý. 


Đệ nhất nghĩa đề (Paramatthasacca): sự thật tuyệt đối, vô SONE. 


Ngoài ra, về mặt chiết tự ta có thể hiểu (chơn: sự thật, đế: sự thật) chơn đề là sự thật 
của sự thật, là thực thê của tục đê. 


Theo Vi Diệu Pháp có tất cả là bốn thực thể của các pháp: 


1. Tâm (Citta): thành phân tri giác của chúng sanh. 


2. Sở hữu tâm (Cetasika): thành phần phụ thuộc của tâm. 


3. Sắc pháp (Rũpa): thành phần vật chất, vô tri. 


4. Niết bàn (Nibãna): bản thể tịch tịch, chấm dứt sự sinh diệt của Danh Sắc. 


Tâm và Sở hữu tâm là bản thê vô hình, được gọi là Danh (Nãma); đối lại với Sắc 
pháp (Rũpa) gọi là Sắc. Danh và Sắc thuộc về thành phần do duyên tạo nên được gọi 
là pháp hữu vi (Sañkhãra). Trái lại Niết Bàn là sự tịch tịnh, diệt hoàn toàn, không 
phải là pháp bị tạo nên được gọi là pháp vô vi (Asankhãra). 


VÓVL Bản thể vắng lặng; hoàn toàn thanh tịnh; 
- (Asaikhara) cửu cảnh tối hậu. Cũng gọi là Niết Bàn, Diệt đế... 


_„ CHƠN ĐỂ ————— 
(Paramatthasacca) | HƯU VI Là các pháp còn bị chỉ phối bởổi định luật 
(Saúkhira) tam tưởng: vô thường, khổ não, vẻ ngã. 
:_ CAN Nhờ vào đó mà thức phảt sinh. 
SẮC | 
- (Rnp3) Km 
CHƠN ĐỀ Khnnib Đối tư ủa thức nơi căn đỏ 
( : 3 ¡ tượng của thức nơi cän đỏ. 
| HƯU VI .._——— 
(Paramatthasacca) \ 
DANG TẠM Ý thức. Sự hiểu biết, suy tử, nhận thức 
(Na mà) { (Citta) qua các căn. 


| SỞ HỮU TÂM Phần phụ trợ của tầm. 
(Cetasika) 


Người học Phật cần phải phân biệt rõ thế nào là giả định, thế nào là thật thể. Đâu là 
hữu vi, đâu là vô vi để không có sự lầm lần, chấp "ngón tay là mặt trăng": nhất là đối 
với người hành thiền quán thì vấn đề càng quan trọng hơn, vì hành thiền minh sát là 
quán xét để thấu triệt bản chất thật thể của các pháp. 

Một điểm cần ghi nhận là điều tinh túy của Abhidhamma là sự sâu sắc về bản thê 
pháp hay pháp chơn đề. Một nhà chú giải đã viết "Abhidhamma sabhävo gambhiro = 
Vi Diệu Pháp sâu xa về bản thể pháp". Vì vậy, người học Vi Diệu Pháp cần nắm 
vửng nghĩa lý của pháp chơn đế. 


-OoOOO- 


BÀI 4. 


TÂM 
Ci(ta 


Tâm là sự biết cảnh hay nhận thức đôi tượng. Ở đây, Tâm phải được hiểu là sự nhận 
thức thuần túy, chủ trương biết cảnh; còn thể cách thiện hay bất thiện là do các sở 
hữu tâm. Giải về tâm, các nhà chú giải viết "Cintanamattam Cittam = nhận thức gỌI 
là Tâm". "Ärammanam Cinteti Cittam = biết cảnh gọi là Tâm". 


Theo Vi Diệu Pháp thì các danh từ Tâm (Citta), Ý (Mana), Thức (Viññãna) không có 
sự sai khác về ý nghĩa, tùy theo chỗ dùng mà chúng có nhiều tên gọi khác nhau. Thí 
dụ: đối với 12 Xứ thì tất cả Tâm gọi là ý (Ý Xứ), đối với ngũ uẫn thì tất cả tâm gọi là 
thức (Thức Uẫn) .... 


Atthakathä chú giải rằng: 


Trạng thái (chơn tướng) của Tâm là biết cảnh (Arammanam Vijãranakkhanam). 


Phận sự của Tâm là chủ trì, hướng dân sở hữu tâm (Pubbamgamarasam)). 


Sự thành tựu của Tâm là tư cách liên tục, nối nhau sanh diệt không gián đoạn 
(Sandhanapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết của Tâm là Sở hữu tâm và Sắc pháp (Nãma Rũpa padatthanam). 


Có bôn nhân sanh tâm: 


1. Nghiệp quá khứ (Atftakamma) là những hành động thiện hay bắt thiện trong quá 
khứ tạo ra quả hiện tại. Thành phần chính phải nói là tâm quả. Như một người làm 
các ác nghiệp, khi chết phát sanh tâm quả dân đi tục sinh vào kiếp ác thú. 


2. Sở hữu tâm (Cetasika) là những thành phần phụ thuộc của tâm. Đồng sanh, đồng 
diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, đồng biết một cảnh với tâm. Không thể có 
một tâm nào mà không có sở hữu tâm. Khi nhìn lên bảng, ta biết ngay đó là tắm bảng, 
thì tâm biết đó phải có sở hữu Tưởng (nhớ lại cái đã gặp đề ghi nhận cảnh hiện tại) 
hay phải có sự hướng tâm đến cảnh (sở hữu Tầm) hoặc trụ tâm trên cảnh (sở hữu 
Định) ... 


Như vậy tâm không phải là một đơn vị thuần nhất mà là một tập hợp của nhiều thứ. 
Cũng như phim không thể chụp hình, mà đòi hỏi phải có máy chụp hình gồm ống 
kính, bộ phận ánh sáng ... thì phim mới ghi nhận cảnh được. Do đó, có thể nói sở hữu 
tâm là nhân sanh tâm hay yếu tô sanh tâm. 


3. Cảnh (Ärammanam) là đối tượng của tâm, tâm biết cảnh, những gì bị tâm biết gọi 
là cảnh. Nêu không có cảnh thì không có tâm, có tâm là có cảnh. Do đó, gọi cảnh là 
nhân sinh tâm. 


4. Vật (Vatthu) là những Sắc Thần Kinh (Pasãdarũpa), chỗ nương của tâm thức. Như 
con mắt là chỗ nương của nhãn thức, tai là chỗ nương của nhĩ thức .... Do đó, gọi vật 
là nhân sanh tâm. 


Theo Abhidhamma có tất cả là 89 tâm (hay 121 tâm nếu tính theo chi thiền) được 
phân loại tùy theo phương diện. 


* Nếu chia theo lãnh vực (Vacara) thì tâm có 4 loại: 


1. Tâm Dục Giới (Kãma vacaracitta): là tâm phần lớn bắt cảnh dục (Sắc, Thinh, Khí, 
Vị, Xúc). Thuộc về lãnh vực Dục Giới gồm có 54 tâm. 


2. Tâm Sắc Giới (Rũpa vacaracitta): là tâm Thiên, lấy sắc pháp làm đề mục tu thiền. 
Gôm có 15 tâm. 


3. Tâm Vô Sắc Giới (Arũpa vacaracitta): là tâm Thiên, lẫy đề mục không sắc pháp 
làm đôi tượng tu thiên. Gôm có I2 tâm 


4. Tâm Siêu Thế (Lokuttaracitta): là tâm biết cảnh Niết Bàn; đối tượng thoát ly thế 
gian, không thuộc về thê gian. Có tât cả là 8 tâm (hay 40 tâm nêu tính theo Š5 chi 
thiền). 


* Nếu phân tâm theo cảnh thì tâm gồm có 6 loại: 


1. Tâm Nhãn Thức (Cakkhuviññãna): là tâm nương nhãn vật, biết cảnh sắc, hình ảnh. 
Gôm có 2 tâm. 


2. Tâm Nhĩ Thức (Sotaviññãna): là tâm nương nhĩ vật, biết cảnh thinh. Có tất cả là 2 
tâm nhĩ thức. 


3. Tâm Tỷ Thức (Ghãnaviññãna): là tâm nương tỷ vật, biết cảnh khí (các mùi). Gồm 
có 2 tâm. 


°"~.u~—= 


cay, chua, mặn,...). Gôm có 2 tâm. 


5. Tâm Thân Thức (Käyaviññaäna): là tâm nương thân vật, nhận thức cảnh xúc (sự va 
chạm, nóng, lạnh, ...). Gôm có 2 tâm. 


6. Tâm Ý Thức (Mana viññãna): là tâm bắt cảnh pháp, là cảnh trạng khởi lên trong 
tâm. Có tât cả 111 tâm (trừ ngũ song thức). 















SIÊU THỂ 
(Lokuttaracitta) 





, 


HỢP THE 
(Lokiya citta) 


ĐÀO ĐẠI 
(Mahaggaia) 








TÁM . 
HỢP THẺ 










DỤC GIỚI 


(Eämiivacara) 









VỚ NHÁN 
(Ahe tuka) 


TÂM 
DỤC GIỚI 





TINH HẢO 


(Sobhanä ni) 


-OoOOO- 


- Tâm thoát ra ngoài hạn cuộc của thế gian, 
không còn lệ thuộc vào vô thường, khổ, vô ngã. 


- Tâm biết cảnh còn bị giỏi hạn bồi không gian 
và thời gian, tâm biết cảnh còn sinh tử. 


- Là những tâm thiền Sắc Giải và Vô Sắc Giới. 


- Là tàm biết và dính vào các cảnh Sắc, Thinh, 
Khí, Vị và Xúc. 


- Là tâm ác, xấu, không tốt đẹp. Là nhắn sinh ra 
7 tắm Quả Bất Thiện Dục Giới Võ Nhân 


- Là những tảm không cỏ nhân Tham, Sản, 5ï, 
Vô Tham, Vỏ Sản và Vô Sĩ. 


- Là những tâm tốt đẹ p trong cối Dục giỏi, 
những nhän lành trong cối Dục giới. Tâm thiệ n. 
Kết quả là 8 tâm CQuả Thiện Vô Nhần 

và ỗ tâm Quả Tịnh Hảo. 


BÀI 5. 


TÂM BÁT THIỆN 
(Akusalä Citta) 


1. Định nghĩa: 


Tâm bắt thiện là tâm ác, xấu, không tốt đẹp. Nói theo chi pháp, tâm bắt thiện là 
những tâm sanh lên có sở hữu bất thiện đồng sanh và hòa hợp (theo lời giải của bộ 
Atthakatha). Phạn ngữ Akusala dịch là bất thiện, phi thiện, có nghĩa là trái với thiện. 
Nếu thiện là những gì lành mạnh của tinh thần thì bắt thiện là trạng thái suy nhược, 
bệnh hoạn của tâm (Rogayattha); nếu thiện là cái gì tốt đẹp thì bát thiện là cái gì 
không tốt đẹp; nếu thiện là cái gì khôn khéo thì bất thiện là cái gì vụng về; nếu thiện 
là cái gì hiền thiện thì bất thiện là cái gì tội lỗi; nếu thiện là cái gì tạo quả an lạc thì 
bắt thiện là nguyên nhân sanh khổ đau. 


2. Phân loại: 


- Ham muốn, nhiểm đắm, chấp trước, luyến ái. 
Do sự mù mở bỏi ái dục mà tâm bị đối tượng 


THAM | 
i thu hút. 


(Lobha) 


| “TÁM 4é Í SAN | - Trạng thái nóng nảy, bực bội, khó chịu, 
BÁT THIỆN I (0s) bất bình, phiễn muộn, bất toại nguyện. 


- Tâm tối, mê mờ, thiếu trí tuệ, 
đồng nghĩa với vô minh. 





\ SI 
(Moha) 


1.1) Tâm Tham (Lobhamila citta): Tâm là biết cảnh, Tham là ham muốn. Tâm tham 
là trạng thái tâm biết cảnh với tư cách ham muốn, bị thu hút bởi đối tượng khả ái. Bộ 
Atthakathä giải răng: Cittam lubhatiti lobha cittam = Tâm ái nhiêm gọi là tâm tham. 


Như vậy ta có thể nói tâm tham là sự bị cảnh thu hút, dính mắc đối tượng, và đối 
tượng của tâm tham là cảnh khả ái, cũng như đặc tánh của nam châm là hút sắt, thép, 


... và những øì bị nam châm hút thì là chất kim loại. Tâm tham được chia làm 8 thứ, 
căn cứ vào 3 phương diện: 


- Thọ: Thọ hỷ hay thọ xã 

- Tương ưng: Hợp tà hay ly tà 

- Trợ: Hữu trợ hay vô trợ 

Thọ hỷ (Somanassavedan8): là cảm giác vui mừng, hoan hỷ của tâm. 


Thọ xã (Upekkhavedan8): là cảm giác thản nhiên, tự nhiên, vô tư của tâm. 


Hợp tà (Micchäditthigatasampayuttam): là lòng ham muốn có sự hiểu sai, chấp lầm 
sự vật (tà kiên là không thây rõ sự thật, không thây lý vô thường, khô não, vô ngầ). 


Ly tà (Amicchãditthigatasampayuttam): không có sở hữu tà kiến đồng sanh, hòa hợp. 


Hữu trợ (Sasankhãrikamekam): là tâm sanh lên do sự trợ giúp nhiều lần, cần có động 
cơ thúc đây. Sự trợ giúp ở đây có thê là của chính mình (phân vân, suy nghĩ, đăn đo, 
...) hay của người khác (dụ dô, khuyên khích, kêu gọi, ...). 


Vô trợ (Asankharikamekam): là tâm sanh lên mau lẹ không cần có sự trợ Ø1Úp. 


Tám tâm Tham được câu tạo như sau: 


1) Tâm Tham Thọ Hỷ Hợp Tà Vô Trợ: là lòng tham với một cảm giác vui mừng, 
thích thú, có sự chấp sai và khởi lên một cách mau lẹ không do dự. 


2) Tâm Tham Thọ Hỷ Hợp Tà Hữu Trợ: là lòng tham với một cảm giác vui mừng, có 
sự chấp sai, phát sanh chậm chạp (do suy nghĩ nhiều lần hay người khác phải xúi biểu 
nhiều lần). 


3) Tâm Tham Thọ Hỷ Ly Tà Vô Trợ: là sự ham muốn với cảm giác thích thú, không 
hiểu sai, sanh khởi mau lẹ. 


4) Tâm Tham Thọ Hỷ Ly Tà Hữu Trợ: là sự ham muốn với cảm giác vui mừng, 
không có sự hiệu salI, sanh khởi một cách chậm chạp. 


5) Tâm Tham Thọ Xã Hợp Tà Vô Trợ: là sự tham muốn một cách thản nhiên, với sự 
nhận thức sai lâm, sanh khởi một cách mau le. 


6) Tâm Tham Thọ Xã Hợp Tà Hữu Trợ: là sự tham muốn một cách bình thản, với sự 
nhận thức sai lầm, sanh khởi chậm chạp. 


7) Tâm Tham Thọ Xã Ly Tà Vô Trợ: là sự tham muốn bình thường, không có sự 
chấp lầm, khởi lên mau lẹ. 


8) Tâm Tham Thọ Xã Ly Tà Hữu Trợ: là lòng tham muốn bình thản, không có sự 
hiểu sai, sanh khởi do sự thúc đây nhiều lần. 


Vô trợ 


( Asankhärikamekam] 


Hợp TÀ 


(Ditthigatasampayuttam ) = 
Hữu trợ 


¬ ( Sasankharikamekam ) 
Thọ HY 
(Somanassasahaeatam) 


Vô trợ 





Ly TÀ 
(hợp NGA) 


(Dithigatavippayuttam) 


Hữu trợ 





Fâm THAM 
(Lobhamula Citta} 


Vô trợ 


Hợp TÀ 
Hữu trợ 
Thọ XÃ 
(Upekkhäsahagatam ) P 
Vô trợ 


Ly TÀ 


(hợp NGA) = 
.. Hữu trợ 


Nhân sinh Tâm Tham là Tục sinh có nghiệp Tham liên hệ, nối đời trước đã tham, gặp 
hoàn cảnh tốt và hay gặp cảnh vừa ý. 


Tâm Tham thường được phát khởi do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính 
là sự tham ái (ái dục). 


1.2) Tâm sân (Dosamila Citta): Sân là sự khó chịu, trái ý, nghịch lòng, bất toại 
nguyện. Tâm sân là sự biết cảnh với tư cách nóng nảy, bất bình, không vừa ý. Đặc 
tính của tâm sân là hủy diệt đối tượng, không chấp nhận đối tượng (trái với tâm tham 
là gìn giữ, ôm ấp đối tượng). Cảnh của tâm sân là những đối tượng khả ố, cũng như 
lửa có đặc tánh thiêu đốt. 


(1) Tâm Sân Thọ Uu Hợp Phần Hữu Trợ: là sự nóng giận, ưu phiền, sanh lên do sự 
thúc đây nhiều lần. Thí dụ: một người tánh hay vui vẽ, gặp một người dùng lời chửi 
mắng, lúc đầu tâm chưa phản ứng øì, sau khi nghe nhiều lần thì nỗi giận. Sự nồi giận 
ấy là tâm hữu trợ vậy. 


(2) Tâm Sân thọ Ưu Hợp Phấn Vô Trợ: là sự khó chịu, trái ý, nghịch lòng phát sinh 
lên mau lẹ không cần một động năng nào thúc đây cả. Thí dụ: một người quen tật sân, 
ai chạm một chút cũng nổi giận, do đó, khi vừa gặp cảnh bất như ý là tâm sân liền nổi 
lên. Tâm sân đó là tâm sân vô trợ vậy. 







Hợp PHAN 


(hợp PHAN NÓ) 
(Patighasampayuttam] 





Tâm SÂN Thọ ƯU 


(Dosamula Cita) (Domanassasahagatam } 


Hữu trợ 





Tâm sân thường sanh khởi do nhiều nguyên nhân, như do tánh quen sân, là có thói 
quen gặp gì trái ý cũng phát sanh sân hận, hay đối với bản tánh nông nỗi, thiếu sự suy 
xét sâu xa cũng là yếu tố làm tâm sân phát khởi; hoặc đối với người thiếu sự học hỏi, 
tánh tình thô lỗ cũng là một nguyên nhân làm tâm sân dễ phát khởi; và nguyên nhân 
chính phải nói là sự gặp cảnh không tốt, khả Ó. 


1.3) Tâm S1 (Mohamnla Citta): S1 là sự sĩ mê, mờ ám. Tâm sĩ là trạng thái tâm mê 
tôi, thiêu sự sáng suôt. Hành động mù quáng, sai lâm vì không thâu triệt các sự vật. 


(1) Tâm S1 Hợp Hoài Nghi ( Vicikicchäsampayuttam): là sự mờ ám, si mê của tâm do 
sự lưởng lự, phân vân. Sự hoài nghi ở đây phải hiểu là sự hoài nghi có hậu quả tai hại 
như hoài nghi Tam Bảo, hoài nghi Tam Học, hoài nghi Tam thế, hoài nghi duyên 
sinh, ... 


Hoài nghi Phật: là không tin sự giác ngộ, hay không tin tuệ giác hoặc oai lực của Đức 
Phật. 


Hoài nghi Pháp: là nghi ngờ về công năng của pháp bảo, hoài nghi về tánh cách chắc 
thật và hiệu quả của Phật pháp. 


Hoài nghi Tăng: là sự nghi ngờ về sự thành tựu giới hạnh, thành tựu đạo quả của chư 
tăng. 


Hoài nghi Tam học: là sự nghi ngờ về pháp tu tam học như hoài nghỉ về sự trong sạch 
của giới, hoài nghi sự thanh tịnh tiên hóa của định, hoài nghi sự sáng suôt, tỏ ngộ của 
tuệ. 


Hoài nghi Tam thế: là phân vân về tự ngã (Atta) trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Hoài nghi vê Duyên Sinh: là sự nghi ngờ về hiện tượng sanh tử, phân vân về đời sông 
hiện hữu của chúng sanh. 


Nên nhớ ngoài những hoài nghi kế trên còn có những hoài nghi thông thường, như do 
dự trước khi hành động, muốn đi đâu nhưng còn do dự vì sợ có khách đến thăm bất 
tử ... những hoài nghi đó không thuộc vào tâm S1 hoài nghi. 


(2) Tâm S1 Hợp Phóng Dật (Uddhacca Mohacittam): là sự mù quáng, thiếu sáng suốt 
do sự lao chao, bấn loạn của tâm. Phóng = ném, dật = tung tóe; Phóng dật là sự ném 
một vật vào đống tro làm bay lên mù mịt, giống như một người đang ngồi làm việc, 
bồng có một tiếng động lớn làm người đó giựt mình hay như một người sợ ma, lúc đi 
đêm, bất chợt gặp bóng đen, người đó sợ hải la lên, tâm bị loạn động. 


Hợp NGHỊ 





sr~ (Vicikicchaäsampayuttam) 
Tâm SĨ Thọ XA 


(Mohamila Citta) (Upekkhasahagatam) 






Hợp PHÓNG DẬT 


(Uddhaccasampayuttam) 


Tâm S1 được sinh khởi do nghiệp sĩ mê đời trước, sanh nhăm đời nhiêu sân hận, 
thường gặp cảnh phiên não, thiêu sự thu thúc nơi ngũ căn. 


Tâm S¡ thường sinh khởi do những nguyên nhân như: do thói quen hay có tánh sợ sệt, 
hay có tánh giựt mình (sở hữu Phóng dật), hay có tánh ngờ vực (sở hữu Hoài ngh]). 
Ngoài ra những người sanh ở những xứ nhiều sân hận như chiến tranh nên tâm 
thường hay giao động, hoặc thường hay gặp những nghịch cảnh gây phiền não, không 
tịch tỉnh. Cần ghi nhận ở đây là khi Tín căn yếu sẽ phát sanh Hoài Nghi. Tấn căn, 


Niệm căn và Định căn yếu làm phát sanh Phóng Dật. Tuệ căn yếu cũng phát sanh 
Hoài Nghi... 


3. Hành sự: 


Tâm bắt thiện khi sanh khởi bình thường gọi là bất thiện (Akusalä), khi sanh khởi 
mạnh gọi là ác (Pãapa). 


Ác hay việc làm của tâm bất thiện gồm có 10, nương theo ba nơi tạo nghiệp là Thân, 
Khâu và Y nghiệp. 










SÁT SANH 
TRỘM CẮP ÀN 
TÀ DÂM " —_ TÂM 
XÀ THAM 
NÓI DỐI 


NÓI LỜI 
CHIA RE 


NÓI LỜI 
ĐỘC ÁC 
NÓI LỜI 
VÔ ÍCH 


THAM ÁC 


THÂN 
NGHIỆP 







KHẨU 
NGHIỆP 











TT c 


SÂN 


Ý 
NGHIỆP 


SÂN ÁC 


TÀ KIẾN 
ÁC 


Sở di ở đây không nói đến tâm S¡ vì hành sự của tâm này đã rõ ràng qua tên gọi của 
mỗi thứ tâm như ngờ vực là hành sự của tâm Hoài Nghị; bân loạn là hành sự của tâm 
Phóng Dật. Còn đôi với thập ác, tâm S1 quá yêu ớt nên không thê can dự vào. 


4. Tác năng tạo quả 


Trong 12 tâm bắt thiện, khi tạo các ác nghiệp thì sẽ cho quả nặng nhẹ như sau 


Tâm Thọ Hỷ có quả nặng hơn tâm Thọ Xã. 
Tâm Hợp Tà có quả nặng hơn tâm Ly Tà. 


Tâm Vô Trợ có quả nặng hơn tâm Hữu Trợ. 


Vì nghiệp (Kamma) hay hành động tạo quả, phần chủ yếu là sự chủ tâm, cô ý (hay sở 
hữu Tư — Cetanä — Phật ngôn: "Cetanänam Bhikkhavekammam vadãmi = Nây các Tỳ 
Khưu, Nghiệp là Sở hữu Tư"). Do đó, nếu sự cô ý mạnh sẽ cho quả nặng và ngược 
lại. Những tâm làm ác với sự thỏa thích (Thọ Hÿ), đương nhiên sẽ có sự cô ý mạnh 
hơn những tâm hành sự với cảm thọ bình thường (Thọ Xã); hay những tâm mang 
kiến chấp sai lầm (Hợp Tà), có sự chủ tâm mảnh liệt hơn những tâm không cỗ chấp 
(Ly Tà); những tâm phát khởi mau lẹ (Vô Trợ) sẽ có chủ ý, có tâm mạnh hơn những 
tâm sanh khởi nhờ sự trợ giúp nhiều lần (Hữu Trợ) vì cần có động cơ thúc đây, tâm 
hữu trợ thường sinh lên với tính cách gượng gạo nên sự chủ tâm trong tâm này rất 
yêu. 


5. Nhân sanh tâm bắt thiện 


2xỀ) Tâm không khéo tác ý (AyonIso mãnasikãra): là sự không khéo dùng tâm hay 
vụng về trong cách suy nghĩ, thí dụ: trước sự bất hạnh, đau khổ xảy đến, một người 
khéo tác ý sẽ nghĩ răng "Đây là một cơ hội đề ta hành pháp nhẫn nại", rồi người ấy 
hoan hỷ đón nhận nghịch cảnh đó. Trái lại, người không khéo tác ý sẽ than thở, phát 
tâm sầu muộn (tâm Sân dây lên). Do đó, có thể nói không khéo tác ý là một nguyên 
nhân sanh tâm bắt thiện. 


5.2) Ở xứ không nên ở (Appatiräpadanevada): là trú ngụ ở những nơi phát sanh nhiều 
phiền não, gây tai hại cho tỉnh thần, khiến tâm hằng giao động, như những nơi 
thường có chiến tranh, những nơi gần chốn ăn chơi, ... đều là những nơi không nên ở 
vì tục ngữ có câu "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", ngoài lý do bản tánh và thói quen ở 
kiếp trước, con người còn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh mình. Vì 
vậy, có thể nói, cư ngụ ở những nơi không nên ở cũng là một nguyên nhân sanh tâm 
bât thiện. 


5.3) Thân cận phi thiện nhơn (AsappurisapanIssaya): Phi thiện nhơn là những người 
có thân ác, khẩu ác và ý ác; những người thiếu giới đức, kém trí tuệ. Khi giao thiệp 
với những người ấy, ta dễ bị ảnh hưởng theo ("gần mực thì đen!"), do đó việc thân 
cận phi thiện nhơn cũng là một nguyên nhân sanh tâm bắt thiện. 


5.4) Đời trước không có thói quen tạo phước (Pubbe akata puññata): Có thể nói phiền 
não của chúng sanh giống như cỏ, thiện pháp của chúng sanh giống như lúa; lúa khó 
trồng mà dê chết, còn cỏ không trồng nhưng khó diệt. Nói một cách khác, tâm bắt 
thiện là mộât bản năng thường có của chúng sanh ("nhân chi sơ, tính bổn ác!"). Vì 
vậy, một người không có thói quen tạo phước thì rất để sinh ác tâm. 


5.5) Hướng mình theo tà vạy (Attamicchapanidhi): tức là có khuynh hướng làm điều 

ác, nuôi hoài bảo bất chánh, có lập trường bắt hảo. Như một người muốn làm du côn; 
muốn trở thành tướng cướp ... Do thực hành theo những ý hướng bắt chánh đó, người 
ấy tạo ra những hành động bất thiện. 


-OoOOO- 


BÀI 6. 


TÂM VÔ NHÂN 
(Ahetuka Citta) 


1. Định nghĩa: 


Ahetukacittam là sự biết cảnh không có bản chất ác xấu (bất thiện) hay tốt đẹp (tịnh 
hảo). Nhân (Hetu) có 2 loại 


1) Nhân sanh (Uppattahetu): là nguyên nhân làm phát sanh pháp hữu vi; tất cả tâm, sở 
hữu tâm và các sắc pháp đêu có nhân sanh. 


2) Nhân tương ưng (Samyuttahetu): là cội rễ của các pháp thiện hay bất thiện. Nhân 
tương ưng gồm có sáu nhân sau đây: 


Tham: sự ham muốn. 

Sân: sự nóng giận, sự bất toại nguyện. 
Sĩ: sự tối tăm, u ám. 

Vô Tham: sự xã ly, không dính mắc. 
Vô Sân: sự mát mẽ, không nóng giận. 


Vô S¡: sự sáng suôt, không mê mờ. 


Tâm vô nhân ở đây là những tâm không có nhân tương ưng đồng sanh và hòa hợp 
(thật ra nhân tương ưng của chúng đã xảy ra một lúc nào đó trong kiêp quá khứ vì tât 
cả các pháp hữu vi khi sinh khởi lên đêu có nhân trợ tạo). 


2. Phân loại: 


FT ẤM ODÄ 1 - Là kết quả cửa tầm Bất Thiện : Tham, Sản và Sĩ. 
/ =x - JẢ Vì là quả cửa ác nghiệp nên những tầm này chuyên 
4 BAT THIÊN | bát các cảnh xấu, những cảnh không vừa lòng. 


| VỚ NHÂN ¡| / TÁM QUÁ Ì- chủ ng là kết quả cửa những tâm Thiện Dục giỏi 





TAM __ THIỆN J Tịnh Hảo trong kiếp quả khử. 
\ ( TÁM ` - Là những tâm khởi lên không do nhản nào trong 
| DUY TÁC quả khứ và sau khi diệt nỏ không để lại kết quả. 


2.1) Tâm quả vô nhân (Ahetukävipakacrtta): là những tâm thành tựu do những nhân 
thiện hay bất thiện đã gây ra trong kiếp quá khứ. 


(a)Tâm Quả Bắt Thiện Vô Nhân (Ahetukakusala vipakacitta): là những tâm thành tựu 
bởi Nghiệp Bắt Thiện (Tham, Sân, Si) trong kiếp quá khứ, vì là quả của ác nghiệp 
nên những tâm này chuyên bắt các cảnh xấu. Tâm quả bất thiện vô nhân gồm có 7 
loại là: 


Nhãn thức quả bất thiện thọ xã (Upekkhasahagatam Cakkhuviññanam): là cái biết của 
mắt khi bắt cảnh sắc xấu (thấy những cảnh không hợp ý). 


Nhĩ thức quả bất thiện thọ xã (Upekkhäasahagatam Sotaviññanam): là cái biết của tai 
khi nhận thức cảnh thinh xâu (nghe những tiêng không vừa lòng). 


Tỷ thức quả bất thiện thọ xã (Upekkhasahagatam Ghanaviññanam): là cái biết của 
mũi khi gặp cảnh khí xấu (phải ngữi những mùi khó chịu). 


"~u~—= 


Thiệt thức quả bất thiện thọ xã (Upekkhäsahagatam Jivhäviññanam): là cái biết của 
lưởi khi nhận thức cảnh vị xâu ( nêm những vị chua, cay, mặn, ... ăn những thức ăn 
không hợp khâu). 


Thân thức quả bất thiện thọ khổ (Dukkhasahagatam Kayäviññanam): cái biết của thân 
khi nhận thức cảnh xúc xâu (những va chạm không hợp với thân gây đau đón, khó 
chịu, quá nóng, quá lạnh, ... ). 


Tâm tiếp thâu quả bất thiện thọ xã (Upekkhãsahagatam Sampaticchanacitta): là sự thu 
nhận năm cảnh Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc mà Š thức thuộc quả bât thiện vừa ghi nhận, 
đưa vào tâm thức đê tâm quan sát khởi lên. 


Tâm quan sát quả bất thiện thọ xã (Upekkhäsahagatam Santiranacitta): là tâm xem 
xét năm cảnh xấu mà tâm tiếp thu vừa ghi nhận. 


(b) Tâm Quả Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipakacitta): là những tâm vô nhân 
thành tựu bởi những tâm Thiện trong kiếp quá khứ (tức những nghiệp thiện đã làm). 
Những Tâm này chỉ là một phần của các loại tầm quả thiện trong Dục giới (vì còn § 
tâm quả trong Dục giới Tịnh hảo). Tâm quả thiện vô nhân gồm có 8 tâm như sau: 


Nhãn thức quả thiện thọ xã (Upekkhãsahagatam Cakkhuviññanam) 

Nhĩ thức quả thiện thọ xã (Upekkhãsahagatam Sotaviññanam) 

ki, thức iu thiện thọ xã ôn Ghãanaviññaãnam) 

Thân thức quả thiện thọ lạc (Sukhasahagatam Kãyäviññãnam): cái biết của thân khi 
tiêp xúc với cảnh xúc thích hợp (như mát mẽ, êm ái, ...). 

Tâm tiếp thâu quả thiện thọ xã (Upekkhãsahagatam Sampaficchanacttta) 

Tâm quan sát quả thiện thọ xã (Upekkhasahagatam Santiranacitta) 


Tâm quan sát quả thiện thọ hỷ (Somanassahagatam Santranacitta): tâm này chỉ khởi 
lên khi tiêp xúc với cảnh thật vừa ý. 


2.2) Tâm Duy Tác Vô Nhân (Ahetukakriyäcrtta): là những tâm chỉ có hành động. 

Chúng không do nhân nào trong kiếp quá khứ sanh, và sau khi diệt đi chúng cũng 
không để lại kết quả. Chúng chỉ là những phản ứng máy móc của tâm khi bị kích 

thích đến mà thôi. 


Tâm khán ngũ môn (PañcadväravaJJanacrtta): còn gọi là Ngũ môn hướng tâm. Là tâm 
hướng đến 5 cảnh Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc; khi 5 cảnh này xuất hiện chi phối tâm hộ 
kiếp (tâm Hữu phân). Tâm khán ngũ môn là tâm khai mỡ lộ ngũ môn để ngũ song 
thức phát sanh. 


Tâm khán ý môn (Manodvãrävajjanacitta): còn gọi là Ý môn hướng tâm. Là tâm làm 
nhiệm vụ xác định (Votthapana) cảnh pháp và khai mỡ cho tâm đông tôc (tâm tôc 
hành - Javana) sinh khởi. Do đó tâm này còn được gọi là " tác ý thành thực đông tôc 


† 


Tâm Ưng Cúng Sinh Tiếu (Hasituppädacitta): còn gọi là Tiếu sanh tâm. Là tâm sai 
khiến cách cười của vị A-La-Hán. Nụ cười này do phản ứng tự nhiên chớ không có 
hàm ý, suy xét gì cả. 





QUÁ BẤT THIỆN VÔ NHÂN QUÁ THIỆN VÔ NHÂN 








Nhãn thức Nhãn thức 
(Cakkhuviñãanam)} 
Nhĩ thức Nhĩ thức 
(Sotavililiãnaim) 
Tỷ thức Tỷ thức 
(Ghãnaviññãnam) 


Thọ XÃÁ 


_— 


Thiệt thức Thiệt thức 
{1ivhäviññãnam) 
Thân thức Thọ KHỔ Thân thức Thọ LẠC 
(Kâyãviññãânam) (Dukkhasahagatam)) (Sukhasahagatam) 
Tâm TIẾP THU Tâm TIẾP THU 
(Sampaticchanacittan) 


, 


Tâm QUAN SÁT Tâm QUAN SÁT 


( SantIraniacittarn } 

















TÂM DỤC GIỚI VÔ NHÂN DUY TÁC 





KHÁN NGŨ MÔN 
(Ngũ Môn hướng Tâm ) 
(Pañcadvaravajjanacittam) 


KHÁN Ý MÔN 


(Ý Môn hướng Tâm ) 
(ManodvaräavajJanacittam) 





TÂM ƯNG CÚNG SINH TIẾU 
(Tiếu Sanh Tâm) 
(Hasituppadacittam) 











3. Hành sự: 


Tâm vô nhân phân lớn là những tâm làm việc theo khuynh hướng máy móc của tâm 
(chỉ biệt tiêp nhận cảnh mà không có khả năng tạo nghiệp). Nên cân phải nhận rõ 
hành sự của từng tâm mới hiệu được các khía cạnh của nó. 


1) Cặp nhãn thức luôn luôn làm việc thấy tức là nhận thức cảnh sắc. 


2) Cặp nhĩ thức luôn luôn làm việc nghe tức là nhận thức cảnh th¡nh. 


3) Cặp tỷ thức luôn luôn làm việc ngữi tức là nhận thức cảnh khí. 


4) Cặp thiệt thức luôn luôn làm việc nếm tức là nhận thức cảnh vị. 


5) Cặp thân thức luôn luôn làm việc đụng (va chạm) tức là nhận thức cảnh xúc. 


6) Cặp tiếp thâu luôn luôn làm việc tiếp thu tức là tiếp nhận cảnh ngũ do ngũ song 
thức vừa ghi nhận đê chuyên lại cho tâm quan sát. Như vậy tâm này làm trung gian 
như người đưa tin vậy. 


7) Tâm quan sát quả bất thiện làm tất cả năm việc là: 


a- Việc tục sinh tâm này làm việc tục sinh cho chúng sinh khô. 
b- Việc hộ kiếp là trạng thái tâm chủ quan trong đời sống của chúng sinh khổ. 
c- Việc tử là tâm cuối cùng, chấm dứt kiếp sống của chúng sinh khổ. 


d- Việc thập di là tâm làm việc hưởng cảnh dư (quả) khi tâm đồng tốc bắt cảnh rất 
lớn, rất rõ. 


e- Việc quan sát là xem xét, nhận xét 5 cảnh mà tâm tiêp thu vừa đưa vào. 


8) Tâm quan sát quả thiện cũng làm tất cả năm việc như tâm quan sát quả bắt thiện 
chỉ khác là tâm này băt cảnh tôt và làm việc tục sinh, hộ kiêp, tử cho người lạc. 


Riêng tâm quan sát thọ hỷ chỉ làm hai việc: thập di và quan sát mà thôi. 


9) Tâm khán ngũ môn chỉ làm một việc là việc khán môn tức là xem xét 5 cảnh khi 
năm cảnh này vừa hiện đên đê khai mỡ cho lộ ngũ môn sanh lên. Tâm khán ngũ môn 
được ví dụ như người gát cửa có phận sự mỡ cửa cho khách vào 


10) Tâm khán ý môn làm hai việc: 


a- Khán môn: tâm này khai mỡ cho lộ ý sanh khởi. 


b- Phân đoán: là tâm xác định đôi tượng tức năm cảnh ngũ mà tâm quan sát vừa tiêp 
nhận đê tâm đông tôc sanh lên xử sự. 


11) Tâm Ưng Cúng Sinh Tiếu: chỉ làm một việc đồng tốc tức là tâm xử sự với cảnh 
mà thôi. 


Muôn năm rõ về các tâm vô nhân và hành sự của những tâm nây, ta cân khảo sát sơ 
qua về lộ tâm, vì tâm vô nhân, phân lớn là những tâm có khuynh hướng máy móc 
trong lộ trình diễn tiên của tâm thức. 





LỘ NGŨ MÔN 





TÂM HỘ KIẾP 
Bhavanga 


TÂM HỘ KIẾP 
ngưng lại 
Bhavangupaccheda 
I Sát na 


TÂM 
TIẾP THU 
Sampaticchana 
I Sát na 


“TÂM 
ĐỒNG TỐC 
Javana 
7 Sát na 





TÂM HỘ KIẾP 
quá khứ 
Bhavanga Atta 
I Sát na 


TÂM KHÁN 
NGŨ MÔN 
Pañcadvärävajlana 
I Sát na 


TÂM 
QUAN SÁT 
Santirana 
| Sát na 


TÂM THẬP DI 
Tadãalambana 


2 Sát na 


TÂM HỘ KIẾP 
rung động 
Bhavanga Calana 
I Sát na 


NHÂN THỨC 
(hay 1 trong 4 thức kia) 
Cakkhuviññana 
I Sát na 


TÂM XÁC ĐỊNH 
Votthapana 


l Sát na 


TÂM HỘ KIẾP 


Bhavanga 




















NEEEEERF-Frrrrrr.. 



























TÂM KHÁN TÂM. TÂM THẬP DI 
Ý MÔN ĐỒNG TỐC 
Manodvärävajiana Javana Tadalambana 
| Sát na 7 Sát na 2 Sát na 
——————] 





1) Tâm Hộ Kiếp: là tâm chủ quan gìn giữ kiếp sống khi không bị cảnh giới kích thích 
tỚI (phần tiềm thức). 


2) Tâm Hộ Kiếp quá khứ: là tâm chủ quan (tâm hộ kiếp) sanh diệt đồng thời với cảnh 
hiện đến nhưng chưa bị cảnh chi phối. Hiện tượng nây kéo dài trong 1 tâm sát na. 


3) Tâm Hộ Kiếp rung động: là trạng thái tâm chủ quan bị cảnh mới chỉ phối. Kéo dài 
1 tâm sát na. 


4) Tâm Hộ Kiếp ngưng lại: hay tâm hộ kiếp dứt dòng là tâm chủ quan chấm dứt để 
nhường chỗ cho tâm khách quan khởi lên ghi nhận và xử sự với cảnh mới. Kéo đài 1 
tâm sát na. 


5) Tâm Khán Ngũ Môn: là tâm khách quan, khởi lên trong 1 tâm sát na, hướng về đôi 
tượng tức cảnh mới. 


6) Ngũ Song Thức: tùy theo đối tượng, một trong ngũ song thức tương ứng sẽ khởi 
lên trong I tâm sát na đê bắt lây cảnh. 


7) Tâm Tiếp Thâu: là trạng thái của tâm khi tiếp thu cảnh ngũ mà ngũ song thức vừa 
ghi nhận. Khởi lên trong Ï tâm sát na. 


8) Tâm quan sát: là trạng thái tâm khi điều tra đối tượng (nhận xét), khởi lên trong 1 
tâm sát na đê xem xét cảnh ngũ mà tâm tiêp thâu vừa ghi nhận. 


9) Tâm Phân Đoán: là tâm xác định khởi lên trong 1 tâm sát na để biết đối tượng (như 
đẹp, xấu, thơm, ngon, cứng, lạnh, ...) do sự so sánh với những kinh nghiệm đã được 
ghi nhận trong tiềm thức (hộ Kiếp). Chính tâm khán ý môn làm công việc phân tách 
nây. 


10) Tâm Đồng Tốc: tâm này hiện khởi trong 7 tâm sát na để xử sự với đối tượng. 
Tâm này còn được gọi là tâm hưởng cảnh. Chính đây là giai đoạn quan trọng nhât 
trong lộ trình tâm vì chính tâm đông tôc là tâm tạo ra nghiệp thiện hay bât thiện 


Tùy theo thời điểm tạo nghiệp trong lúc tâm Đồng tốc khởi lên, sinh ra các thời điểm 
thọ quả như sau: 


Sm[r['[r[rỊr[ ss— 


Quả hiện tại | Thọ lãnh bất kỳ lúc nào cho đến khi chứng | Quả ở kiếp sau 


(Hiện báo được Niết Bàn (Sanh báo 
nghiệp) (Hậu báo nghiệp) nghiệp) 





11) Tâm Thập Di: là trạng thái tâm hưởng cảnh dư của tâm đồng tốc nhưng không có 
khả năng tạo nghiệp vì những tâm làm công tác Thập DI hoàn toàn là những tâm quả. 
Khởi lên trong 2 tâm sát na 


Riêng lộ ý vì bắt cảnh tự khởi trong tâm thức nên lộ ý chỉ hiện khởi trong 10 tâm sát 
na. 


Đê rõ hơn về hành sự của những tâm vô nhân, ta hảy quan sát lộ trình tâm qua năm 
căn với thí dụ sau đây: 


Một người năm ngủ dưới gốc cây xoài, một trái xoài rớt xuống và lăn đến bên mình 
người ấy. Người Ấ ấy giựt mình ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm mình giựt mình thức 
giác. Người này thấy trái xoài, lượm lên, ngửi và xem xét trái xoài. Biết trái xoài đã 
chín, người ây ăn trái xoài. Khi ăn xong, người ấy còn cạp thêm vài cái mới bỏ hột 
xoài ra và nằm xuống ngủ tiếp. 


- Người đang ngủ" chỉ cho trạng thái thụ động của tâm thức, đang trôi chảy không có 
gì làm giao động, trạng thái này gọi là Hộ kiếp (Bhavañga) hoặc Hữu Phần hay tiềm 
thức. 


- Ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm mình thức giấc" chỉ cho trạng thái muội lược của 
tâm thức, khi tâm thức đang tìm xem ngoại trần kích thích mình thuộc về mắt, tai, 
mũi, lưỡi hay thân. Tâm này gọi là tâm Khán Ngũ Môn (Pañcadvarävajjana) hay Ngũ 
Môn Hướng tâm. 


- "Thấy trái xoài" chỉ cho sự sanh khởi của thức hoặc thuộc về mắt, hoặc thuộc bốn 
căn khác. Thức này hoàn toàn thuân túy, không có một chút suy tư gì cả (thọ Xã). 


- "Lượm trái xoài” chỉ cho trạng thái của tâm thức, lảnh thọ sự kích thích của ngoại 
vật. Tâm này gọi là tâm Tiêp Thâu (Sampaticchana) hay tiêp thọ tâm. 


- Ngữi và xem xét trái xoài" chỉ cho trạng thái của tâm thức suy nghĩ và tìm hiểu đối 
tượng băng những kinh nghiệm quá khứ của mình. Tâm này gọi là tâm Quan Sát 
(Santrana) hay Suy Đạc tâm. 


- "Xác định trái xoài đã chín" chỉ cho tâm thức xác định vị trí của đối tượng theo sự 
hiệu biệt của mình. Tâm này gọi là tâm Phân Đoán (Votthapana) hay tâm Xác Định. 


- "Ăn trái xoài" chỉ cho tâm thức xử sự với đôi tượng. Đây là trạng thái tâm thức quan 
trọng nhât, chính nghiệp thiện hay bât thiện được thành đạt ở thời điêm này. Tâm này 
được gọi là tâm Đông Tôc (Javana) hay Tôc Hành tâm. 


- "Cạp thêm vài cái" chỉ trạng thái tâm thức tiếp tục đôi xử với cảnh còn lại, trạng thái 
này giông như tâm Đông Tôc nhưng không có khả năng tạo quả nên được gọi là tâm 
Thập Di (Tadalambana) hay Đông Sở Duyên tâm. 


lệ 
v11 


- Năm ngủ tiếp" chỉ trạng thái của tâm thức sau khi lộ trình tâm chấm dứt, trở về lại 
với trạng thái Hộ Kiêp. 


Với lộ trình tâm ngang qua ý môn thì đối tượng không phải từ bên ngoài vào mà 
chính tự nội tâm khởi lên. Lộ tâm này khởi từ tâm Khán Ý Môn (Manodvärävajjana) 
hay còn được gọi là Ý Môn Hướng tâm và khởi ngay vị trí tâm phân đoán trong lộ 
tâm ngang qua ngũ môn. 


4. Nhân sanh: 


A) Nhân sanh của ngũ song thức: Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt 
thức và cặp thân thức, khi sanh lên cân có bôn yêu tô sau: 


Vật: là Sắc Thân Kinh, chỗ nương của tâm, như mắt là nơi nương của nhãn thức. 


Cảnh: là đôi tượng của tâm. Bât cứ tâm nào, khi khởi lên cũng phải có cảnh tượng 
ưng với nó. 


Điêu kiện đê tâm và vật thâu băt cảnh: là điêu kiện tạo sự xúc chạm giữa thức và vật. 
Như ánh sáng là điêu kiện đê nhãn thức và nhãn vật thâu băt cảnh sắc. 


Sự chú ý: là sự hướng tâm đến cảnh (để ý đến đối tượng), vì nếu không chú ý đến 
cảnh thì tâm tiêp thâu không thê bắt cảnh được. 


* Bốn nhân tố sanh nhãn thức là: 


Nhãn vật (Cakkhupasädariipa): gọi là thần kinh nhãn, có hình dáng như đầu con chí 
đực nằm chính giửa mắt đề cho tâm nhãn thức nương. 


Cảnh sắc (Rũparammanam): là các màu sắc, hình ảnh, đôi tượng của mắt. 


Ánh sáng (Äloka): là điều kiện cần thiết để mắt có thể nhận thức cảnh sắc. 


Sự chú ý (Mãnasikaãra, Sở Hữu Tác Ý) 


* Bốn nhân tố sanh nhĩ thức là: 


Nhĩ vật (Sotapasädaripa): gọi là thần kinh nhĩ, có hình dáng như lông con trừu nằm 
khoanh trong lỗ tai để cho tâm nhĩ thức nương. 


Cảnh thinh (Saddärammanam): là các âm thanh, đối tượng của tai. 


Hư không (Äkasa): là khoảng không gian mà âm thanh nhờ đó mà truyền đến nhĩ vật. 


Sự chú ý (Mãnasikãra) 


* Bốn nhân tố sanh tỷ thức là: 


Tỷ vật (Chanapasädariipa): gọi là thần kinh tỷ, có hình đáng như móng chân con dê 
nằm trong lỗ mũi để cho tâm tỷ thức nương. 


Cảnh khí (Gandharammanam): là các mùi, vật bị tỷ thức ngữi. 


Gió (Vajo): là sự di động đưa mùi đến tỷ vật. 


Sự chú ý (Mãnasikãra) 


* Bốn nhân tố sanh tâm thiệt thức là: 


Thiệt vật (Jivhãpasãdarũpa): gọi là thần kinh thiệt, có hình dáng như đầu con nhím 
năm ở lưỡi đê thâu bắt cảnh vỊ. 


Cảnh vị (Rasarammanam): là các vị mặn, ngọt, chua, cay, ... vật bị lưỡi nêm đôi 
tượng của thiệt thức. 


Nước (Apo): chất chảy tươm, chỗ nương của cảnh vị, là điều kiện cần thiết đề thiệt 
thức có thê nhận thức cảnh vỊ. 


Sự chú ý (Mãnasikãra) 


* Bốn nhân tố sanh thân thức là: 


Thân vật (Kãyapasãdaripa): hay thần kinh thân, có mặt khắp trên thân là chỗø nương 
của thân thức. 


Cảnh xúc (Phatthabbarammanam): là đối tượng của thân thức như nóng, lạnh, .. 


Chất ngại (Dhadda): là sự cứng hoặc mềm của vật chất. 


Sự chú ý (Mãnasikãra) 


B) Nhân sanh tâm tiếp thâu và quan sát: 


Ý vật (Radayavatthu): là chỗ nương của ý. Kinh sách không ghi rõ về hình dáng và vị 
trí của ý vật, nên chỉ hiểu răng chỗ nào tâm ý thức và ý thức giới nương, chỗ đó gọi là 
Sắc Ý vật. 


Cảnh ngũ (Pañcarammanam): là năm cảnh (sắc, thinh, khí, vị, xúc) mà ngũ song thức 
ghi nhận. Trong trường hợp tâm quan sát làm công tác tâm thập di hay làm công tác 
tâm tục sinh, tâm hộ kiệp, tâm tử thì không có cảnh nhât định. 


Sự chú ý (Mãnasikãra): vì tâm tiếp thâu và tâm quan sát bắt cảnh nội giới (cảnh mà 
ngũ song thức vừa ghi nhận) nên những tâm này không có điêu kiện bắt cảnh như ngũ 
song thức. 


C) Nhân sanh tâm duy tác vô nhân: Ba tâm duy tác vô nhân có nhân sanh giống như 
nhân sanh tâm tiếp thu và quan sát. Riêng vê cảnh của tâm Ưng Cúng sinh tiêu là 
những cảnh đáng buôn cười. 


Tâm bất thiện và tâm vô nhân còn được gọi chung là Tâm Dục Giới Vô Tịnh Hảo. 


-OoOOO- 


BÀI 7. 


TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO 


Sobhanakämävacaracitta 


Tâm Dục giới Tịnh Hảo là những tâm tốt đẹp nằm trong lãnh vực Dục giới. Nói theo 
chi pháp, tâm Dục giới Tịnh Hảo là những tâm Dục giới có Sở Hữu Tịnh Hảo đông 
sanh và hòa hợp. 


L TÁM | sia những nhân là nh, tạo quả an vui 
: trong cối Dục Ciởi. 
/\ĐAẠITHIEN 


—ỪÏ}ỷƑƑÿỚ"Ớ, / TT ~ Thành quả cửa tâm thiện. Là tâm Tục sinh, 
| DỤC GIỚI TẠM - | tảm Hộ kiếp và tâm TỨ của người và chư thiên 
TINH HẢO ( | ĐẠIQUẢ - 
/\ 

\ KV c.ẽnê 

\ TAM 
ĐAIHANH L - Là tâm chỉ có làm mà không tạo quả. 
(DUY TAC) 


trong cối Dục CHồi. 


I. Tâm Thiện Dục Giới Tịnh Hảo (Kusalakãmavacaracttta): 


Là những tâm lành trong cõi dục giới, thường tạo những kết quả an vui. 


Thiện hay Kusala là từ ngữ căn Ku (Bắt thiện) + sala (rung động), vậy Thiện nghĩa là 
diệt trừ điêu bât thiện, diệt trừ ác xâu, đôi trị với ác xâu, đôi trị với các pháp ác. 


Ku: bắt thiện, Sa: nói láo, La: cắt, chặt. Vậy Kusala là cắt diệt những gì không đúng. 


Ku: bất thiện, Su: làm cho tiêu tan, La: cắt đứt. Vậy Kusala là làm tiêu tan điều bất 
thiện. 


Kusa: là một loại cỏ. Loại cỏ này cắt bàn tay với hai khía lá sắc bén. Cũng vậy 
Kusala là cắt các phiên não. 


Tâm thiện Dục giới còn được gọi là tâm Đại Thiện (Mahaäkusala Citta) vì những lý do 
sau đây: 


Tạo được nhiều quả: Tuy tâm thiện dục giới chỉ có § tâm nhưng có thể tạo được 16 
tâm quả là: 8 tâm quả thiện Dục giới vô nhân và 8 tâm quả Dục giới hữu nhân. Vì 
vậy, nên nói là tạo được nhiêu quả. 


Sanh ở nhiêu cõi: Tâm thiện này có thê sanh trong tât cả các cõi hữu tâm, chỉ trừ cõi 
vô tưởng, vì chúng sanh nơi đó không có tâm nên tâm thiện không thê phát sanh nơi 
đó được. 


Biết được nhiều cảnh: Có tất cả là 21 cảnh (nếu tính rộng) và tâm thiện dục giới có 
thê biệt hêt các cảnh ây. Vì tâm này rât linh động chứ không cứng ngắt như những 
tâm thiên (trừ tâm Diệu Trí) chỉ chăm chú vào một cảnh. 


Tâm đại thiện dục giới gồm 8 thứ tâm căn cứ trên ba phương diện: 


Thọ hý hay thọ xã: Xem lại ở tâm bắt thiện. 


Hợp trí hay ly trí: Hợp trí là tâm thiện khi sanh lên có sự sáng suốt, tỉnh tường, nhận 
thức khôn khéo. Ly trí là tâm thiện khi sanh lên không có trí tuệ đông sinh, tức là tâm 
tôt đẹp nhưng thiêu sự sáng suôt. 


Vô trợ hay hữu trợ: Xem lại ở tâm bất thiện. 


1) Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Vô Trợ: là tâm tốt, khi sanh lên có cảm thọ hoan 
hỷ, có sự sáng suốt và phát sanh một cách mau lẹ. Thí dụ: như một người lâu ngày 
không, gặp chư tăng, một hôm, trông thấy một nhà sư đi bát liền phát tâm hoan hỷ 
nghĩ rằng rhay mắn cho ta được gặp dịp tạo phước", liền đem vật thực để bát. 


Gặp nhà sư liền phát tâm hoan hỷ: Thọ Hỷ. 


Nghĩ rằng đây là một cơ hội để tạo phước: Hợp Trí vì biết đúng lý nhân quả. 


Liền đem vật thực đề bát: Vô Trợ, vì hành động không do dự. 


2) Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí Hữu Trợ: là tâm lành sanh lên với cảm giác vui 
mừng, có sự hiểu biết sáng suốt nhưng phát khởi với sự trì hoản, chậm chạp. Thí dụ: 
một người có vật quí muốn bồ thí, nhưng vì tiếc của nên tâm còn chân chờ, đắn đo. 
Sau một lúc tự nghĩ $ự dút bỏ, xã ly là pháp cao thượng, quí báu hơn cả vật này", 
nghĩ vậy xong người đó liền hoan hỷ bố thí. Sự phân vân, nghĩ tới, nghĩ lui của người 
đó được gọi là hữu trợ. 


3) Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Ly Trí Vô Trợ: Là tâm lành, có cảm thọ vui mừng, phát 
sanh mau lẹ nhưng thiếu sự sáng suốt. Thí dụ: một người tốt bụng sẵn sảng giúp đở 
mọi người, nhưng vì thiếu sự suy xét kỷ nên hay bị người lợi dụng. 


4) Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Ly Trí Hữu Trợ: Tâm thiện có cảm giác vui mừng, nhưng 
thiếu sáng suốt va phát sanh chậm chạp. Thí dụ: một người tánh vốn vui vẻ và không 
hề biết luật nhân quả. khi có người kêu gọi làm việc từ thiện thì đắn đo nhưng sau 
cùng vì nề tình nên cũng bắt tay vào. Khi bắt tay vào, với không khí an lành nơi làm 
việc khiến người ấy cảm thấy vui vẽ, thoải mái. 


5) Tâm Đại Thiện Thọ Xã Hợp Trí Vô Trợ: là tâm thiện có cảm thọ thản nhiên, sáng 
suốt và sanh khởi rất nhanh. Như một người có thói quen hay làm phước, thấy người 
cùng khổ, người ấy thản nhiên giúp đở cho không do dự. Sau đó còn biết hồi hướng 
phước báu đến thân nhân đã quá vảng. 


6) Tâm Đại Thiện Thọ Xã Hợp Trí Hữu Trợ: là tầm lành với cảm thọ thản nhiên, có 
Sự suy xét sáng suôt nhưng cân nhân trợ giúp mới sanh khởi. 


7) Tâm Đại Thiện Thọ Xã Ly Trí Vô Trợ: là tâm thiện có cảm thọ thản nhiên, thiếu 
Sự Suy xết sáng suốt, nhưng sanh khởi một cách mau lẹ. Thí dụ một đứa bé thây cha 
mẹ đảnh lễ tượng Phật liền bắt chước làm theo không do dự. 


8) Tâm Đại Thiện Thọ Xã Ly Trí Hữu Trợ: là tâm lành có cảm thọ bình thản, thiếu sự 
sáng suôt và khởi lên một cách chậm chạp sau nhiêu lần được nhắc nhở. Như một 
người nghèo nhưng có thiện tâm, thây người hành khât muôn bô thí nhưng lại do dự 


vì hoàn cảnh của mình cũng không dư giã gì. Nghĩ đi, nghĩ lại một hồi mới chịu bố 
thí. 


Vô trợ 
( Asañkhärikamekam) 


Hợp TRÍ 


(Ñãnasampayuttam ) 
Hữu trợ 


D (Sasañkhãrikamekam) 
Thọ HY 
(Somanassasahagatam) x 
Vô trợ 


Ly TRÍ 





(Ñãnavippayuttam } 





Hữu trợ 


Tâm THIÊN 





(Kusalacittắni) Vô trơ 


Hợp TRÍ 


Hữu trợ 


Thọ XÃ 


(Upekkhãsahagatam) 





Vô trợ 


Hữu trợ 


` 
^ 


Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo làm việc đồng tốc tức là xử sự với cảnh để tạo quả về 
sau. Vì là tâm thiện nên những tâm đông tôc này có 10 việc làm tạo quả an vui 
thường gọi là Thập Hạnh Phúc. 


1) Bố Thí: là lòng rộng rải, dứt bỏ vật sở hữu của mình đề cho người khác, chia xớt 
cái mình đang có cho người khác đê cùng nhau thoát khô. 


2) Trì giới: là gìn giữ những điều học. Giới tức là tác ý từ bỏ những hành động bất 
thiện, ác xấu. 


3) Tu tiến: là tinh tắn, chuyên niệm hành thiền định, chế ngự và diệt trừ phiền não. 


4) Cung kính: là lòng khiêm tốn biết kính trọng những gì đáng kính trọng như cha, 
mẹ, thầy tổ, bậc chơn tu có giới đức, ... 


5) Phục vụ: đem công lao, sức lực của mình vào việc hữu ích, đem lại sự an lạc cho 
mọi người hoặc phục vụ Tam Bảo, ... 


6) Tùy hỷ phước: là hoan hỷ, hài lòng trước nghiệp thiện và quả phước của người 
khác. 


7) Hỏi hướng phước: là đem những phước báu mà mình đã tạo được chia đến cho 
những chúng sanh khác. 


8) Thính pháp: là nghe những điều hay lẽ phải, học những pháp tốt đẹp cao thượng. 


9) Thuyết pháp: là những điều tốt đẹp, có hữu ích khiến người nghe sau khi thực hành 
được nhiều lợi lạc. 


10) Cải chánh: là sửa đối, tu chỉnh cho tâm được trong sạch, tốt đẹp. 


Ngoài 10 điều kề trên, tất cả các hành động thiện khác được thực hành trong cõi dục 
giới cũng đêu xuât phát từ những tâm thiện tịnh hảo này. 


VỀ tác năng tạo quả của tâm đại thiện dục giới tịnh hảo được chia làm ba trường hợp: 


1) Bốn tâm đại thiện dục giới hợp trí khi làm việc có đủ tam tư (Tiền Tư: suy nghĩ 
trước khi làm; Hiện tư: suy xét lúc đang làm; Hậu tư: nhớ lại sau khi làm.). Thì tâm 
thiện này sẽ cho quả nhiêu nhât (16 tâm quả). 


2) Tâm đại thiện hợp trí, khi làm việc lành thiếu tam tư hoặc tâm đại thiện ly trí, 
nhưng khi làm việc lành có đủ tam tư — cả hai trường hợp này đêu cho 12 tâm quả là 
S tâm quả thiện dục giới vô nhân và 4 tâm quả dục giới tịnh hảo ly trí. 


3) Tâm đại thiện dục giới ly trí khi làm việc lành thiếu tam tư chỉ cho 8 tâm quả dục 
giới vô nhân 


Về phương diện tạo quả mạnh yếu thì 


Những tâm thọ hỷ, khi làm việc lành, tạo quả mạnh hơn những tâm thọ xã. 


Những tâm hợp trí, khi làm việc lành, tạo quả mạnh hơn những tâm ly trí. 


Những tâm vô trợ, khi làm việc lành, tạo quả mạnh hơn những tâm hữu trợ. 


Sở di như vậy vì nghiệp là sự có ý (Phật ngôn: " Nghiệp là sở hữu Tư ") nên những 
tâm nào khi tạo nghiệp có chủ ý mạnh thì sẽ tạo quả mạnh. 


Tâm Thiện Dục Giới Tịnh Hảo được phát sanh bởi 5 nguyên nhân sau: 


L) Sự tác ý (Mãnasikãra): là sự chú tâm, chủ ý trước đối tượng. Nếu không khéo tác ý 
là nhân sanh tâm bât thiện thì khéo tác ý là nhân của tâm thiện (xin xem lại tâm bât 
thiện). 


2) Môi trường sống (Varo): Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Do đó, ta có thể thấy 
nơi trú ngụ cũng có phần nào ảnh hưởng đến tâm tính và đời sống của chúng ta. Nếu 
ở nơi không nên ở là nhân sanh tâm bắt thiện thì cư ngụ nơi đáng cư ngụ là nhân sanh 
tâm thiện vậy. 


3) Sự thân cận (Sevana): là một trong những ảnh hưởng, chi phối mạnh mẽ nhất đối 
với tâm tánh của chúng ta; môi trường sống chỉ chi phối được chúng ta phần nào, 
nhưng những người mà ta thân cận chi phối chúng ta mạnh hơn nữa (do ái dục), làm 
cho ta để bị tiêm nhiễm nhiều hơn nữa. Nếu thân cận phi thiện nhơn là nhân sanh tâm 
bắt thiện thì thân cận thiện nhơn là nhân cần thiết để sanh tâm tịnh hảo. 


4) Thói quen (Niccakara): là một chỉ phối, điều khiến, có tác dụng lớn đến đời sống 
của chúng ta. Ban đầu ta tạo thói quen, sau thói quen tạo lại ta. Thật khó khăn khi 
phải từ bỏ những việc thường làm, vì ta thường bị thói quen sai khiến, do đó, nếu tập 
thói quen xấu sẽ khiến ta hành động xấu và nếu tập được thói quen tốt sẽ khiến ta 
hành động tốt, tức là trợ cho tâm thiện sanh khởi. 


5) Chí hướng (Panidhn): là một sự dân dắt có tác năng ảnh hưởng lớn đến đời sống 
của chúng ta. Một chí hướng tôt sẽ khiên chúng ta đi trên con đường tôt tức là nhân 
trợ sanh tâm thiện. 


II. Tâm Đại Quả Dục Giới Tịnh Hảo (MahavipakakamvacaracItta): 


Là những tâm thành tựu do tâm đại thiện dục giới, mặc dù cùng là quả của tâm đại 
thiện nhưng tâm đại quả dục giới tịnh hảo có phân thù thăng hơn những tâm quả thiện 
vô nhân, vì những tâm này được thành tựu bởi những tâm đại thiện hợp trí hoặc có 
tam tư. 


Tâm Đại Quả Dục Giới Tịnh hảo gồm có 8 tâm cũng chia theo ba phương diện như 
tâm thiện: Thọ hỷ — Thọ xã; Hợp trí — Ly trí; Vô trợ — Hữu trợ. 


Vô trợ 


Hợp TRÍ 
Hữu trợ 


Thọ HỶ 


Vô trợ 
Ly TRI 


Hữu trợ 


Tâm QUÁ 





(Vinakactttan) 
Vô trợ 
Hợp TRÍ 


Hữu trợ 


Thọ XÃ 


| Vô trợ 
Ly TRÍ 


Hữu trợ 


Điều cần nhớ ở đây là những tâm đại quả hợp trí là kết quả của những tâm đại thiện 
hợp trí đủ tam tư, còn những tâm đại quả ly trí là kêt quả của những tâm đại thiện ly 
trí đủ tam tư hoặc những tâm đại thiện hợp trí thiêu tam tư. 


Tâm đại quả dục giới tịnh hảo làm 4 công tác sau đây: 


1) Việc tục sinh (Patisandhikicca): Là tâm nối liền kiếp sống củ và đời sống mới. Tức 
là khởi đầu đời sống của chúng ta. Trong giờ phút lâm chung khi tâm tử tức hộ kiếp 
cuối cùng của đời sống vừa chấm dứt, nếu đủ điều kiện, một trong những tâm quả 
tương xứng với một hành động thiện hoặc ác nào đó mà ta đã tạo trong lúc còn tráng 
kiện sẽ sanh khởi lên để tạo một đời sống mới, tức là kiếp sau. 


Trường hợp tâm quả dục giới tịnh hảo làm công tác tục sinh; nếu là tâm hợp trí thì sẽ 
làm việc tục sinh cho người tam nhân. Nêu ly trí, thì sẽ làm việc tục sinh cho người 
nhị nhân. 


2) Hộ kiếp (Bhavangakicca): Là tâm duy trì kiếp sống, thường được gọi là tiềm thức. 
Những tâm này là tâm chủ quan của đời sống, sanh khởi khi chưa có cảnh mới hiện 
vào. Những tâm hộ kiếp là những tâm giống như tâm tục sinh; tục sinh bằng tâm nào 
thì sẽ hộ kiếp bằng tâm đó. Những tâm hộ kiếp cùng bắt một cảnh mà tâm tục sinh đã 
bắt. 


3) Việc tử: (Cutikicca): Là tâm cuối cùng của đời sông, tâm này cũng giống như tâm 
hộ kiệp, ta có thê gọi nó là tâm hộ kiêp cuôi cùng của đời sông. Khi tục sinh và hộ 
kiêp băng tâm nào thì sẽ tử băng tâm đoù. 


4) Việc thập di (Tadaramman3): Là sự thâu bắt cảnh dư của tâm đồng lực, còn gọi là 
tâm mót, vì tâm này sanh lên sau khi tâm đông lực đã xử sự với cảnh. 


Người nào tục sinh bằng tâm vô trợ thì tánh tình linh động, mau lẹ, nhanh nhẹn. 
Người nào tục sinh băng tâm hữu trợ thì tánh tình chậm chạp, không được linh hoạt 
lắm. 


HL. Tâm Đại Hạnh (Duy Tác) Dục Giới Tịnh Hảo (Mahaäkiriyakãmavacaracitta): 


Là những tâm chỉ xuất hiện đề đối xử với cảnh và khi diệt đi không để lại dấu vết 
(Duy=chi; Tác=làm. Duy Tác=Chỉ làm). Những tâm này chỉ sanh nơi cơ tánh của vị 
A-La-Hán. Trừ lúc nhập thiền, trong đời sống bình nhật vị A-La-Hán xử dụng tâm 
duy tác tịnh hảo để đối xử với cảnh. 


Sở dĩ vị A-La-Hán hành động những việc giông như việc thiện mà không có tạo quả 
vì các vị này đã đoạn trừ vô minh và ái dục (tức là hai nguôn gôc của nghiệp). Điêu 


cần ghi nhận ở đây là tuy các vị A-La-Hán hay Đức Phật tuy làm việc thiện mà không 
tạo quả, nhưng các ngài vân nhận 23 tâm quả dục giới sanh ra do những hành động 
thiện hay ác mà các ngài đã làm trước khi chứng được quả vị thanh tịnh. 


Tâm Đại Hạnh (Duy Tác) Dục Giới Tịnh Hảo gồm có 8 tâm giống như tâm đại thiện. 

















Võ trợ 


Võ trợ 


DUY TÁC 


Hợp TRÍ 


Hữu trợ 





Thọ HỶ 








Trường hợp vị A-La-Hán gặp đối tượng tạo sự hoan hỷ, các ngài dùng tâm thọ hý, 
còn lúc bình thường thì dùng tâm thọ xã. 


Những lúc cần dùng trí như thuyết pháp, thiền định, quán xét đạo quả, ... thì các ngài 
dùng tâm hợp trí, còn lúc bình thường như đi bát, ăn uông, ... thì các ngài dùng tâm ly 
trí. 


Ở trường hợp cần phải phán đoán cần thận thì các ngài dùng tâm hữu trợ, còn lúc 
bình thường thì dùng tâm vô trợ. 


Tâm duy tác dục giới tịnh hảo giống như tâm đại thiện là làm công tác đồng tốc, chỉ 
khác chăng là những việc cải chánh thì các ngài không làm và điêm cân nhắc lại ở 
đây là các tâm duy tác không hê sinh những tâm quả. 






TÂM THIÊN 
THIỆN 
TÂM THIÊN 
QUẢ 
TÂM THIÊN 
DUY TÁC 







-OoOOO- 


BÀI 8. 


TÂM SẮC GIỚI 


Rũpavacaracitta 


Là những tâm thuộc về lảnh vực sắc (sắc tê và không nghiêng nặng về lảnh vực cảnh 
như tâm dục giới). Theo sớ giải, sở dĩ chúng được gọi là tâm sắc giới vì 3 ý nghĩa 
sau: 


Gọi là tâm sắc giới vì tâm này lấy sắc pháp làm đề mục để tu thiền quán 
(Kammatthãna = tu thiên sắc giới). 


Gọi là tâm sắc giới vì những tâm thiện tu thiên sẽ có kêt quả sanh về cối sắc giới làm 
nĐƯỜI sắc gIỚI. 


Gọi là tâm sắc giới vì quả thành tựu của thiên sắc giới là cõi sắc giới. Sắc pháp ở đây 
là săc tê chớ không phải thô thiên như ở cõi dục giới. 


L Tâm Thiền Thiện Sắc Giới (Kusalarũpavacaracitta): 


Là tâm lành, lấy sắc pháp làm đề mục để tu thiền định. Có tác năng tạo quả tục sinh 
trong cối sắc ØIới. 


1.1) Pháp Tu Thiền Chỉ (Sammädhi Bhãvanä): Thiền (Jhãna) thường được gọi là 
Thiền Định, là trạng thái tâm chuyên chú vào một đối tượng hay còn gọi là đề mục 
(Định=Ekaggatä). Sự định tâm, chuyên chú này có tác dụng thiêu đốt các nghịch 
pháp phiền não (Tapo). 


Ta có thể nói Thiền hay thiêu đốt pháp nghịch là cái dụng của Định và Định hay sự 
chú tâm là cái theä của Thiên. 


Đồng sanh với tâm thiền có nhiều tâm sở (Cetasika) nhưng có 5 tâm sở được xem là 
quan trọng nhât vì chúng có khả năng đôi trị, thiêu đôt các nghịch pháp. Năm chi 
pháp ây là: 


Tầm (Vitakka): là sự hướng tâm đến cảnh; đưa đến và quy tụ trên đối tượng. Có tác 
dụng diệt trừ hôn trâm (Thĩna) và thụy miên (Middha) là trạng thái buôn ngủ, dã dượi 
của tâm. 


Tứ (Vicära): là sự quan sát, đán áp tâm lên đối tượng. Tâm này diệt trừ và đè nén 
được hoài nghi (Vicikiccha) là một trạng thái lưởng lự phân vân. 


Hỷ (PTti): còn gọi là phi lạc là trạng thái no vui với đôi tượng, hoan hỷ, sung sướng, 
giống như sự vui mừng của một người đang khát mà gặp được nước. Do sự no vui 
này, nó có thể đoạn diệt, chế ngự được sự sân ưu (Vyäapada) là một trạng thái buồn 
bực khó chịu. 


Lạc (Sukha): là trạng thái sung sướng do hưởng cảnh, như một người khát khi uống 
được hớp nước đầu tiên. Tâm này trừ diệt trạng thái phóng dật (Uddhacca) một trạng 
thái tán loạn, lao chao. 


Định (Ekaggatä): Còn gọi là Nhất Hành. Là trạng thái chú tâm vào đối tượng. Tâm 
này áp đão được sự tham dục (Kãmacchanda) một trạng thái ái nhiêm, vọng mông. 


1.2) Đê mục thiên chỉ (Kammatthäana): có tât cả 40 đê mục gôm cả thiên sắc giới và 
thiên vô sắc giới. Riêng về sắc giới có tât cả 36 đê mục. 


10 Đề mục Hoàn Tịnh (Kasina): Đất (Patthavï) - Nước (Äpo) — Lửa (Tejo) — Gió 
(Vãyo) — Màu Xanh (Nila) - Màu Đỏ (Lohita) - Màu Vàng (PTla) - Màu trắng 
(Odãta) - Hư Không (Äkãsa) — Ánh Sáng (Aräabha). 


10 Đề mục Bắt Tịnh (Asubha): Tử thi sình (Uddhumutaka) — Tử thi đổi màu sắc 
(Vimlaka) — Tử thi rả ra chảy nước mủ (Vipubbaka) — Tử thi bị đứt đoạn 
(Vicchiddika) — Tử thị bị đục khoét (Vikkhayitaka) — Tử thi văng rời ra từng mảnh 
nhỏ ( Vikkhittaka) — Tử thi bị rả ra từng miếng (Hatavikkhitakam) — Tử thi đâm máu 
(Lohitaka) — Tử thi bị vòi đụt khoét (Pulavaka) — Tử thi chỉ còn bộ xương (Atthikam 
Hài côt). 


10 Đề mục tùy niệm (Anussati): Niệm Phật (Buddhãnussati) - Niệm Pháp 
(DhammäãnussatI) — Niệm Tăng (Sanhãnussati) - Niệm Thí (Caganussati) - Niệm 
Giới (STlãnussati) - Niệm Sự Chết (Maranãnussati) - Niệm Hơi Thở (Änãpãnasati) — 
Niệm Chư Thiên (Devänussati) - Niệm Niết Bàn (Nibbãnãnussati hay Upasamãsati) 
— Niệm Thân (Kãyänussatl). 


4 Đề mục Tứ Vô Lượng Tâm (Brahmavihãra): Từ (Mettã) - Bi (Karunä) —- Hỷ 
(Muditä) —- Xã (Upekkhä). 


I1 Đề mục Tưởng (Sãññä): Tưởng về sự ô trược của vật thực (Ähãro patikkulasäññ3). 


I1 Đề mục Phân Biệt (Vatthãna): Phân biệt về thể tánh của Tứ Đại (Catudhãtuva 
vatthana). 


1.3) Phương thức hành thiền (Bhãvanä): 


Trong quá trình hành thiền chỉ, ta có thể phân làm hai giai đoạn: 


(1) Gñai đoạn luyện tập: 


a) Đôi với những đê mục hoàn tịnh: 


Là đề mục hành thiền bằng sắc pháp, hành giả trụ tâm trên những đề mục ấy cho đến 
khi đê mục chỉ còn là một ân tượng của tư tưởng mà thôi. Với I0 đê mục Kasina 
hành giả có thê đặc từ sơ thiên đên ngũ thiên. 


Hành giả dùng đất tạo thành 1 hình tròn đường kính khoảng một gang tay (vật ấy gọi 
là sơ tướng — Parikamma Nimitta), để cách xa độ một thước rồi nhìn chăm chú vào 
đó mà niệm cho đến khi nhắm mắt mà vẫn có thê thấy hình tròn đó hiện ra (hình tròn 
đó được gọi là thô tướng — Ugogaha Nimitta), hình này còn thô sơ và còn những dấu 
vết dọc ngang của đối tượng trét đất trước. Hành giả tiếp tục nhắm mắt và chuyên chú 
định tâm quán sát thô tướng này cho đến khi nó trở thành một vòng tròn sáng không 
một tì vết nào cả (vòng tròn sáng này được gọi là quang tướng — Pãtibhãga Nimitta), 


quang tướng này không có thực mà chỉ hình thành do sự tưởng tượng của hành giả 
mà thôi. Hành giả lại tiếp tục định tâm quan sát quang tướng đó cho đến khi chứng 
được đệ nhất thiền (Pathamajjhäga). Khi chứng được sơ thiền thì diệt trừ được 5 triền 
cái (NTvarana): ái dục (Kãmacchanda), sân (Vyãpãda), hôn trầm thụy miên (Thĩna- 
middha), phóng dật (Uddhacca-kukkucca) và hoài nghi (Vicikicchä). Đó là nếu hành 
giả dùng đề mục đất làm đối tượng. Nếu hành giả dùng đề mục nước làm đối tượng 
thì đựng nước trong một vật tròn có đường kính độ một gang tay rồi định tâm quán 
sát như đã mô tả phía trên. Đối với đề mục lửa, thì tạo một vòng lửa đường kính 
khoảng một gang tay, ..., nếu dùng đề mục gió thì chú tâm vào sự lay động của cây 
cỏ, ..., còn các đề mục về màu sắc thì dùng vật có kích thước như đề mục đất rồi sơn 
màu vào (hay dùng vật có màu sẵn cũng được nhưng phải cùng một kích thước đã nói 
trên). Đề mục hư không thì khoét lỗ trông vào vách với đường kính độ một gang tay, 
rồi ngồi cách xa một thước và chăm chú định tâm vào đó để quan sát. Đề mục ánh 
sáng thì chăm chú nhìn vào các nguôồn sáng như mặt trời, mặt trăng, ánh đèn, ... qua 
một vòng trống có đường kính độ một gang tay. (chú ý: hai đề mục ánh sáng và hư 
không được ghi nhận là không có trong kinh điển chánh thức). 


b) Đối với những đề mục bất tịnh: 


Tức là niệm về tử thi. Hành giả đi đến chỗ có tử thi, nhìn kỷ, nhớ rõ, rồi trở về chỗ 
hành thiền. Hành giả nhằm mắt, định tâm quan sát hình ảnh mà mình đã ghi nhận. 
Hành giả định tâm hình dung tử thi ấy mải cho đến khi đề mục trở thành một ấn 
tượng thuần túy của tâm. Đề mục tử thi có khả năng giúp hành giả đối trị lòng tham 
ái sắc dục và có khả năng giúp hành giả chứng đắc sơ thiền. 


c) Đối với những đề mục tùy niệm (hay suy niệm): 


Khi niệm các đề mục Phật — Pháp — Tăng thì hành giả chuyên chú suy niệm đến ân 
đức của Tam bảo. Khi niệm các đề mục Thí, Giới, Chư thiên, Niết bàn thì hành giả 
chuyên chú suy niệm về đặc tánh của những thể trạng ẫy như đặc tánh tịch tịnh của 
Niết bàn, ... khi niệm về sự chết thì hành giả suy niệm về bản chất vô thường của đời 
sông: một ngày kia rồi sẽ bị hoại diệt. Khi niệm thân thì hành giả ngồi kiết già hay 
bán già, chuyên chú hướng tâm vào hơi thở. Khi hít vào và thở ra thì đếm 1, rồi 2,..., 
cho đến 10 thì bắt đầu lại từ 1. Trong khi hành thiền nếu vì bị phóng tâm mà không 
biết mình đã đếm được tới đâu thì cứ bắt đầu lại từ I. Trong 10 đề mục của Anussati, 
ngoại trừ hai đề mục niệm thân và số tức, tám đề mục còn lại chỉ có khả năng đưa 
hành giả đến cận địng mà thôi. Đối với đề mục về Tứ Vô Lượng Tâm thì hành giả cô 
gắng trau dôi tâm từ (lòng mát mẻ), tâm bi (lòng thương xót), tâm hỷ (tùy hỷ, lòng 


hân hoan đối với hạnh phúc của tha nhân) và tâm xã (lòng quân bình, giữ tâm không 
bị thiên lệch, giao động trước ngoại cảnh. 


Chú ý: tâm xã không phải là sự lạnh nhạt, thờ ơ hay dửng dưng trước đối tượng). 
Trong tứ vô lượng tâm, trừ đê mục Xã, ba đê mục còn lại có khả năng giúp hành giả 
chứng từ sơ thiên đên tứ thiên. 


đ) Đôi với những đề mục tưởng về sự ô trược của vật thực: 


Hành giả chú tâm suy niệm đến bản chất ô trược trong sự phát sinh vật thực, sự ô 
trược trong lúc dùng vật thực, sự ô trược lúc tiêu hóa vật thực, ... Hành giả nghĩ nhớ 
đến đề mục cho thật kỹ, từng chỉ tiết để tâm phát sinh sự chán nản các pháp hữu vi, 
xa lìa sự đắm nhiễm ngũ trần. Đề mục này, trong thiền chỉ, có thể đưa hành giả đến 
cận định, nhưng trong thiền quán nó giúp hành giả phát triển tuệ nhàm chán Danh 
Sắc. 


e) Đôi với đề mục phân biệt vê tứ đại: 


Hành giả chú tâm ghi nhận, phân tích từng đặc tánh, bản chất, tình trạng của tứ đại 
như sự cứng, mềm của đất, sự tan ra, quến lại của nước, sự nóng, lạnh của lửa, sự di 
động và căng phông của gió. Đề mục này có khả năng giúp hành giả đạt đến cận định 
trong thiền chỉ và phát tuệ Danh Sắc trong thiền quán. 


(i¡) Giai đoạn thành tựu và chứng đắc: 


Khi hành giả sử dụng một trong những đề mục kể trên làm đối tượng tu tập thí dụ đề 
mục đất chẳng hạn, hành giả gom tâm chuyên chú niệm Pathavi, Pathavi, Pathavi,.... 
hay Đất à, Đất à, Đất à, ... sự thầm niệm ấy sẽ giúp hành giả gom tâm khắn khít vào 
đề mục. Niệm như thế ít lâu, tùy theo căn duyên, hành giả sẽ đạt đến mực độ tâm 
chuyên chú, khăn khít với đề mục. Khi đó, lúc nhăm mắt hành giả vân có thể hình 
dung được đề mục sơ khởi (hay sơ tướng — Parikamma). Khi ấy đề mục không còn cụ 
thể nữa mà là một đối tượng trừu tượng được tạo nên bởi tâm chuyên chú của hành 
giả. Đôi tượng này gọi là đề mục hình dung (cũng gọi là thô tướng — Ugogahanimitta) 
và vẫn còn mang những tỳ vết, dẫu tích của đối tượng trong đề mục sơ khởi. Rồi 
hành giả gom tâm chăm chú vào đề mục hình dung cho đến khi đề mục này phát triển 
và tạo ra một đối tượng khái niệm mới, đối tượng này là một hình ảnh trong sáng, 
không có một tỳ vết nào cả. Đối tượng này cũng là một hình ảnh trừu tượng trong 


khái niệm của hành giả. Hành giả chỉ thấy một vòng tròn sáng chứ không rõ rệt các 
đường nét như ở đề mục sơ khởi hay đề mục hình dung vì thế đề mục ở đây còn gọi 
là quang tướng. Đến giai đoạn này là hành giả đã đạt được giai đoạn cận định và Š 
triỀn cái được tạm thời khắc phục. 


Ở giai đoạn này, có thể bất ngờ vào một thời điểm nào đó, hành giả nhập định và 
chứng đắc sơ thiền. Tâm này chỉ tồn tại trong một lộ tâm rồi trở lại trạng thái tâm hộ 
kiếp. Và nếu đủ tinh tắn, hành giả sẽ phát triển thêm để chứng đắc các từng thiền kế 
cho đến khi đắc ngũ thiền. 


Khi hành giả đã thành tựu các tâm thiền, hành giả có thể chứng nghiệm và an trú vào 
một trạng thái mà thông thường gọi là nhập thiên, một tình trạng vô sô tâm thiên sanh 
khởi liên tục trong một thời gian dài, chúng có thê kéo dài liên tục cả ngày. 


Tâm Thiện Sắc Giới gồm 5 loại: 


1) Tâm Thiền Thiện Sơ Thiền Sắc Giới: là tâm thiền gồm đủ cả 5 chỉ thiền: Tầm, Tứ, 
Hỷ, Lạc và Định. Tâm sơ thiên sắc giới có thê thành tựu do tu một trong 25 đê mục 
sau: 


10 đề mục hoàn tịnh. 

10 đề mục bắt tịnh. 

01 đề mục suy niệm về thể trược. 
01 đề mục niệm số tức quan. 


03 đề mục vô lượng tâm (Từ, Bi, Hỷ). 


2) Tâm Thiền Thiện Nhị Thiền Sắc Giới: là tâm thiền gồm có 4 chỉ thiền: Tứ, Hỷ, 
Lạc và Định. Tâm nhị thiên sắc giới có thê thành tựu khi hành giả tu tập một trong 14 
đê mục sau: 


10 đề mục hoàn tịnh. 
03 đề mục vô lượng tâm. 


01 đề mục niệm sô tức quan. 


Với đề mục bắt tịnh hành giả không thể chứng được tâm thiền cao hơn sơ thiền. 


3) Tâm Thiền Thiện Tam Thiền Sắc Giới: là tâm thiền chỉ gồm 3 chỉ thiền: Hỷ, Lạc 
và Định. Đê mục tu tập đê chứng đặc tam thiên cũng giông như nhị thiên. 


4) Tâm Thiền Thiện Tứ Thiền Sắc Giới: là tâm thiền chỉ gồm có hai chỉ thiền: Lạc và 
Định. Đê mục tu tập đê chứng nhập ở đây cũng giông như ở nhị thiên. 


5) Tâm Thiền Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới: là tâm thiền chỉ có 2 chi thiền: Xã và Định 
(vì tâm ngũ thiên là tâm thiên sắp đạt đên tâm định vi tê nên không còn chi lạc thô 
thiên nửa mà thay vào băng thọ xã). 


Vì thể trạng tinh tế nên tâm ngũ thiền không thể nương vào đề mục Từ, Bi, Hỷ vô 
lượng tâm được. Thay vào đó là tâm Xã vô lượng tâm. Như vậy tâm ngũ thiên chỉ 
thành tựu với 12 đê mục: 


10 đê mục hoàn tịnh. 
01 đề mục niệm sô tức quan. 


01 đề mục Xã vô lượng tâm. 





Tâm Thiền Thiện Sắc Giới 
















Sơ Thiền 
(Pathama Ihãna) 


jg r 
4 
J» 
{ 
¬ 


Hợp TẦM 
(Vitakka) 





Nhị Thiền 
(Dutiya l]hãna) 


Hợp TỨ 
(Vicära) 
Hợp HÝ 
(PitUIl) 
Hợp ' - 
(Sukha) 





Tam Thiền 
(Tativa Jhaàna) 


Tứ Thiền 
(Catuttha lhãna) 


Hợp NHỨT HÀNH 
(Ekaggata) 


Nøũ Thiền 


(Pañcama Jhãna ) 





LÃ 
t 
t 
\ 
jÍ » 


Hợp XÃ 
(Upekkhã) 














II.Tâm Thiền Quả Sắc Giới (Vipäcarũpavacaracitta): 


Là tâm thành tựu do tâm thiện sắc giới. Những tâm này là những điều kiện tất yếu để 
tạo một đời sông mới (tục sinh) cho những hành giả đắc thiên sanh làm những vị 
Phạm Thiên trong cối sắc giới. 


Tương ưng với tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới cũng gồm có 5 tâm, chúng làm 
công tác tục sinh, hộ kiếp và tử cho các thiền gia: 


1) Tâm Thiên Quả Sơ Thiên và Tâm Quả Nhị Thiên cõi sắc giới: chúng làm việc tục 
sinh, hộ kiêp và tử cho các vị Phạm thiên cõi sơ thiên. 


2) Tâm Thiền Quả Tam Thiền sắc giới: làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho các vị 
Phạm thiên cõi nhỊ thiên. 


3) Tâm Thiên Quả Tứ Thiên sắc giới: làm việc tục sinh, hộ kiêp và tử cho các vị 
Phạm thiên cõi tam thiên. 


4) Tâm Thiền Quả Ngũ Thiền sắc giới: làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho các vị 
Phạm thiên cõi tứ thiền. 


Ở tạng kinh chỉ có 4 bậc thiền mà thôi, nhưng trong tạng diệu pháp lại nói đến 5 bậc 
vì sơ thiền trong tạng diệu pháp được phân ra làm hai là sơ thiền có tầm và sơ thiền 
không có tâm. Riêng về cõi thọ sanh thì cũng chỉ có 4 bậc mà thôi. 


Để cho các tâm quả thiền làm sanh báo nghiệp, người chứng được thiền định phải giữ 


Hợp TÂM 
(Vitakka) 


gìn thiền định cho đến giờ phút lâm chung. 





Tâm Thiên Quả Sắc Giới 









Sơ Thiền 


(Pathama lJhãna) 









Nhị Thiền 
(Dutiya l]hãna) 


Hợp TỨ 
(Vicãära) 
Hợp HÝ 
(PitIl) 
Hợp ' - 
(Sukha) 


Hợp NHỨT HÀNH 
(Ekaggata) 









Tam Thiền 
(Tativa Jhãna) 






Tứ Thiền 
(Catuttha lhãna) 





Ngũ Thiền 


(Pañcama Jhãna ) 






Hợp XÃ 





(Upekkhã) 











II. Tâm Thiền Duy Tác Sắc Giới 


Là những tâm thiền sanh nơi cơ tánh của vị A-La-Hán. Những tâm này có những 
trạng thái cũng như cách luyện thiên giông như tâm thiện, chỉ khác là những tâm này 
không tạo quả dị thục như những tâm thiện. 


Các vị A-La-Hán tu luyện những tâm thiện này là để dùng nó làm nền tảng mà nhập 
thiên Diệt Thọ Tưởng Định chứ không phải vì lòng tham ái. Do đó, những tâm thiên 
này còn được gọi là thiên cơ (cơ = nên tảng). 


Tâm Duy Tác Sắc Giới cũng được chia làm 5 như tâm thiện sắc giới. 





Tâm Thiền Duy Tác Sắc Giới 





Hợp TÂM 
(Pathama Jhãna) (Vitakka) 
Hợp TỨ 
(Dutiya l]hãna) (Vicãra) 
Tam Thiền Hợp HÝ 
(Tatiya Ihãna) (Pitl) 


Tứ Thiền Hợp ' `¬‹ 
(Catuttha lJhãna) (Sukha) 


Ngũ Thiền Hợp NHỨT HÀNH 


(Pañcama Jhãna ) (Ekaggata) 


Hợp XÃ 
(Upekkhã) 














-OoOOO- 


BÀI 9. 


TÂM VÔ SẮC GIỚI 


Aripavacaracitta 


Tâm vô sắc giới là tâm thuộc về lãnh vực vô sắc, vì tâm này vượt ra ngoài phạm vi 
sắc pháp nghĩa là đối tượng của những tâm này thuộc về phạm vi tâm pháp và chế 
định. Những tâm vô sắc cũng là những tâm thiền như tâm sắc giới, nhưng trạng thái 
những tâm này cao hơn và mạnh hơn. 


Cần chú ý là những tâm vô sắc này đều có trạng thái cũng như chi thiền giống với 
tâm ngũ thiền sắc giới và khi tính về thứ bậc thì nó thường được tính chung với tâm 
ngũ thiền sắc giới. Tâm thiền vô sắc giới được phân làm ba loại: tâm thiện vô sắc 
giới, tâm quả vô sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới. 


IL. Tâm Thiện Vô Sắc Giới: 


Là tâm có kêt quả sanh làm người cõi vô sắc. Những tâm nây là những tâm thiên mà 
đôi tượng là các đề mục suy diện chứ không nương vào các đê mục sơ tướng băng 
sắc pháp như những tâm sắc giới. 


Những tâm thiền vô sắc là những tâm thiền chứng đắc sanh khởi nơi phàm tam nhân 
và thánh quả hữu học. 


Tâm thiện vô sắc giới được chia làm 4 loại: 


1.1) Tâm Thiện Không Vô Biên: 


Là tâm thiên vô sắc thành tựu chứng đặc với đôi tượng "hư không là vô biên”. 


Khi hành giả tu thiền sắc giới đã thuần thục, nếu vị này có đủ túc duyên, có tâm nhàm 
chán, xã ly sắc pháp với ý nguyện đạt đên bậc thiên vô sắc cao hơn thì vị nây gom 
tâm định trên đê mục quang tướng thành tựu do thiên sắc giới. 


Khi chăm chú vào đề mục quang tướng ấy, thời một điểm sáng nhỏ như ánh sáng 
đom đóm sẽ xuất hiện từ đối tượng ấy. Khi ấy hành giả tập trung tư tưởng, muốn ánh 
sáng ấy lan tràn ra khắp hư không. Hành giả chú tâm như vậy cho đến lúc điểm sáng 
ấy chiếu diệu hòa đồng, chiếu khắp cả hư không. Hành giả cần nhớ là sự chiếu rọi hư 
vô vô biên đó chỉ là do sự tưởng tượng mà ra và được gọi là Kasinagghatimakäsäa (hư 
không phát xuất từ đề mục hoàn tịnh). 


Từ đó, hành giả lấy đó làm đối tượng và niệm rằng " Äkãsa Ananto ... Äkãsa Ananto 
.. Akãsa Ananto ... = hư không không bờ mé ... hư không không bờ mé ...". Suy niệm 
như vậy cho đến lúc hành giả định tâm hoàn toàn vào đề mục ấy, tức là đã chứng và 
trú tâm thiền này. Nếu muốn và đủ nghị lực, hành giả có thể luyện lên bậc thiền cao 
hơn. Nếu không, khi mệnh chung, hành giả sẽ sanh về cõi vô sắc giới thuộc cõi 
không vô biên. 


1.2) Tâm Thiện Thức Vô Biên: 


Axm!! 


Là tâm thiên vô sắc khi tu thiên lây đê mục "thức là vô biên” làm đôi tượng. 


Sau khi đã chứng trú thiền không vô biên, hành giả khởi một suy niệm khác, suy 
niệm này phủ nhận quan niệm "hư không là vô biên" (có thể nói đây là $uy niệm xét 
lại" so với suy niệm củ ở bậc thiền trước), hành giả chăm chú suy niệm rằng 
"V¡ññanam ananto ... Viññãnam ananto ... Viññãnam ananto ... = thức là vô biên ... 
thức là vô biên ..." cho đến khi được hoàn toàn định tâm vào đề mục là hành giả đã 
chứng trú bậc thiền Thức (tâm) vô biên xứ. 


( Thức vô biên xứ là tâm thiền xét lại tâm không vô biên; - hành giả bắt cảnh quá 
khứ, cảnh nội phần, vì xét lại tâm của chính mình đã chứng là lấy tâm không vô biên 
làm đối tượng, - hành giả bắt cảnh chơn đề vì bắt cảnh thức là vô biên. — thức ở đây 
chính là tâm — ở tâm không vô biên hành giả nghĩ rằng hư không không có bờ mé, 
còn ở thức vô biên hành øgiả lại nghĩ chính tâm là không bờ mé). 


Khi đã chứng được thiên thức vô biên, nêu muôn và đủ định lực hành giả có thê tiêp 
tục sang bậc thiên khác, nêu không, sau khi thọ nghiệp đã mản, hành giả sẽ được sanh 
vào từng thiên vô sắc, cõi thức vô biên. 


1.3) Tâm Thiện Vô Sở Hữu: 


Là tâm thiên tu và chứng đắc với đê mục "Vô Sở Hữu” làm đôi tượng. 


Sau khi đã chứng đắc thiền thức vô biên, hành giả khởi ý niệm "không có ch¡" làm đề 
mục, ý niệm này do tâm tạo ra chứ không phải chơn đề. Hành giả chu tâm suy niệm 
Natthi kiñc¡ ... Natthi kiãc¡ ... Natthi kiñc¡ ... = Không có chỉ ... không có chỉ" cho đến 
khi chứng trú và định tâm chuyên chú vào đề mục này. Khi đã chứng được bậc thiền 
này, nếu hành giả không tiến lên trạng thái cao hơn được thì lúc mệnh chung sẽ được 
sanh vào từng vô sắc, cõi vô sở hữu. (tâm thiền này cũng có tính cách phủ nhận 
nhưng không xét lại tâm thiền củ). 


Chữ Akiãñãyatama được dịch là vô sở hữu xứ nghe không được ồn vì vô sở hữu có 
nghĩa là không có chỉ là của mình trong khi đúng nghĩa tiếng Pali có nghĩa là không 
có chi nên phải dịch là vô hữu xứ thì đúng hơn. 


1.4) Tâm Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: 


Là tâm thiền vô sắc được tu chứng với đề mục "chăng phải tưởng, chăng phải không 
có tưởng”. 


Khi hành giả đã chứng đắc vô hữu xứ, hành giả quán xét lại tâm vô hữu xứ với quan 
niệm "phải, đúng là không có chi (hành giả nhìn nhận nó), nhưng hành giả ý thức 
rằng sự nhận thức không có chỉ tức là cũng có vậy". Do đó, hành giả suy niệm rằng: 
"Satametam panitametam ... Satametam panitametam ... pháp ẫy tế nhị, vi tế lắm 
(nghĩa là xét lại chắng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng)". 


Hành giả suy niệm như vậy cho đến khi tâm an trụ trên đối tượng suy diễn tức là 
được chứng đăc thiên phi tưởng phi phi tưởng. 


Chú ý: Tâm phi tưởng phi phi tưởng xét lại tâm vô hữu xứ (cảnh quá khứ) của chính 
mình đã đắc (cảnh nội phần); lấy tâm vô hữu xứ làm đối tượng (cảnh chơn đề), nhưng 
với quan niệm "xét lại" (chẳng phải tưởng, chăng phải không có tưởng). Trái lại với 
tâm hữu xứ với quan niệm "cô quyết" là không có chỉ. 





Người thành tựu tâm thiện này sau khi tạ thế sẽ được sanh vào lảnh vực vô sắc, ở cõi 
phi tưởng phi phi tưởng. 


Tâm thiện thiền phi tưởng phi phi tưởng là bậc thiền cuối cùng của thiền vô sắc và 
cũng là bậc thiên cao nhât trong các tâm thiên hợp thê. 


Ghi chú: trong khi các tâm thiền sắc giới được phân biệt bởi các sở hữu tâm (Tầm, 
Tứ, Hỷ, Lạc, Định và Xã) thì các tâm thiền vô sắc giới được phân biệt bởi các đề mục 
thiền định. Thiền sắc giới được định danh bởi thứ bậc cao thấp còn thiền vô sắc giới 
được định danh bởi các đề mục quán tưởng trong khi tu luyện tuy rằng cũng có sự 
cao thấp giữa các bậc thiền. 













Tâm Thiện Vô Sắc Giới 








Hợp XÃ 
(Upekkhä) 


Hợp NHỨT TÂM 
(Ekaggata) 








II. Tâm Quả Vô Sắc Giới 


Là tâm thành tựu do tâm thiện vô sắc giới. Ciông như tâm quả sắc giới, tâm quả vô 
sắc giới làm nhiệm vụ tục sinh, hộ kiệp và tâm tử cho người vô sắc. Tương ưng với 
tâm thiện vô sắc, tâm quả cũng được chia làm 4 tâm. 





Tâm Quả Vô Sắc 











Hợp NHỨT TÂM 
(Ekaggatä) 











II. Tâm Duy Tác Vô Sắc: 


Là tâm thiền vô sắc được tu luyện bởi bậc tứ quả. Những tâm nây chỉ có nơi vị A-La- 
Hán và không có tác năng tạo quả. Sở dĩ các vị A-La-Hán luyện thiền này vì dùng nó 
làm nên tảng, điều kiện để tiễn nhập thiền Diệt (Nirodha Jhãna) chứ không vì do vô 
minh, tham ái, ... Tâm duy tác vô sắc cũng được phân làm 4 tâm thiên. 





Tâm Duy Tác Vô Sắc 














Hợp NHỨT TÂM 
(Ekaggata) 











-OoOOO- 


BÀI 10-a 


TÂM SIÊU THẺ, 


Lokuttaracitta 


Là tâm biết cảnh Niết-Bàn. Một trạng thái siêu thế vượt ngoài thời gian và không 
gian; không thuộc về thế gian vô thường, khổ não và vô ngã. Chấm dứt sanh diệt, 
thoát ly tam giới. Vượt ngoài thế gian ở đây có nghĩa là hiện trạng sanh diệt chấm dứt 
chớ không phải có một cái gì thực hữu sanh tồn ngoài thế gian. Tâm siêu thế được 
chia làm hai loại: 


I. Tâm Đạo (MaggsacItta): 


Là tâm sát trừ phiền não, tỏ ngộ Niết-Bàn còn được gọi là tâm giải thoát. 


Tâm này được thành tựu bởi một thời gian dài cam go tu tập. So với việc thực hành 
thiên chỉ đê thành tựu đạo quả nơi sắc giới hay vô sắc giới thì quá trình tu tập nơi đây 
phức tạp và gay go hơn nhiêu. 


1.1) Cơ bản lý thuyết thiền quán: 


Lý duyên khởi (Paticcasammuppäda) dạy rõ: "Do vô minh và ái dục, chúng sanh sanh 
tử; do sanh tử, khô não có mặt". Châm dứt sanh tử hay giải thoát (Vimutfi) tức là an 
lạc. Mục đích của thiên quán là đạt được sự an lạc ây. 


- Đê đoạn trừ ái dục, hành giả cần có một cái nhìn trung thực, đúng với sự thật của sự 
vật (nhận chơn). Như yêu mên xác thân là một ái dục, đê đoạn trừ ái dục ây hành giả 
cân nhận chơn xác thân là bât tịnh. 


- Đề đoạn trừ vô minh, hành giả cần có một lý trí sáng suốt để phân biệt đâu là sự 
thật, đâu là giả; đâu là chơn, đâu là ngụy, ... 


Thiên quán dân hành giả đên hai mục đích ây: nhận chân và sáng suôt. 


Gọi là thiền quán (Vipassanã) có nghĩa là thiêu đốt nghịch pháp, phiền não do sự 
quán xét, thâm hộ (Thiên - Jhãna), (Quán - Vipassan3) cũng dịch là minh sát nghĩa là 
xem xét với cái nhìn sáng suôit. 


Nhìn một thân người, với vọng tưởng ta sẽ thấy sự đẹp, xấu, ... Đó là cái nhìn (sự 
quan sát) của vô minh. Trái lại, cũng nhìn một thân người, với trí giác, ta chỉ thấy bản 
chất bất tịnh của thân, tức là ta nhận chân được một sự thật, dưới sự che đậy của quần 
áo là một lớp da, dù được trang điểm như thế nào đi nửa thì bên trong vân là bất tịnh. 
Đó là sự quán sát bằng trí tuệ hay còn gọi là minh sát. 


Khi thực hành thiền quán, hành giả chuyên tâm theo dõi sự diệt sanh, sanh diệt của 
danh sắc (thân và tâm); hay dùng trí quán triệt, phân tích vê bản chât giả tạm của ngũ 
uấn. 


Với sự chuyên tâm như vậy, một ngày nào đó, hành giả sẽ chợt nhận thấy răng thế 
gian là giả tạm, là hư ảo, không có gì đáng để nắm giữ cả. Khi đó, nếu được phát triển 
thêm, hành giả sẽ trải qua nhiều giai đoạn chứng nghiệm và dần dần đạt đến đạo quả 
Niết-Bàn. Tổng quát: hành giả luyện tập đến giai đoạn nhàm chán của tâm, từ sự 
nhàm chán đó hành giả tiến đến xã ly và từ xã ly, hành giả tiễn đến giai đoạn giải 
thoát. 


1.2 Cơ bản thực hành thiền quán: Ở thiền chỉ, hành giả chỉ cần gom tâm vào một đề 
mục là đủ. Đối với thiền quán, sự gom tâm không phải là sự "chú tâm nhất điểm" như 
ở thiền chỉ, mà là sự "tắn tâm tùy quán" (Anuvipassi), đó là sự để tâm uyễn chuyền 
theo đỏi sự biến chuyên, sự đổi thay, sự diệt sanh của Danh Sắc. 


Sự tu tập thiền chỉ là lối niệm " øom tâm vào một điểm", nghĩa là giữ tâm luôn luôn 
khắn khít với đề mục, còn lối niệm của thiền quán là sự chuyên chú ghi nhận " theo 
dỏi ghi nhận sự chuyền biến của ngũ uân đề có một "cái nhìn" đúng sự thật về bản 
chất của thế gian. 


(1) Đề mục thiền quán (Satipatthäna): 


Trong thuật ngữ Phật học, chữ Kammatthãna (đói tượng hành thiền) được dùng 
chung cho cả thiền chỉ lần thiền quán còn riêng chữ Satipatthana (niệm xứ) (Sati = 
niệm; Patthãna = vị trí, nơi chốn, chỗ. Dịch chung là đối tượng suy niệm, ghi nhận) 
chỉ dùng riêng đối với thiền quán. Có tất cả là bốn niệm xứ (tứ niệm xứ). 


Thê nào là tứ nệm xứ?. - Tứ là bôn còn niệm là trạng thái tầm quan sát, theo đỏi, chú 
tâm, ghi nhớ, biệt. Vậy tứ niệm xứ là bôn nơi chôn đê chú tâm, đê quan sát. Bôn nơi 
chôn ây là: 


1) Thân quán niệm xứ (Kãyãnupassana) 


Thân quán niệm xứ là quan sát, biết rõ những gì thuộc về Sắc uân hay Hành tướng 
của Sắc uân. Hành giả lẫy những gì trong thân và ngoài thân làm đối tượng để chuyên 
chú. Niệm thân giúp hành giả thấy rõ hiện trạng sanh diệt của sắc uẫn 
(Rũpakhandha). 


Trong kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthana), niệm thân được Đức Phật chia làm bảy 
phân: 


a) Niệm hơi thở (Änapãnasati): hành giả ngồi kiết già, an trú trong chánh niệm, trong 
đê mục hơi thở. 


Khi hít vô dài, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra dài, hành giả biết rõ 

Khi hít vô ngắn, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra ngắn, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô, hành giả biết rõ mình đang hít vô. 

Khi thở ra dài, hành giả biết rõ mình đang thở ra. 
Khi hít vô hơi thở vắng lặng, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra hơi thở vắng lặng, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô tâm vui mừng khởi lên, hành giả biết rõ. 
Khi thở ra tâm vui mừng khởi lên, hành giả biết rõ. 


Khi hít vô thân sung sướng sinh khởi, hành giả biết rõ. 


Khi thở ra thân sung sướng sinh khởi, hành giả biết rõ. 
Khi hít vô thọ tưởng sinh khởi, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra thọ tưởng sinh khởi, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô thọ tưởng vắng lặng, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra thọ tưởng vắng lặng, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô tâm cảm thấy thơ thới, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra tâm cảm thấy thơ thới, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô tâm vô tư đối với cảnh, hành giả biết rỡ. 
Khi thở ra tâm vô tư đối với cảnh, hành giả biết rõ. 
Khi hít vô tâm xa lìa ngũ dục, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra tâm xa la ngũ dục, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô tâm thấy được vô thường, hành giả biết rõ. 
Khi thở ra tâm thấy được vô thường, hành giả biết rõ. 
Khi hít vô tâm xa lầa triỀn cái, hành giả biết rõ. 

Khi thở ra tâm xa lìa triỀn cái, hành giả biết rõ. 

Khi hít vô tâm giải thoát khỏi phiền não, hành giả biết rõ. 


Khi thở ra tâm giải thoát khỏi phiền não, hành giả biết rõ. 


Tóm lại: khi niệm hơi thở, hành giả chú tâm theo dỏi hơi thở ra, vô; trong khi đó, nếu 
trong thân, tâm có trạng thái gì sinh khởi hành giả phải ghi nhận được ngay sự việc 
vừa sinh khởi rôi tiêp tục quan sát hơi thở trở lại. 


Biệt rõ hơi thở của mình gọi là "quán thân trên nội thân", biệt rõ hơi thở của người là 


"quán thân trên ngoại thân”, biệt rõ hơi thở của mình và người là "quán thân trên nội 
„ biệt rõ 


^x—¬¬rr ^—¬¬rr 


và ngoại thân", biết rõ hơi thở lúc sinh khởi gọi là "quán sự sinh trên thân 
hơi thở lúc diệt gọi là "quán sự diệt trên thân”. 


b) Niệm đại oal nghi: 


Đại oai nghỉ là cách đi, đứng, ngồi, nằm. Đi là sự chuyển động của xác thân, hai chân 
luôn luôn đở, bước, đạp. Đứng là xác thân đình trụ, dừng lại, hai chân chịu sức nặng 


của thân. Năm là xác thân trải dài trên đât, giường, ghê, ... Ngôi là xác thân co lại nửa 
phân trên, mông chạm vào một mặt phăng như mặt ghê, mặt g1ường, ... 


Hành giả phải luôn luôn gìn giữ chánh niệm, khi thân xác đang ở oal nghi nào hành 
giả phải biết rõ. Biết rõ oai nghi của mình gọi là "quán thân trên nội thân", biết rõ oai 
nghi của người là "quán thân trên ngoại thân", biết rõ oai nghi của mình và người là 

"quán thân trên nội và ngoại thân", biết rõ oai nghi sinh khởi gọi là "quán sự sinh trên 


thân", biết rõ oai nghi lúc diệt gọi là "quán sự diệt trên thân”. 


c) Niệm tiêu oaI nghi 


Tiểu oai nghi hay oai nghi phụ là những động tác phụ ngoài bốn động tác chính đã kế 
trên. Như tay dở lên, cười, nói, mặt quân áo, gật đâu, ... 


Khi nhìn tới phía trước, hành giả biết rõ. 

Khi ngó lui phía sau, hành giả biết rõ. 

Khi mặt y nội, y vai trái, hành giả biết rõ. 

Khi mang bát, mặt Tăng già lê, hành giả biết rõ. 
Khi ăn uống, nhai nuốt, hành giả biết rõ. 


Khi đại hay tiểu tiện, hành giả biết rõ. 


Tóm lại, tắt cả những diễn biến xảy ra nơi thân, hành giả biết rõ. Biết rõ các tiểu oai 
nghỉ của mình gọi là "quán thân trên nội thân", biết rõ các tiểu oai nghi của người là 
"quán thân trên ngoại thân", biết rõ các tiểu oai nghi của mình và người là "quán thân 
trên nội và ngoại thân", biết rõ các tiểu oai nghi sinh khởi gọi là "quán sự sinh trên 


thân”, biệt rõ các tiêu oal nghi lúc diệt gọi là “quán sự diệt trên thân”. 


d) Niệm về thể trược (còn được gọi là quán thân bất tịnh) (Asucino) 


Hành giả quán thân mình từ đỉnh tóc đến gót chân. Thân này được bao bọc bởi một 
lớp da, che đậy những vật bất tịnh bên trong như tóc lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, tim, gan, thận, ruột, óc, dạ dày, phối, vật thực, phần, nước tiểu, đàm giải, 
mũ máu, mở đặc, .... 


Hành giả quán sát thân bất tịnh như vậy một thời gian, hành giả sẽ sinh tâm nhàm 
chán thân mình cũng như thân người. Quan sát 32 thể trược của mình gọi là "quán 
thân trên nội thân". Quan sát 32 thể trược của người là "quán thân trên ngoại thân". 
Quan sát 32 thể trược của mình và người là "quán thân trên nội và ngoại thân”. Quan 
sát 32 thể trược sinh khởi gọi là "quán sự sinh trên thân”. Quan sát 32 thể trược lúc 


diệt gọi là “quán sự diệt trên thân”. 


e) Niệm về Tứ Đại (Vavatthäna) 


Tứ đại là Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại và phong đại. Địa đại là chất đông đặc, có phận 
sự nâng đỡ các sắc pháp, có trạng thái cứng hoặc mềm. Thủy đại là chất lỏng, ướt, có 
phận sự nuôi dưỡng các chất sắc khác cho được tươi nhuẳn, gìn giữ sự phối hợp của 
các chất sắc khác cho dính lại với nhau. Có trạng thái chảy ra hay quến lại. Hỏa đại là 
chất âm dương, có phận sự làm cho các sắc khác khô chín và không hư thúi, có trạng 
thái nóng hoặc lạnh. Phong đại là chất hoạt động, có phận sự di chuyền hoặc cử động, 
có trạng thái lay động hoặc căng phông lên. Theo kinh tạng, tứ đại trong thân có 42 
thứ là: 


- Đất có 20 thứ: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, thận, tim, gan, óc, phối, 
bao tử, ruột già, ruột non, vật thực, phân. 


- Nước có 12 thứ: mật, đàm, mủ, máu, nước mắt, mở đặc, mô hôi, dâu da, nước bọt, 
nước mũi, nước nhớt, nước tiêu. 


- Lửa có 4 thứ: lửa làm cho ấm thân, lửa làm cho thân xác khô khan, lửa làm cho thân 
nóng nảy, lửa làm cho vật thực tiêu hóa. 


- Gió có 6 thứ: gió quạt lên, gió quạt xuống, gió ngoài ruột, gió trong ruột, gió chuyền 
động thân, gió theo hơi thở ra vô. 


Sự quan sát về tứ đại giúp hành giả xã ly lòng có chấp về xác thân. Quan sát tứ đại 
trong thân gọi là "quán thân trên nội thân”. Quan sát tứ đại ngoài thân là "quán thân 
trên ngoại thân". Quan sát tứ đại trong thân và nghĩ đến tứ đại ngoài thân là "quán 
thân trên nội và ngoại thân". Quan sát tứ đại sinh khởi gọi là "quán sự sinh trên thân". 


Quan sát tứ đại lúc diệt gọi là "quán sự diệt trên thân”. 


f Niệm về tử thi (Ãsubha) 


Tử thi là thần xác con người đã chêt. Sau khi chêt hai ba ngày thì thân xác bị biên 
dạng, sình lên, da đôi ra màu xanh đen, mùi hôi thúi nôi lên, xác thân rả ra, chảy nước 
mủ, bị dòi bọ đụt, ... 


Hành giả quan sát tử thi để sanh tâm kinh cảm, ghê sợ xác thân, trừ lòng tham ái sắc 
tướng xinh đẹp. Quan sát thân mình rồi sẽ cũng như tử thi đã gặp gọi là "quán thân 
trên nội thân". Quan sát thân người rồi sẽ cũng như tử thi đã gặp là "quán thân trên 
ngoại thân". Quan sát thân mình và thân người rồi sẽ cũng như tử thi đã gặp là "quán 
thân trên nội và ngoại thân”. Quan sát sự sinh khởi (trong từng giai đoạn) của thân 
gọi là "quán sự sinh trên thân". Quan sát thấy sự diệt mất (trong từng giai đoạn) của 


thân gọi là "quán sự diệt trên thân”. 


ø) Niệm về hài cốt (Atthikãni) 


Tử thi sau một năm trở lên chỉ còn lại bộ xương khô, đó gọi là hài cốt. Hài cốt này có 
thể là một bộ xương trắng hếu hay đen thui, rã ra thành bột. Hành giả quan sát thân 
mình với ý nghĩ: thân này đặc tánh là như vậy, bản chất là như vậy. Thân này rồi sẽ 
trở thành bộ xương khô như vậy, không thê nào vượt ra khởi bản chất đó. Sự quan sát 
như vậy là "quán thân trên nội thân". Quan sát thân người khác với ý nghĩ: thân đó rồi 
sẽ như vậy, không thê nào vượt khỏi đặc tính đó là "quán thân trên ngoại thân". Quan 
sát thân mình và thân người với ý nghĩ: thân này đặc tánh là như vậy, bản chất là như 
vậy. Thân này rồi sẽ trở thành bộ xương khô như vậy, không thể nào vượt ra khởi bản 
chất đó là "quán thân trên nội và ngoại thân". 


Hành giả tu tập theo bảy cách của thân quán niện xứ vị ấy sẽ an trú trong chánh niệm, 
hướng đên chánh đạo. VỊ ây sông không nương tựa, không đăm nhiêm một vật gì trên 
đời. 


11) Thọ quán niệm xứ (Vedanaänupassanä) 


Thọ là trạng thái hưởng cảnh của tâm; là cảm giác của tâm khi hứng chịu ngoại cảnh. 
Là những cảm giác khổ, lạc, ưu, hỷ và xã. Khi một tâm sinh khởi, ắc phải có một thọ 
đồng sinh, sự biết thọ sinh khởi gọi là thọ quán niệm xứ. Tức là theo dỏi, suy niệm, 
ghi nhận cảm thọ khởi lên. Tạng Abhidhamma, bộ Vibhanga có ghi răng: 


Khi cảm giác khổ, vị ấy biết rõ. 

Khi cảm giác lạc, vị ẫy biết rõ. 

Khi cảm giác ưu, vị ây biết rõ. 

Khi cảm giác hý, vị ấy biết rõ. 

Khi cảm giác xã, vị ấy biết rõ. 

Khi cảm giác khô thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. 

Khi cảm giác khổ không thuộc vật chất, vị ẫy biết rõ. 

Khi cảm giác lạc thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. 

Khi cảm giác lạc không thuộc vật chất, vị ây biết rõ. 

Khi cảm giác phi khổ phi lạc (xã) thuộc vật chất, vị ẫy biết rõ. 


Khi cảm giác phi khổ phi lạc không thuộc vật chất, vị ấy biết rõ. 


Tóm lại, quan sát đề thấy rõ thọ uâẫn gọi là thọ quán niệm xứ. Quan sát các cảm thọ 
của mình gọi là "quán thọ trên các nội thọ”. Quan sát cảm giác của người gọi là "quán 
thọ trên các ngoại thọ”. Quan sát cảm giác của mình và của người (dù thọ nào củng là 
vô thường, khổ não và vô ngã) gọi là "quán thọ trên các nội và ngoại thọ”. Quán thấy 
sự sinh khởi và hoại diệt của các cảm giác gọi là "quán sự sinh diệt trên các thọ”. 


111) Tâm quán niệm xứ (Cittanupassanä3) 


Tâm là sự nhận biết đối tượng, sự biết cảnh qua 6 căn: tâm nhãn thức (sự biết cảnh 
sắc), tâm nhĩ thức (sự biết cảnh thinh), tâm tỷ thức (sự biết cảnh khí), tâm thiệt thức 
(sự biết cảnh vị), tâm thân thức (sự biết cảnh xúc), tâm ý thức (sự biết hết 6 cảnh). 
Hành giả quan sát, ghi nhận sự sanh diệt, thay đôi của tâm thức, nhờ đó, thấy rõ được 
thực thể của thức uẫn (Viññãnamkhandha). Như vậy người hành Tứ Niệm Xứ phải 
biết rõ các điều sau: 


Khi mắt biết cảnh sắc, VỊ ây biết rõ. 
Khi tai biết cảnh thinh, vị ấy biết rõ. 
Khi mũi biết cảnh khí, vị ấy biết rõ. 
Khi lưỡi biết cảnh vị, vị ấy biết rõ. 


Khi thân biệt cảnh xúc, vị ây biệt rõ. 


Khi ý biết cảnh pháp, vị ấy biết rõ. (Ý thức cũng biết cảnh ngũ, nhưng rất khó quan 
sát). Đông thời vị ây còn phải biệt rõ trạng thái của tâm khi được tiêp xúc với lục 
trần. 


Khi tâm có tham, vị ẫy biết rõ. 

Khi tâm vô tham, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm có sân, vị ẫy biết rõ. 

Khi tâm vô sân, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm có sI, VỊ ẫy biết rõ. 

Khi tâm vô sĩ, vị ẫy biết rõ. 

Khi tâm có hôn trầm, VỊ ẫy biết rõ. 

Khi tâm có phóng dật, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm thành đáo đại (tâm thiền), vị ấy biết rõ. 
Khi tâm không thành đáo đại, vị ấy biết rõ. 
Khi tâm cao thượng, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm vô thượng, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm định, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm không định, vị ấy biết rõ. 

Khi tâm giải thoát, vị ấy biết rõ. 


Khi tâm không giải thoát, vị ấy biết rõ. 


Tóm lại, khi tâm tiếp xúc với đối tượng có trạng thái như thế nào, hành giả phải quan 


b GD; 


sát biệt rõ trạng thái ây. Quan sát tầm mình gọi là "quán tâm trên nội tâm”. Quan sát 


àÀà !?† 


tâm người khác gọi là "quán tâm trên ngoại tâm”. Quán sát tâm của mình và của 
người khác gọi là "quán tâm trên nội ngoại tâm”. Quán thây sự sinh khởi của tâm gọi 
là "quán sự sinh trên tâm”. Quán thây sự diệt mât của tâm gọi là "quán sự diệt của 


tâm". 
1v. Pháp quán niệm xứ (Dhammaänupassan3) 


Là sự quan sát tất cả các trạng thái của Danh Sắc trên mọi phương diện (vi tế và chỉ 
tiêt). Niệm pháp đê thây rõ chơn tướng của tưởng uân (Saññakhandha) và hành uân 
(Sañkhãrakhandha). Được phân ra làm năm loại: 


(a) Quan sát năm triển cái (Nivarana) 


Triền cái là những pháp ngăn che các thiện pháp nhất là thiền định và trói buộc tâm 
trong vòng bất thiện. Có năm loại triỀn cái: tham dục cái, sân hận cái, hôn thụy cái, 
trạo hối (Phóng Dật) cái và hoài nghi cái. Vị tỳ kheo quán pháp trên các pháp cần 
phải biết rõ nhân sanh khởi của các trạng thái tâm sau đây: 


Khi nội tâm có tham dục, vị ây biết rõ. 

Khi nội tâm không có tham dục, vị ẫy biết rõ. 

Với tham dục chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. 

Với tham dục đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ẫy biết rõ. 
Với tham dục đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ẫy biết rõ. 
Khi nội tâm có sân hận, vị ây biết rõ. 

Khi nội tâm không có sân hận, vị ẫy biết rõ. 

Với sân hận chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. 

Với sân hận đã từng sinh khởi, nay được đoạn diỆt, vị ẫy biết rõ. 
Với sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ây biết rõ. 
Khi nội tâm có hôn thụy, vị ấy biết rõ. 

Khi nội tâm không có hôn thụy, vị ấy biết rỡ. 

Với hôn thụy chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. 

Với hôn thụy đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ẫy biết rõ. 
Với hôn thụy đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ẫy biết rõ. 
Khi nội tâm có trạo hồi, vị ẫy biết rõ. 

Khi nội tâm không có trạo hồi, vị ây biết rõ. 

Với trạo hối chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ẫy biết rõ. 

Với trạo hối đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ẫy biết rõ. 
Với trạo hối đã đoạn diệt, tương lai không sinh khỏi, vị ẫy biết rõ. 
Khi nội tâm có hoài nghi, vị ấy biết rõ. 

Khi nội tâm không có hoài nghi, vị ấy biết rõ. 

Với hoài nghi chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. 


Với hoài nghi đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ. 


Với hoài nghi đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ấy biết rõ. 


Tóm lại, khi một trong năm triển cái sinh khởi, hành giả quan sát biết ngay. Quan sát 
năm triền cái của mình gọi là "quán pháp trên các nội pháp". Quan sát năm triền cái 
của người khác gọi là "quán pháp trên các ngoại pháp ". Quán sát năm triển cái của 
mình và của người khác gọi là "quán pháp trên các nội ngoại pháp ”. 


(b) Quan sát năm thủ uẫn (Upädãnakkhando) 


Uân là khôi, nhóm, tập họp. Năm thủ uân là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và 
thức uân. Khi tâm có sự châp thủ (bám víu) uân nào, hành giả phải biệt rõ. 


Sắc uân, khi sắc uân sanh hay diệt, hành giả biết rõ. 

Thọ uân, khi thọ uân sanh hay diệt, hành giả biết rõ. 
Tưởng uấn, khi tưởng uẫn sanh hay diệt, hành giả biết rõ. 
Hành uẩn, khi hành uẫn sanh hay diệt, hành giả biết rõ. 


Thức uấn, khi thức uẫn sanh hay diệt, hành giả biết rõ. 


Quán thấy sự chấp thủ năm uầẩn của chính mình gọi là "quán pháp trên các nội pháp". 
Quán thấy sự chấp thủ năm uầẫn của người gọi là "quán pháp trên các ngoại pháp". 
Quán thấy sự chấp thủ năm uân của mình và của người gọi là "quán pháp trên các nội 
ngoại pháp ". Quán thấy sự sinh khởi của năm uẫn gọi là "quán sự sinh trên các pháp 
". Quán thấy sự hoại điệt của năm uẩn gọi là "quán sự diệt trên các pháp ". 


(c) Quan sát mười hai xứ (Ayatana) 


Xứ là nơi, chỗ, vị trí. Có tất cả là 12 xứ chia làm 2 phân là nội xứ và ngoại xứ. 


6 nội xứ là: 


Nhãn xứ: Mặt, vật trông thây được các màu sắc. 


Nhĩ xứ: Tai, vật nghe được các tiếng. 


Ty xứ: Mũi, vật ngữi được các mùi. 
Thiệt xứ: Lưỡi, vật nêm được các vỊ. 
Thân xứ: Thân, vật cảm xúc được các sự va chạm. 


Y xứ: Tâm, sự nhận thức được mọi đôi tượng qua năm xứ kê trên. 


6 ngoại xứ là: 


Sắc xứ: còn gọi là cảnh sắc, đối tượng ghi nhận của mắt. 

Thinh xứ: còn gọi là cảnh thinh, đối tượng ghi nhận của tai. 

Khí xứ: còn gọi là cảnh khí, đôi tượng ghi nhận của mũi. 

Vị xứ: còn gọi là cảnh vị, đối tượng ghi nhận của lưỡi. 

Xúc xứ: còn gọi là cảnh xúc (đất, lửa, g1ó), đỗi tượng ghi nhận của thân. 


Pháp xứ: còn gọi là cảnh pháp, đối tượng ghi nhận của ý thức: các trạng thái, màu 
sắc, hình thê, ...). 


Người tu Tuệ quán, khi mắt thấy cảnh chỉ biết "đây là mắt, đây là sắc", do duyên hai 
pháp này, kiết sử (5 Triển cái) sinh khởi, hành giả biết rõ như vậy. Với kiết sử chưa 
sinh khởi, nay sinh khởi, hành giả phải biết rõ nhân của chúng. Với kiết sử đã sinh 
khởi, nay được đoạn trừ, hành giả biết rõ nhân của chúng. Với kiết sử được đoạn trừ, 
nay không còn tái phát, hành giả biết rõ nhân của chúng. 


Khi tai nghe âm thanh ... 
Khi mũi ngửi mùi ... 
Khi lưỡi nếm vị .... 

Khi thân cảm xúc ... 


Khi ý suy nghĩ pháp ... 


Nói tóm lại, người hành Tứ Niệm Xứ, trong bốn oai nghi, dù ở oai nghi nào, khi căn 
môn tiếp xúc với cảnh trần, hành giả phải an trú trong chánh niệm (biết rõ). Và nếu 
10 triền cái sanh khởi, hành giả phải biết rõ. 10 Triền cái là 10 pháp trói buộc: dục ái, 
hữu ái, phân uất, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, tật đó, lận, sắc, vô minh, giới cắm thủ. 


Quán sát các xứ của mình gọi là "quán pháp trên các nội pháp". Quán sát các xứ của 
người gọi là "quán pháp trên các ngoại pháp”. Quán sát các xứ của mình và của người 
gọi là "quán pháp trên các nội ngoại pháp ". Quán thấy sự sinh khởi của các xứ gọi là 
"quán sự sinh trên các pháp ". Quán thấy sự hoại diệt của các xứ gọi là "quán sự diệt 
trên các pháp ". 


(d) Quan sát thất giác chi (Bojjhaủga) 


Còn gọi là thất bồ đề phần là bảy pháp là cho tỏ ngộ thánh đế, thấy rõ Niết-Bàn, đắc 
chứng đạo quả. Tạng Abhidhamma, bộ Vibhañga giải về thất giác chỉ như sau: 


Niệm giác chỉ là sự ghi nhớ, biết đến, thường hằng nhớ, không lần lộn, không quên 
mình. 


Thẩm giác chỉ là trí tuệ, vô si, trạch pháp, giác minh, chánh kiến, thấy rõ sự thật 
(thiện hay bât thiện). 


Cần giác chi (tính tấn giác chi) là sự mở đường, hướng đạo, sách tấn, chánh cần, 
không lui sụt. 


Hỷ giác chi là sự no vui, no lòng, phỉ lạc, pháp hỷ, trạng thái vui tươi, thái độ hoan 
hỷ. 


Tịnh giác chỉ là sự vắng lặng, cách yên tịnh của tâm thức (sự an tỉnh của tứ danh 
uấn). 


Định giác chỉ là sự nhứt hành, an chỉ, đình trụ của tâm trên đối tượng (đề mục). 


Xã giác chi là sự buông bỏ, cách xã ly, quân bình, trung tánh, bình thản, điềm nhiên, 
VÔ sự. 


Người hành Tứ niệm xứ, khi nội tâm có niệm giác chi, vị ẫy biết rõ. Khi nội tâm 
không có niệm giác chi, vị ấy biết rõ. Với niệm giác chi trước chưa sanh khởi, nay 
sanh khởi, vị ấy biết rõ. Với niệm giác chi đã sanh khởi nay tu tập được viên thành, vi 
ấy biết rõ. 


Khi nội tâm có thâm giác chi, vị ây biệt rõ. ... 
Khi nội tâm có cân giác chi, .... 
Khi nội tâm có hỷ giác chị, ... 


Khi nội tâm có tịnh giác chi, ... 


Khi nội tâm có định giác chị, ... 


Khi nội tâm có xã giác chị, ... 


Tóm lại, khi hành pháp tuệ quán, trong bốn oai nghi, khi trong tâm có pháp bồ đề 
phân sinh khởi đều phải biệt rõ. Quán thây thât giác chi của mình là "quán pháp trên 
các nội pháp”. Quán thây thât giác chi của người khác là "quán pháp trên các ngoại 


pháp". Quán thấy thất giác chi của mình và của người khác là "quán pháp trên các nội 


và ngoại pháp". Quán thấy sự sinh khởi lên của thất giác chỉ là "quán sự sinh trên các 
pháp”. Quán thây sự diệt mât của thât giác chi là "quán sự diệt trên các pháp”. Hành 
như vậy gọi là pháp quán niệm xứ về thât giác chi. 


(e) Quan sát tứ diệu để (Ariyasacca) 


Tứ Diệu Đề còn gọi là Tứ Thánh Đế là bốn sự thật siêu việt, bốn sự thật mà các vị 
thánh nhân thây rõ và biệt rõ. 


L) Khô Diệu Đề (Dukkhãriyasacca) 


Khổ diệu đề là sự bất toàn, vô thường, trống không, giả tạm, bất toại nguyện. Khổ đế 
chỉ cho sinh, già, bệnh, chêt, sâu bi, khô, ưu, không đạt ý muôn, tóm lại, châp thủ 
năm uân là khô. Tạng Abhidhamma, tập Paticasamuppada giải: 


Sinh là sự sanh khởi của Danh và Sắc (ngũ uẫn). 

Già là sự củ kỹ, tức là sát na trụ của Danh và Sắc. 

Chết là chấm dứt một kiếp sống, sự tiêu diệt của Danh và Sắc trong từng sát na. 
Sâu là sự phiền muộn, âu lo, buôn rầu. 

Bi là sự khóc than, bị thán, a1 bị. 


Khổ là sự khổ khổ (không thích hợp với thân và tâm, sự bất như ý), hoại khổ (khổ 
sinh lên khi lạc diệt đi, hoặc lạc cực sinh bi), hành khổ (sự khổ vì ngũ uần bị hoại). 


Ưu là sự lo buồn, tư lự. 
AI là sự thống kồổ, rất buồn bực. 


Cầu bất đắc là sự mong cầu đừng bệnh, đừng sinh, đừng già, đừng chết, đừng sấu bị, 
... mong câu những sự việc không bao giờ có thê toại nguyện được. 


Châp thủ năm uân là sự tham ái, châp thủ vào năm uân của mình. 


2) Tập Diệu Đề (Samudayãriyasacca) 


Tập diệu đề là nguyên nhân sinh ra sự khổ. Nguyên nhân đó không gì khác hơn chính 
là lòng tham ái. 


- Dục ái: lòng tham ái sinh khởi và an trú trong các sắc thân, trong các sự khả ái, tức 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các săc pháp, các âm thanh (thinh sắc), các mùi thơm (khí 
sắc), các vị (khâu vỊ), các sự xúc chạm, và các pháp sinh khởi trong tâm. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Thức trong đời: nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Xúc trong đời: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Thọ trong đời: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ 
thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Tưởng trong đời: sắc tưởng, thỉnh 
tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Tư (gom thu) trong đời: sắc tư, thinh 
tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Ái (khao khát) trong đời: sắc ái, thinh 
ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. 
Hoặc lòng tham á ái sinh khởi và an trú theo các Tầm (suy nghĩ, tìm kiếm, tìm tòi) 


trong đời: sắc tầm, thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm và pháp tầm. 


Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các Tứ (quan sát, xem xét, khám phá) 
trong đời: sắc tứ, thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ. 


- Hữu ái là sự khao khát, mong muôn các sự vật hiện hữu được tiệp tục hiện hữu 
trong các đời sau (thường kiên). 


- Phi hữu ái là tham ái về sự đoạn diệt (sự tham ái theo đoạn kiến). 


3) Diệt Diệu Đề (Nirodha - ArIyasacca) 


Tạng Abhidhamma, bộ Vibhanga có giải: "Diệt tận các tham ái là diệt diệu đề". 


Hoặc diệt sự tham ái đối với Thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức 
và ý thức là diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý 
xúc là diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ 
là diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Tưởng: sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưỡng, vị tưởng, xúc 
tưởng và pháp tưởng là diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Tư: sắc tư, thinh tư, khí tưỡng, vị tư, xúc tư và pháp tư là 
diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Ái: sắc ái, thinh ái, khí tưỡng, vị ái, xúc ái và pháp ái là 
diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Tầm: sắc tầm, thinh tầm, khí tưỡng, vị tầm, xúc tầm và 
pháp tâm là diệt diệu đê. 

Hoặc diệt sự tham ái đối với Tứ: sắc tứ, thinh tứ, khí tưỡng, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ là 
diệt diệu đê. 


Tập diệu đê và diệt diệu đê khác nhau ở chỗ tham ái sinh và tham ái diệt đôi với mọi 
sự vật. Do đó mà có câu "Phiên não tức bô đê, Niêt-Bàn là sinh tử". 


4) Đạo Diệu Đề (Maggãriyasacca) 


Tạng Abhidhamma, bộ Vibhanga có giải: "bát thánh đạo có tám chỉ: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn (chánh cần), 
chánh niệm và chánh định”. 


Chánh kiến là thấy rõ sự khổ, thấy rõ các nhân sinh khổ, thấy rõ các pháp diệt khổ và 
thây rõ con đường đi đên diệt khô. 


Chánh tư duy là sự suy nghĩ xa ha tham dục, sự suy nghĩ xa lìa sân hận, sự suy nghĩ 
xa lìa giết hại. 


Chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói hung dữ và không nói 
lời nhảm nhí, vô ích. 


Chánh nghiệp là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. 


Chánh mạng là không nuôi thân sống bằng thân nghiệp tà vạy và băng khẩu nghiệp tà 
Vạy. 


Chánh tinh tấn là ngăn ngừa các ác pháp chưa sinh khởi không cho sinh khởi, diệt trừ 
các ác pháp đã sinh khởi và ngăn ngừa các ác pháp đã diệt được không cho tái phát. 
Tu thập thiện pháp chưa có cho có và gìn giữ các thiện pháp đã có cho được phát 
triển viên mãn. 


Chánh niệm là sự tỉnh giác, biết rõ các sự việc xảy ra trong hiện tại, biết rõ thân trên 
thân, biệt rõ thọ trên các thọ, biệt rõ tâm trên các tâm và biêt rõ pháp trên các pháp. 
Chê ngự tham sân sinh khởi. 


Chánh định là trạng thái tâm thanh tịnh, vắnh lặng, xa lìa các pháp bắt thiện. Chứng 
và trú sơ thiền: có Tầm, Tứ, Hỷ và Lạc do nhờ ly Dục sinh. Chứng và trú nhị thiên: 
có Hý và Lạc do nhờ Định sinh. Chứng và trú tam thiền: có sự an lạc do nhờ Xã niệm 
sinh. Chứng và trú tứ thiền: có sự an tịnh do nhờ phi khổ phi lạc sinh. 


Tóm lại, người hành Tứ Niệm Xứ trong 4 oai nghi, luôn luôn phải có chánh niệm 
(biết rõ, ghi nhận hiện tại) đối với các pháp, và biết rõ "đây là sự khổ, đây là nhân 
sinh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đi đến diệt khổ". Quán tứ diệu đế 
trong thân gọi là "quán pháp trên các nội pháp". Quán bốn diệu đề ngoài thân gọi là 
"quán pháp trên các ngoại pháp". Quán thấy bốn diệu đề ở trong và ngoài thân gọi là 
"quán pháp trên các nội và ngoại pháp". Quán thấy sự có mặt của tứ diệu đề gọi là 
"quán sự sinh trên các pháp”. Quán thấy sự biến hoại của tứ diệu đề gọi là "quán sự 
diệt trên các pháp”. 


Lưu ý: Tứ niệm xứ là pháp tu chỉ quán, vì cùng một đề mục, nếu hành giả tu theo 
thiên chỉ (Samatha) thì sẽ đắc Định; nêu hành giả tu theo thiên quán (Vipassana) thì 
sẽ đắc Tuệ. 


(xem tiếp phần 10.b) 


-OoOOO- 


BÀI 10-b 


(2) Quá trình thực hành 


Đề đạt kết quả mỹ mãn, trước khi hạ thủ công phu, hành giả phải tự biết rõ tính nết 
của mình rôi chọn một trong những đê mục kê trên, đê mục nào thích hợp với cá tánh 
đê hành tập. Căn tính của chúng sanh được phân làm 6 loại: 


Tham tánh (Rãgacarito), đề mục thích hợp là 10 đề mục tử thi và thân hành niệm. 


Sân tánh (Dosacarito), đề mục thích hợp là Từ, Bi, Hỷ, Xã, Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng. 


S¡ tánh (Mohacarito), đề mục thích hợp là pháp số. 


Tín tánh (SañhãcarIto), đề mục Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiện thích hợp với 
người nặng vê tánh đức tin. 


Giác tánh (Buñhicarito), để mục thích hợp gồm có: niệm về sự chết, niệm tịch tịnh, 
đề mục phân biệt, đề mục tưởng về sự ô trược của vật thực. 


Tầm tánh (Vitakkacarito), thích hợp với đề mục pháp số 


Đê mục Đất, Nước, Lửa, Gió, Hư không, Anh sáng và bôn đê mục vô sắc thích hợp 
với mọi tánh nết. 


Hành giả nếu tu thiền chỉ một thời gian sẽ chứng được 5 diệu trí (Thần thông trí, 
thăng trí): 


- Thân thông trí (Iddhividhaññãna). 
- Nhĩ thông trí (Dibbasotadhätoñana). 
- Tha tâm trí (Cetopariññana). 


- Túc mạng trí (Pubben1vasänussatiññäna). 


- Sanh tử trí (Cutapapataññana). 


Đó là thành quả cao tột trong thiền chỉ. Muốn tiến đến pháp xuất thế gian, hành giả 
phải chứng được Lậu tận trí (Äsavakkhayaññãna), muốn chứng được Lậu tận trí hay 
trở thành vị Arahan (A-La-Hán) thì hành giả phải gia công tu tập thiền quán 
(Vipassan8). 


Thiền quán là phương pháp tu tập dùng trí tuệ quan sát tất cả mọi sự vật để thấy TÕ 
được thực tướng, dứt trừ các phiền não. Nếu thiền chỉ là pháp định tâm để chế ngự 
phiền não, thì thiền quán là pháp tản tâm đề phá hoại, diệt tận phiền não. Người ta 
còn so sánh: nếu thiền chỉ là tay nắm cỏ thì thiền quán là liềm cắt cỏ; nếu thiền chỉ 
như đứng tấn vửng thì thiền quán. là tay lây tên; nếu thiền chỉ là ngăn tâm động thì 
thiền quán là khơi tâm chìm. Muốn tu thiền quán ta phải biết qua bảy pháp thanh tịnh 
(Xisuddhn). Trong pháp thất tịnh thì hai pháp đầu thuộc về thiền chỉ, còn năm pháp 
sau thuộc về thiền quán. Bảy pháp thanh tịnh ấy là: 


1) Giới Tịnh (S1lavisuddhi) 


Hành giả phải gìn giữ giới luật (ngũ giới hay bát giới của cư sĩ; thập giới của vị sadH; 
227 giới của vị tỳ kheo) cho được trong sạch thì tâm mới được thanh tịnh. Giới thanh 
tịnh có 4 là: 


- Giới Bốn Thanh Tịnh (Pãtimokkhasamsavarasïlam): dùng đức tin trong sạch để chế 
ngự thân và khâu. 


- Thu Thúc Căn Tịnh (Indriyasamvasrasilam): dùng chánh niệm đề tránh phiền não 
sanh khởi khi lục căn tiêp xúc với lục trân. 


- Chánh Mạng Giới Tịnh (Ãjïvapãrisuddhi): cư sĩ không hành nghề bắt chánh, vị tì 
khưu không dùng các phương cách sai trái để hút máu tín đô. 


- Quán Tướng Thanh Tịnh (Paccayasannissitasilam): sự thanh tịnh nhờ quán xét bốn 
món vật dụng thờng ngày. 


2) Tâm Tịnh (Cittavisuddhi) 


Hành giả tu thiền định, khi sắp nhập định (cận định — UpacärasamadhI), hay khi nhập 
định (Appanärasamadhi), tâm được yên tỉnh, yên lặng được các triền cái. Chi pháp ở 
đây là Nhất Hành (Ekaggatäcetasika). Tâm tịnh có hai: 


- Cận Hành Định (Upacarasamadhn): là loại định trong dạng tâm thiện. 


- An Chỉ Định (Appanäsamädhi): là định trên cảnh chế định hay cảnh chân đề mà 
hành giả dùng làm đề mục đề thiền quán. 


Khi tu Thiền Quán (Suddhivipassanäyãnika), hành giả đạt đến tiêu khắc định (định 
tạm thời — Khanikasamadhn); định này cũng được coi là cận định (Upacarasamadhn) 


3) Kiến Tịnh (Difthivisuddhi) 


Hành giả dùng trí tuệ xem xét rõ về người, thú, tôi, ... đề thấy chúng chỉ là do ngũ uân 
hợp thành hay nói khác đi chúng chỉ là Danh và Sắc họp lại trong đó yếu tô sắc là 
những nguồn hiện tượng luôn luôn biến đổi, sinh diệt theo định luật tự nhiên còn gỌI 
là tam tướng (vô thường, khổ não và vô ngã) chứ không có tự ngã, linh hồn hay một 
cá thể nào đơn thuần và bắt biến. Hành giả còn thấy rõ nguyên nhân phối hợp của 
chúng là do bốn nhân trong kiếp quá khứ (vô minh, ái, chấp thủ và nghiệp) và nhân 
hiện tại là vật thực (Ähãra), nhân duy trì kiếp sông. Hành giả cũng thấy rõ nguyên 
nhân sanh khởi của tâm pháp, như nhãn thức được sanh khởi do 4 nguyên nhân chính 
là: cảnh sắc, nhãn vật, ánh sáng và tác ý (sự chú ý). Nhĩ thức ... cũng có các nguyên 
nhân tương tự. 


Tịnh pháp này lẫy Danh Sắc phân tích tuệ (Nãmaripaparicchedañäna) là tuệ đầu tiên 
của 16 Minh Sát Tuệ làm chỉ pháp cốt lõi, tuệ này là loại trí chia chẻ, phân tích Danh 
Sắc theo thực thể (Sabhäva) đúng với sự thật. Được gọi là Kiến Tịnh vì nó có tính 
cách thanh lọc thân kiến (Sakkãyaditthi) và ngã kiến (Attaditthi) của hành giả. 


4) Đoạn Nghi Tịnh (Kankhävitaranavisuddh) 


Khi hành giả hiểu rõ rằng hiện tại được hình thành bởi những nguyên nhân trong quá 
khứ và hiện tại sẽ là nguyên nhân của tương lai. Sự việc đó được tái diên liên tục tiêp 


nối thành một chuỗi dài vô tận. Hành giả còn biết rằng sự tái diễn đó chỉ chấm dứt 
khi hành giả chứng đạt được quả vị A-La-Hán. Nhờ những sự hiểu biết đó, hành giả 
không còn hoài nghi về quá khứ, hiện tại và vị lai, trạng thái đó gọi là đoạn nghi tịnh. 
Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên cấu tạo thành 
(pháp hành hay pháp hữu vi — Sankãra —), có duyên hiện khởi ắt phải có duyên diệt 
tắt, đó là định luật chung cho tất cả gọi là vô thường (Anicca) mà cái gì vô thường thì 
tất nhiên là khổ (Dukka) vì không có một thực hữu nảo thường hằng với thời gian và 
không gian đó là hiện tượng vô ngã (Anatta). Với những nhận thức đó, hành giả 
thành tựu được phổ thông tuệ (Sammasananana). 


Tịnh pháp này lẫy Duyên Đạt Tuệ (Paccayaparigga hañãna) là thiền tuệ thứ hai của 
16 Minh Sát Tuệ làm chi pháp cốt lõi, đây là trí tuệ ghi nhận các duyên trợ của Danh 
Sắc bản thân. Được gọi là Đoạn Nghỉ Tịnh bởi nó giúp hành giả tránh được tám nghi 
hoặc: 


Buddhe Kankhati: Nghi ngờ về Đức Phật, về ân đức tối thượng của ngài. 


Dhamme Kankhati: Nghi ngờ về giáo pháp, ân đức, công năng của giáo pháp. 


Sanghe Kankhati: Nghi ngờ về chư Tăng, về ân đức và pháp tánh của chư tăng. 


Shikkhãya Kankhati: Nghi ngờ về tam học, về công năng và lợi ích của tam học. 


Pubbante Kankhati: Nghi ngờ về vấn đề hiện hữu trong quá khứ. 


Aparante Kankhati: Nghi ngờ về vấn đề hiện hữu trong tương lai. 


Pubbantãparante Kankhati: Nghi ngờ về vấn đề hiện hữu trong cả hai thời điểm quá 
khứ và tương lai. 


Idappaccayatä paticcasamuppannesu ca đhammesu Kankhati: Nghi ngờ về định lý 
duyên sinh tập khởi. 


5) Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh (Maggamaggañanadassanavisuddhn) 


Sau khi dứt trừ mối nghi ngờ về quá khứ, hiện tại, vị lai; hành giả tiếp tục quán tưởng 
về luật tam tướng cho đên khi thình lình tự thân hành giả phát ra ánh sáng phi lạc ... 
đó chỉ là những phiên não mà hành giả cân phải vượt qua. 10 phiên não ây là: 


Hào quang (Obhäsa). 
Pháp Hỷ (PT). 

Tịch Tịnh (PassaddhI). 
Thắng giải (Adhimokkha). 
Tinh Cần (Paggaha). 

An Lạc (Sukha). 

Trí Tuệ (Ñãna). 

Ức Niệm (Uppatthãna). 
Hành Xã (Upekkhä). 

Pháp Ái (Nikanti). 


Khi những triệu chứng này phát sanh, hành giả không nên khởi tâm ưa thích, mà phải 
nhận thức rằng đó là những chướng ngại, ngăn chận sự tiến bộ của hành giả. Hành 
giả phải luôn luôn ý thức đến mục tiêu của mình để vượt qua mười phiền não đó. Khi 
hành giả đã liều tri, thắng vượt 10 pháp Upakkilesa gọi là Đạo Phi Đạo Tri Kiến 
Tịnh. 


Ở giữa tuệ thứ ba (Thầm Sát Tuệ - Sammasanañãna) và tuệ thứ tư (Sanh Diệt Tuệ - 
Udayabbayañãna) của 16 Tuệ Minh Sát được gọi là Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh. Vì 
hai Tuệ này giúp hành giả tạm thời thoát khỏi ba pháp ràng buộc (Gãha): Ái (Tanhã), 
Mạn (Mãna) và Kiến (Ditthi) trong mười phiền não. Lúc Sanh Diệt Tuệ còn muội 
lược (non yếu - Tarunudayabbayañãna), hành giả ghi nhận được sự sanh diệt của 
Danh Sắc khi có phiền não (kilesa) khởi lên, hành giả không bám víu, ôm ấp mà lại 
càng vững mạnh kiên trụ thêm nữa, càng lúc, hành giả càng thấy rõ thêm sự sanh diệt 
của Danh Sắc nên được gọi là Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh. 


6) Tiến Hành Tịnh (Patipadañanadassanvisuddhi — Hành Lộ Tri Kiến Tịnh) 


Sau khi thoát ly được 10 phiền não, hành giả tiếp tục quán luật tam tướng (Vô 
Thường, Khổ não và Vô ngã). Hành giả sẽ thoát khỏi ba kiến chấp sai lầm: Thường 
tưởng, Lạc tưởng và Ngã tưởng: thấy rõ về sự sanh khởi và diệt tận của các pháp hữu 
vi, dần dần chánh trí sẽ phát sanh, thành tựu đạo quả, chứng ngộ Niết-Bàn. Chánh trí 
có 10 thứ là: 


Sanh diệt trí (Udayabbayaññana) 


Sau khi tỏ ngộ lý sanh diệt một cách rõ ràng tức hành giả đã thành tựu được Sanh diệt 
tuệ (Udagavayañana) hay Sanh diệt trí. 


~~— 


Hoại diệt trí (Bhangaññana) 


Trong hai trạng thái sanh diệt thì trạng thái diệt nồi bậc và tạo ấn tượng sâu sắc cho 
hành giả ( vì khi chưa có mà phát khởi thì khó nhận hơn là đã có mà bị diệt mất). Dần 
dân, hành giả chỉ nhận thấy sự diệt tắt của Danh Sắc mà thôi. Giai đoạn này gọi là 
Đoạn diệt tuệ hay Hoại diệt trí. 


Hãi kinh trí (Bhavyatipatthanaññana) 


Sau khi thấy rõ bản chất thật sự của Danh Sắc, đến giai đoạn nào đó, hành giả sẽ thấy 
tất cả những gì bị sanh diệt đều là đáng sợ. Trạng thái này gọi là Kinh Hãi Tuệ hay 
Hãi Kinh Trí. 


Quả hoạn trí (Adinavaññana) 


Khi thấy Danh Sắc là đáng sợ, hành giả gom tâm suy niệm về tánh chất nguy hiểm, 
đáng sợ; thây rõ Danh Săc là nên tảng tạo ra mọi sự thông khô. Trạng thái này gọi là 
Hoạn Họa Tuệ hay Quả Hoạn Trí. 


Yếm ó trí (Nibbidãññãna) 


Lúc bây ĐIỜ, hành giả thấy nhàm chán Danh Sắc vô cùng, hành giả muốn thoát ly 
Danh Sắc, muốn được giải thoát ngay. Trạng thái này là Dục Ly Tuệ hay Yếm Ô Trí. 


Dục thoát trí (Muñcitukamyatañana) 


Lồng tham muốn ấy khiến cho hành giả khởi nhiệt tâm quyết làm thế nào để tiến đạt 
giải thoát ngay tức khắc. Trạng thái đó gọi là Quyết Ly Tuệ hay Dục Thoát Trí. 


Giảm trạch trí (Patisankhãraññana) 


Dân dân hành giả ý thức rằng sự nôn nóng, sôi nổi, khó đạt đến kết quả, hành giả bắt 
đầu du lại trong việc tu tập. 


Hành xã trí (Sankhãrupekkhañana) 


Dân dân tâm hành giả trở lại trạng thái thản nhiên, quân bình. Trạng thái này gọi là 
Xã Tuệ hay Hành Xã Trí. 


Thuận thứ trí (Anulomaññana) 


Nếu đủ căn duyên tiến đến đạo quả, hành giả sẽ đạt đến trạng thái tâm thuần thục, khi 
ấy, hành giả lây một trong ba tướng (Vô thường, Khổ, Vô ngã) làm đề mục tu tập. 
Khi thấy rõ tam tướng, tâm hành giả hướng đến đối tượng giải thoát (Niết-Bàn). Giai 
đoạn này gọi là Thuận Thứ Trí. 


Chuyên tộc trí (Gotrabhũãññãna) 


Tuệ Thuận Thứ chỉ tồn tại nơi hành g1ả trong một sát na tâm, sau tuệ này, tâm hành 
giả chuyên sang đôi tượng Niêt-Bàn. Sự biên chuyên này được xem là một bước nhảy 
vọt đên bờ kia nên gọi là Tuệ Bỏ Bực hay Chuyên Tộc Trí. 


Sau giai đoạn chuyên tộc trí là hành giả đã tiễn gần đến đạo quả giải thoát, phiền não 
được sát trừ. Giai đoạn này hành giả thâu rõ được đạo quả Niêt-Bàn. 


7) Tri Kiến Tịnh (NãnadassanavIsuddhn) 


Tri kiến tịnh là trí tuệ giác hay đạo tuệ giúp hành giả đoạn trừ tám hôn kiến do vô 
minh sanh ra; tám hôn kiên đó là: 


Không biết thân tâm, Danh Sắc là khổ. 


Không ý thức rằng do hỷ ái (Nandï) mà đau khổ phát sanh. 


Không tin rằng Niết Bàn là cứu cánh thoát khổ. 


Không biết rằng Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới Niết Bàn. 


Không biết có đời trước (bất tri tiền thân). 


Không biết có đời sau (bất tri hậu thân). 


Không biết lý tái sanh, cho rằng thân này đơn thuần do cha mẹ tạo ra và sau khi chết 
sẽ không còn øì nữa. 


Không biết lý nhân quả trong mọi loài. 


Chính nhờ tuệ giác này, hành giả hiệu răng Khô Đê nên biệt, Tập Đê nên diệt, Diệt 
Đê nên chứng và Đạo Đê nên hành. 


- Hành giả thấy rÕ rằng tất cả chúng sanh đều bị các khổ đau như già, bịnh, chết, ưu, 
bi ai, não, ... chỉ phối. Các sự đau khổ này do sự sinh là nhân tập khởi; chính Niết- 
Bàn là pháp đoạn diệt sự sinh, từ đó đoạn diệt các khổ; và chỉ có Bát Chánh Đạo là 
con đường duy nhất dân đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Hữu là nhân tập khởi các sự sinh. Sinh có 4 loại: 
Noãn sinh, Thai sinh, Thấp sinh và Hóa sinh. Tắt cả 4 thứ sinh này đều do Hữu là 
nhân tập khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Hữu, từ đó đoạn diệt sinh; Bát Chánh Đạo 
là con đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Thủ là nhân tập khởi các Hữu, Hữu có 3 loại: Dục 
Hữu, Sắc Hữu, và Vô Sắc Hữu; tất cả 3 thứ Hữu đó đều do Thủ là nhân tập khởi; 
Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Thủ, từ đó đoạn diệt Hữu; Bát Chánh Đạo là con đường 
đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Ái là nhân tập khởi các Thủ, Thủ có 4 loại: Dục 
Thủ, Tà Kiến Thủ, và Tà Giới Thủ và Ngã chấp Thủ; tất cả 4 thứ Thủ đó đều do Ái là 
nhân tập khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Ái, từ đó đoạn diệt Thủ; Bát Chánh Đạo là 
con đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Thọ là nhân tập khởi các Ái, Ái có 3 loại: Dục Ái, 
Hữu Ái, và Phi Hữu Ái; tất cả 3 thứ Ái đó đều do Thọ là nhân tập khởi; Niết-Bàn là 
pháp đoạn diệt Thọ, từ đó đoạn diệt Ái; Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến Niết- 
Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Xúc là nhân tập khởi các Thọ, Thọ có 5 thứ là Thọ 
Khổ, Thọ Lạc, Thọ Ưu, Thọ Hỷ và Thọ Xã; Thọ có 6 loại: Nhãn Thọ, Nhĩ Thọ, Tỷ 
Thọ, Thiệt Thọ, Thân Thọ và Ý Thọ; tất cả 6 thứ Thọ đó đều do Xúc là nhân tập 
khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Xúc, từ đó đoạn diệt Thọ; Bát Chánh Đạo là con 
đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Lục Nhập là nhân tập khởi các Xúc, Xúc có 6 loại: 
Nhãn Xúc, Nhĩ Xúc, Tỷ Xúc, Thiệt Xúc, Thân Xúc, Ý Xúc; tất cả 6 thứ Xúc đó đều 
do Lục Nhập là nhân tập khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Lục Nhập, từ đó đoạn diệt 
Xúc; Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Danh Sắc là nhân tập khởi các Lục Nhập, Lục Nhập 
là 12 xứ họp thành, có 6 loại: Nhãn Nhập, Nhĩ Nhập, Tỷ Nhập, Thiệt Nhập, Thân 
Nhập, Ý Nhập; tất cả 6 thứ Nhập đó đều do Danh Sắc là nhân tập khởi; Niết-Bàn là 
pháp đoạn diệt Danh Sắc, từ đó đoạn diệt Lục Nhập; Bát Chánh Đạo là con đường 
đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Danh Sắc là nhân tập khởi các Nhập Danh là Thọ, 
Tưởng, Hành; Sắc là Tứ Đại và 4 Sắc Y Đại sinh. Tất cả Danh Sắc này đều do Thức 
là nhân tập khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Thức, từ đó đoạn diệt Danh Sắc; Bát 
Chánh Đạo là con đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Thức là nhân tập khởi các Danh Sắc, Thức ở đây là 
32 tâm quả hiệp thế và được chia làm 6 loại: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt 
Thức, Thân Thức và Ý Thức; tất cả 6 thứ Thức đó đều do Hành là nhân tập khởi; 
Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Hành, từ đó đoạn diệt Thức; Bát Chánh Đạo là con đường 
đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Hành là nhân tập khởi các Thức, Hành có 3 loại: 
Thân Hành, Khẩu Hành và Ý Hành; tất cả 3 thứ Hành đó đều do Vô Minh là nhân tập 
khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Vô Minh, từ đó đoạn diệt Hành; Bát Chánh Đạo là 
con đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả quán sát tiếp tục, thấy Vô Minh là nhân tập khởi các Hành, Vô Minh có 4 
loại: Bất tri Khổ, Bất tri Tập, Bắt tri Diệt và Bắt tri Đạo; tất cả các sự Vô Minh đó 
đều do Lậu Hoặc là nhân tập khởi; Niết-Bàn là pháp đoạn diệt Lậu Hoặc, từ đó đoạn 
diệt Vô Minh; Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến Niết-Bàn. 


- Hành giả tiếp tục quán sát, thấy Lậu Hoặc là nhân tập khởi Vô Minh. Lậu Hoặc gồm 
có 3 là Dục Lậu, Hữu Lậu và Kiên Lậu. Niêt-Bàn là pháp diệt tận các Lậu Hoặc. Bát 
Chánh Đạo là con đường đưa đên Niêt-Bàn. 


- Hành giả quán sát thấy rõ Tứ Diệu Đề trong Thập Nhị Duyên Khởi như vậy là vị 
này đã thành tựu một trong tứ Thánh Quả, và sau khi thành tựu đạo quả, hành giả 
quán sát lại những phiền não đã diệt, những đạo quả đã chứng, trạng thái này gọi là 
Phản Khán Trí. 


Phản Khán Trí (Paccavekkhanañna) là trí tuệ của vị thánh nhơn sau khi đặc đạo quả 
xét lại đạo quả mình vừa chứng đắc, Niêt-Bàn mình vừa tỏ ngộ và phiên não mình 
vừa sát trừ. 


- Đối với Tu-Đà-Huờn thì phản khán trí khởi lên, xét thấy Thân Kiến, Hoài Nghi và 
Tà giới thủ đối với mình đã tiêu diệt hoàn toàn do đạo quả mình vừa chứng đắc, vị ấy 
tin chắc rằng mình không còn tục sinh vào 4 đường ác đạo (Địa ngục, Ngạ quỷ, AÀ- 
Tu-La và Bàng sanh), sau đời sống này, sẽ tái sinh không quá 7 kiếp trong cõi Dục 
Giới. 


- Đối với vị Tư-Đà-Hàm, khi phản khán trí khởi lên, thấy Dục Ái và Sân Hận đối với 
mình đã giảm nhẹ, do đạo quả mình đã chứng được. Sau đời hiện tại, chỉ phải tái sanh 
một lân nửa trong cõi Dục Giới. 


- Đôi với vị A-Na-Hàm thì phản khán trí khởi lên, xét thây Dục A1 và Sân Hận đôi 
với mình đã tiêu diệt hoàn toàn do nhờ đạo quả mình vừa chứng đặc. Sau kiêp sông 
này, sẽ sinh lên cõi Sắc Giới tịnh cư chứ không còn trở lại cõi Dục Giới nửa. 


- Đối với vị A-La-Hán, khi phản khán trí khởi lên, vị ấy biết rõ tất cả các phiền não 
như Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh, ... đối với mình nay đã hoàn 
toàn diệt tận, do nhờ đạo quả mình vừa chứng được. Sự tục sinh nay đã chấm dứt vì 
phạm hạnh đã hoàn thành, phận sự đáng làm, đã làm xong. 


Đó là phản khán trí của các vị thánh nhơn. Tuy nhiên, cũng có những vị thánh nhơn 
sau khi chứng quả không quán xét lại các phiên não đã sát trừ và các phiên não chưa 
được sát trừ. 


Điều cần biết thêm ở đây là các hành giả tu tập Vipassanä, phải y cứ vào tam tướng 
phô thông (Trnilakkhanam)) là Vô Thường, Khô Não, Vô Ngã. Đạt được trí tuệ đầu 
tiên là Thâm Nghiệm Trí (Sammasanañanam). 


Thâm Nghiệm Trí là trí tuệ suy xét về Ngũ uấn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) theo 
định luật tam tướng (vô thường, khô não và vô ngầ). 


- Sắc uân, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiền, vi tế, hạ liệc, 
thù thăng, sắc viên, sắc cận, ... đêu là Vô Thường, Khô Não và Vô Ngã (chăng phải là 
ta, chăng phải là của ta, chăng phải là tự ngã của ta). 


- Thọ uân, dù thọ uẫn đã qua hay hiện tại, hoặc đã sanh khởi hay chưa sanh khởi, thọ 
bên trong hay bên ngoài, thọ thô hay thọ tê, ... đêu là Vô Thường, thông khô, phi ngã, 
phi ngã sở. 


- Tưởng uân, dù tưởng hiện tại, tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng nội phân, tưởng 
ngoại phân, tưởng thô, tưởng tê, tưởng hạ liệc, tưởng thù thăng, tưởng cận, tưởng 
viên, ... đêu là Vô thường, Khô não, Vô ngã. 


- Hành uẫn, dù quá khứ hành, hiện tại hành, vị lai hành, ... đều là Vô thường, Khổ não 
và Vô ngã. 


- Thức uân, dù quá khứ thức, hiện tại thức, vị lai thức, nội phần thức, ngoại phần 
thức, ... đêu là Vô Thường, Khô não và Vô ngã. 


Trí tuệ sơ khởi của hành giả tu tập Vipassana là suy xét như trên. Tuy nhiên, không 
phải hành giả nào cũng có khả năng thây rõ được hêt ba tướng, nên tùy theo cá tánh 
của mỗi người được chia ra làm 3 loại tùy quán. 


- Vô Thường Tùy Quán (Aniccänupassanä): Nhờ trí tuệ mà thấy được sự đổi thay, 
sanh diệt của Danh Sắc; ở đây, ta cân hiêu rõ ba danh từ: 


Vô thường tánh: tính thể, tính chất của vô thường. 
Vô thường tướng: hiển thể, biểu thái của vô thường tánh. 
Vô thường tùy quán: Trí tuệ ghi nhận hai phương diện trên. 


Bộ chú giải SammohavinodanT nói rằng: Danh Sắc là vô thường vì sau khi sanh khởi 
ắt bị hoại diệt (tính chât có rôi không — hutvä-abhava). Đê làm sáng tõ hơn, ta phải 
thây Danh Sắc trên bôn khía cạnh sau: 


Uppadavayavantatta: Sự sanh diệt. 
Viparinäma: Sự thay đối, biến chuyền. 
Tãvakälika: Chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian. 


Niccapatikkhepa: Không có tính chất thường hằng. 


Những gì do các duyên trợ tạo được gọi là pháp hữu vi (Sankhãrä), quá trình tồn tại 
của chúng bao gồm ba giai đoạn: Sanh (Uppäda), Trụ (¿hiti), Diệt (Bhanga). Ba giai 
đoạn này là tướng của hữu vi pháp (Sankhãralakkhana) vậy. Cho nên cứ mỗi sát na 

tiểu (sanh, trụ, diệt) trôi qua là từng cái vô thường tướng trôi qua. 


Vô thường tùy quán ở đây không phải là niệm suông rhọi vật có sanh ắt có diệt" mà 
phải thây rõ các giai đoạn sanh, trụ, diệt (nhât là giai đoạn diệt) của Danh Sắc 


- Khô não Tùy Quán (Dukkhãanupassana): Ở đây, hành giả ghi nhận rõ là ngũ uân, dù 
ở hoàn cảnh nào, trạng thái nào, lúc nào cũng có một khô tánh cô hữu. Khô tánh đó 
được chia ra làm ba phân sau: 


* Khổ khổ (Dukkhadukkha): là những sự đau đớn, nhức nhối, tê mỏi, lạnh nóng, rát, 
phỏng ... (thân thức thọ khô) và sự buôn râu, đau khô, lo sợ, sự bât toại ý, ... (tâm thọ 
ưu). Những cảm giác của thân tâm (Danh Sắc, ngũ uân) như thê gọi là khô khô. 


* Hoại khổ (Viparinamadukkha): là cái khổ do sự sanh diệt liên tục của Danh Sắc. Ta 
khó ý thức hoại khổ trong sự khổ thân (thân thức thọ khổ), khổ tâm (tâm thọ ưu) vì 
chúng tiềm ẩn, không nổi bật như một buôi trưa hè nóng bức, một cơn gió mát thôi 
lên khiến ta thấy thoải mái (lạc thân lạc tâm sinh khởi), cái cảm giác khó chịu vì nóng 
nực không còn nửa (khổ thân khổ tâm bị hoại) nhưng ta không cảm thấy khổ vì sự 
hoại diệt đó vì ý thức hưởng thụ ở đây mạnh hơn. Đối với lạc thân (thân thức thọ lạc) 
lạc tâm (tâm thọ hỷ) thì ta dễ ghi nhận hơn. Như lúc trời nóng ta đi tắm, nước mát 
làm ta thấy dê chịu, sau khi tắm XONØ, trỜi vẫn còn nóng thì cảm giác khổ lại sinh 
khởi tiếp tục, muốn dễ chịu ta phải lập lại hành động trước. 


* Hành khổ (Sankharadukkha): Sự sanh diệt liên tục của Danh Sắc (dù khổ hay lạc) 
được gọi là hành khổ, nó là một hệ thống sinh khởi, diễn tiến và hoại diệt của Danh 
Sắc do duyên tạo. Ý thức rõ ràng về hành khổ hành giả mới có khả năng đoạn trừ 
tuyệt căn các phiền não. 


- Vô Ngã Tùy Quán (Anattänupassanä): Pali có chú giải: Na attä — Anatta: không 
phải bản ngã tức là vô ngã vậy. Natthi attä etassa khandhapañ-cakassavä — Anattä: 
trong ngũ uẫn không có cái gọi là bản ngã nên gọi là vô ngã vậy. Thật ra vô ngã 
không phải chỉ có ở ngũ uấn mà thôi, ngay cả Niết Bàn, chế định cũng là vô ngã. 
Trong bộ Parivãra (Luật tạng) Đức phật có dạy: Các pháp hữu vi đều mang tướng 
trạng vô thường, khổ và vô ngã. Còn Niết-Bàn và chế định chỉ là vô ngã mà thôi 
(Anicca sabbasanhatä dukkhaãnattä ca lakkhitä Nibbanam ceva paññatfi anatfä II 
nicchitã). Nói cách khác Anattãä asaratthena (không có cái cốt lỏi căn bản là vô ngã) 
nghĩa là Danh Sắc được hình thành bởi duyên hợp, nếu lấy thọ và tưởng ra, Danh 
pháp không thành hình; nếu sự sống (JTvita) biến mất, sức nóng (Usmãteja) không 
còn nữa, thì Sắc pháp cũng tan rả; diệt rồi sinh, sinh rồi diệt, Danh Sắc chỉ là một sự 
diễn tiến liên tục như vậy nên được gọi là vô ngã. 


Hành giả nào nhờ quán về Vô Thường mà được giải thoát, gọi là Vô Tướng Giải 
Thoát (Animittovimokkho); hành giả nào được giải thoát nhờ quán về Khổ não thì 
gọi là Vô Nguyện Giải Thoát (Appanihitovimokkho); hành giả nào nhờ quán Vô Ngã 
mà được giải thoát, gọi là Không Tánh Giải Thoát (Suññatavimokkho). 


Ba phương pháp tu tập kế trên được gọi chung là Tam Giải Thoát Môn 
(Tmivimokkhamukkha). Do quán Vô Thường, không còn chấp tướng mà được giải 
thoát nên gọi là Vô Tướng Giải Thoát Môn; do quán Khổ Não, không còn tham đắm 
dục lạc mà được giải thoát gọi là Vô Nguyện Giải Thoát Môn; do quán Vô Ngã, 
không còn chấp tự ngã mà được giải thoát, gọi là Không Tánh giải Thoát Môn. 


1) Tâm sơ đạo (Sotapattimagøa). 


Còn gọi là Tu-Đà-Huờn đạo, là tâm chứng ngộ, thấy rõ Niết-Bàn lần đầu tiên, như 
người tìm hướng đi trong đêm tối, bổng có một tia chớp lóe lên giúp người đó nhận 
rõ hướng đi của mình là đúng. Do đó, đối với vị Tu-Đà-Huờn, khi thấy rõ Niết-Bàn, 
vị ấy không còn quan niệm sai lầm về "cái này là tôi, cái này là của tôi, là tự ngã, 
Tôi", tức là đoạn diệt được Thân Kiến (Sakkãyaditthi). Bởi sự thật được thấy rõ, vị 
này thành tựu một ñiềm tin bất thối", không còn sự hoài nghi đối với tam bảo, lý 
duyên khởi, ... (Si Hoài Nghị), tức là vị này đoạn được hoài nghi kiết sữ (Vicikicchã) 
và đứt mọi tà kiến, không gìn giữ sự cúng tế hay các điều luật tà vạy vô ích nửa, tức 
là vị này chấm dứt "giới cấm thủ" (Silabataparanana). Khi chứng đắc Sơ đạo, vị này 
được gọi là Nhập Lưu (Sotäpana) nghĩa là bước vào dòng Thánh, sẽ trôi chảy Niết- 
Bàn. 


2) Tâm nhị đạo (Sakadäganimagsa). 


Còn gọi là tâm Tư-Đà-Hàm Đạo, là tâm liễu tri, chứng ngộ Niết-Bàn lần thứ hai, tâm 
đạo này làm giảm nhẹ hai phiền não kiết sữ: Dục Ái (Kãmaräga) và Sân Hận 
(Patigha). Đạt được tâm đạo này hành giả chỉ còn phải trở lại cõi Dục giới một lần 
nửa mà thôi; do đó, còn gọi tâm đạo này là Nhất Lưu Đạo Tâm. 


3) Tâm tam đạo (Anagamimagøsa). 


Còn gọi là tâm A-Na-Hàm Đạo, là tâm chứng ngộ Niết-Bàn lần thứ ba. Tâm này diệt 
trừ hoàn toàn hai kiết sữ: Dục Ái và Sân Hận, nhờ đó mà hành giả sẽ không còn tái 


sanh vào cõi Dục giới nữa (vì nhân tái sanh cối Dục giới là Dục A1 đã bị diệt mât), 
nên còn gọi tâm này là Bât Lai Đạo Tâm. 


4) Tâm tứ đạo (Arahattamagøa). 


Còn gọi là A-La-Hán Đạo tâm, là tâm chứng ngộ Niết-Bàn một cách rốt ráo. Những 
lần chứng ngộ trước, đối với hành giả, như những tia chớp lóe sáng lên rồi phụp tắc. 
Lần chứng ngộ thứ tư này, hành giả được bừng tỏ hoàn toàn như mặt trời hiện lên xóa 
tan đêm tối vậy. 


Tâm đạo này sát trừ trọn năm kiết sữ còn lại là: Ái Sắc (Rũparäga), Ái Vô Sắc 
(Aruparäga), Ngã Mạn (Maãna), Phóng Dật (Uddhacca) và Vô Minh (AvIJJä). 


TÂM 


SIÊU THẾ 








TÂM SIÊU THẺ 


Tâm Đạo 



















Nhị Thiền 
(Dutiya l]hâna) 
Tam Thiền 
(Tatiya Jhana) 


Ngũ Thiền 
(Pañcama Jhãna }) 





Hợp TÂM 
(Vitakka) 


Hợp TỨ 


(Vicãra) 


Hợp HỶ 
(PItUl) 


Hợp ' ˆ- 
(Sukha) 


Hợp NHỨT HÀNH 


(Ekaggata) 





Hợp XÃ 
(Upekkha) 








ẫ 
> 
£ 








šŠ E 
: Ễ 





Hợp TÂM 
(Pathama lhãna) (Vitakka) 
Nhị Thiền ` 
(Dutiya Jhãna) (Vicãra) 
Tam Thiền Hợp HỶ 
(Tatiya Jhãna) (Piu) 
Tứ Thiên Hợp ¡ ˆ‹' 
(Catuttha Thãna) (Sukha) 
Hợp NHỨT HÀNH 
(Ekaggatä) 
Hợp XÃ 








' IRE.W đốc 8 7 
A-La-Hán đạo tâm 












Sơ Thiền 
(Pathama lThãna) 


Hợp TÂM 
(Vitakka) 







Nhị Thiền 


Hợp TỨ 
(Dutiya Thãna) 


(Vicära) 










Tam Thiền 


(Tatiya lhãna) 


Hợp HỶ 
(Piti) 


Hợp ' .‹ 


(Catuttha !h (Sukha) 





Hợp NHỨT HÀNH 


Ngũ Thiền 


(Pañcama lhãna ) 





Hợp XÃ 
(Upekkhã) 








II. Tâm Quả Siêu Thế 


Là tâm thành tựu do tâm Đạo Siêu Thế. Những tâm này được sanh lên ngay khi tâm 
đạo vừa diệt, liên tục không gián đoạn dù chỉ một tâm sát na. 


Những tâm quả này có trạng thái giống như tâm đạo, bắt một cảnh với tâm đạo, chỉ 
khác là những tâm này không sát trừ phiền não như tâm đạo (khi những tâm này sinh 
lên, thì phiền não đã bị các tâm đạo diệt tận). Tương ưng với tâm đạo, tâm quả Siêu 
thế cũng được chia làm 4 tâm: 


1) Tâm Sơ Quả (Sotäpattiphalacittam) 


Tâm Sơ Quả được chia ra làm ba loại: 


Ekabija: Nhất hườn sanh nhơn, là vị sơ quả này làm người một kiếp rồi đắc quả A- 
La-Hán hoặc các quả vị khác. 


Kolamhola: Đa lục hườn nhơn, là vị sơ quả tục sinh làm người từ hai đên sáu kiệp, sẽ 
đặc quả A-La-Hán hoặc các quả vị khác. 


Sattakkhatam: Đa thất hườn nhơn, vị này chậm trẻ lắm thì đến kiếp thứ bảy sẽ đắc 
quả A-La-Hán hoặc các quả vị khác. 


2) Tâm Nhị Quả (Sokadagamiphalacittam) 


Tâm Nhị Quả được chia làm năm bực: 


- Sau khi đắc Nhị quả, hành giả đắc luôn Tứ quả, chứng Niết-Bàn tại cõi Dục giới. 


- Chư Thiên đắc Nhị quả và đắc luôn Tứ quả, chứng Niết-Bàn tại cõi Chư Thiên. 


- Hành giả đắc Nhị quả trong cõi Dục giới, được sanh lên cõi trời và chứng đắc Tứ 
quả, nhập Niêt-Bàn ngay trong cối ây. 


- Chư Thiên đã chứng đắc Nhị quả trên cõi trời, sanh xuống cõi Dục giới, chứng đắc 
Tứ quả, đạt Niêt-Bàn trong cõi Dục giới. 


- Hành giả đắc Nhị quả sanh về cõi Chư Thiên, hết tuổi thọ, sanh trở lại ở cõi Dục 
giới, tu tiêp và chứng đặc Tứ quả, đạt ngộ Niêt-Bàn trong cối Dục giới. 


3) Tâm Tam Quả (Anagämiphalacittam) 


Tâm Tam quả được chia làm năm loại: 


- Trung ban bất hườn: hành giả sau khi chứng Tam quả trong cõi Dục giới được sanh 
về cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên, tiếp tục tu hành và sẽ chứng quả A-La-Hán trong nửa tuổi 
thọ trở về trước. Cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên gồm có năm cõi, hành giả trong lúc tu tập 
tùy theo căn phân phát triển sẽ thọ sinh vào một trong các cõi đó. 


Tín căn mạnh sẽ được sanh vào cõi Vô Phiền Thiên (Avihä) tuổi thọ là 1000 đại kiếp. 


Tấn căn mạnh sẽ được sanh về cõi Vô Nhiệt Thiên (Atapp8) tuổi thọ là 2000 đại kiếp. 


Niệm căn mạnh sẽ được sanh về cõi Thiện Kiến Thiên (Sudass) tuổi thọ là 4000 đại 
kiếp. 


Định căn mạnh sẽ được sanh về cõi Thiện Hiện Thiên (Sudassa) tuổi thọ là 8000 đại 
kiếp. 


Huệ căn mạnh sẽ được sanh về cõi Sắc Cứu Kính Thiên (Akanitth3) tuổi thọ là 16000 
đại kiếp. 


- Sanh ban bất hườn: vị Tam quả này tương tợ như Trung ban bất hườn, nhưng chứng 
đạo quả A-La-Hán từ nữa tuôi thọ trở vê sau. 


- Vô hành ban bất hườn: vị này đầy đũ căn lành, hành đạo đắc quả A-La-Hán dễ dàng 
không cần tinh tấn lắm (Asañkhãraparinibbäyi). 


- Hữu hành ban bất hườn: vị nảy căn lành còn yếu nên phải tinh tấn lắm mới đắc A- 
La-Hán (Sasañkharaparinibbäay!). 


- Thượng lưu ban bất hườn: vị này căn lành quá yếu, phải sanh vào cõi Ngũ Tịnh cư 
thâp nhứt, sông hêt tuôi thọ rôi sanh lên cõi Ngũ tịnh cư cao hơn, cứ tu tập như thê 
cho đên khi sông hêt 5 cõi Ngũ tịnh cư mới đặc quả A-La-Hán, chứng ngộ Niêt-Bàn. 


4) Tâm Tứ Quả (Arahattaphalacittam) 


Tâm Tứ quả được chia làm ba loại: 


- Tứ quả Toàn Giác: là bậc hoàn toàn giác ngộ, có nhứt thiết chủng trí do tu đầy đủ 
30 độ Pãrämi. Sau khi chứng quả Chánh Đăng Chánh Giác, vị này có khả năng xử 
dụng các chế định tục đề đề diễn đạt các pháp chơn đề cho chúng sanh hiểu, cứu độ 
vô số chúng sanh. 


- Tứ quả Độc Giác: là bậc tự mình tu tập và hoàn toàn giác ngộ do thực hành 20 độ 
Ba la mật. Vị này không có khả năng diễn đạt chánh pháp để cứu độ chúng sanh. 


- Tứ quả Thinh Văn Giác: là bậc hoàn toàn giác ngộ nhờ nghe và tu tập theo sự 
hướng dân của bậc toàn giác. Thực hành 10 độ Ba la mật. Sau khi đặc đạo quả Niệt- 
Bàn có khả năng độ chúng sinh đồng đắc đạo quả Niết-Bàn. 


Ghi nhớ rằng trong các tâm Hiệp thế thì Sở Hữu tâm làm chủ động, nhất là sở hữu 
Tư, tât cả các pháp đông sanh đề tạo nghiệp. Trong các tâm Siêu thê thì Sở Hữu Trí 
Tuệ làm chủ động mạnh hơn cả. 


Khi hành giả tu Tuệ quán nếu trình độ tâm định đã đạt đến loại thiền nào trong năm 
bực thiên chỉ thì đên khi thành tựu đạo quả, hành giả cũng có trình độ tâm như vậy. 


Thí dụ: hành giả đã đắc tam thiền, khi hành thiền quán, tỏ ngộ Niết-Bàn, đắc sơ đạo, 
thì tâm đạo ây là Sơ đạo tam thiên, tâm này cũng có Tâm, Tứ. 


Đôi với hành giả chưa đặc bậc thiên nào, thì đạo quả sẽ được coi như tương đương 
với người đã đặc sơ thiên. 


Dù tâm Siêu thế được phân theo 5 bực thiền chỉ là do tính theo chỉ thiền, nhưng tâm 
đạo và tâm quả ở đây có đôi tượng là Niêt-Bàn chứ không phải là các đê mục tu tập 
của thiên chỉ. 





TÂM SIÊU THẺ 


Tâm Quả 





Hợp TẦM 
Hợp TỨ 
Hợp HỶ 


Hợp ' -‹ˆ 


le” 





Hợp XÃ 


tH 
s 
z 
mg 
: 








Hợp TÂM 


Hợp TỨ 


Hợp ' '‹' 


Hợp NHỨT HÀNH 





Hợp XÃ 




















-OoOOO 


BÀI 11. 


TỎÓNG KÉT CÁC LOẠI TÂM 


Tâm Dục giới có 54, Tâm Sắc giới có 15, tâm Vô Sắc giới có 12, Tâm Siêu Thế giới 
có 8 (hoặc 40). Như vậy, tổng cộng có 89 hoặc 121 tâm. 


Tâm chỉ có một ý nghĩa là sự biết cảnh hay nhận thức đối tượng (Cinffti = Vijãñãti). 
Phân theo người và cõi thì có 121 tâm, tính theo cái thì vô lượng vô biên, vì trong 
một cái khảy móng tay, tâm sanh diệt hằng triệu triệu cái, nên mới nói tâm chỉ là một. 
Một ở đây là một ý nghĩa chứ không phải là một thứ hay một cái. 


Tâm chia theo phân dị danh. 

Tâm chia theo hữu nhơn và vô nhơn: 
Tâm hữu nhơn gồm có: 

- 12 tâm bắt thiện. 

- 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

- 15 tâm sắc giới. 

- 12 tâm vô sắc giới. 

- 20 tâm đạo siêu thế. 

- 20 tâm quả siêu thế. 

Tâm vô nhơn gồm có: 


- 18 tâm dục giới vô nhân. 


Tâm chia theo tương ưng và bất tương ưng: 


Tâm chia theo tương ưng: 


- Tà kiến: tâm Tham thứ 1, 2, 5, 6. 


- Trí tuệ: 12 tâm Dục giới tịnh hảo hợp trí và 67 tâm thiền (27 tâm đáo đại và 40 tâm 
siêu thế). 


- Sân: 2 tâm sân. 
- Hoài nghi: l tâm S1 hợp ngh1. 
- Phóng dật: I tâm S1 hợp phóng dật. 


Tâm chia theo bất tương ưng: 


- 4 tâm Tham ly tà. 
- 12 tâm Dục giới tịnh hảo ly trí. 


- 18 tâm Dục giới vô nhân. 


Tâm chia theo hữu trợ và vô trợ: 


Tâm chia theo hữu trợ: 


- 4 tâm Tham (tâm thứ 2, 4, 6, 8). 
- I tâm Sân (tâm thứ 2). 


- 12 tâm dục giới tịnh hảo (4 tâm Thiện ( tâm thứ 2, 4, 6, 8), 4 tâm Quả (tâm thứ 2, 4, 
6, 8) và 4 tâm Duy Tác (tâm thứ 2, 4, 6, 8)). 


Tâm chia theo vô trợ: 


- 4 tâm Tham (thứ 1, 3, 5, 7). 
- I tâm Sân (thứ I). 


- 12 tâm dục giới tịnh hảo (4 tâm Thiện (1, 3, 5, 7), 4 tâm Quả (1, 3, 5, 7) và 4 tâm 
Duy Tác (1, 3, 5, 7). 


Tâm chia theo tâm thiền và tâm phi thiền: 


- Tâm thiền: gồm 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. 


- Tâm phi thiền: 54 tâm dục giới. 


Tâm chia theo thọ: 


- Thọ khổ: 1 tâm thân thức dục giới quả bất thiện vô nhơn. 
- Thọ lạc: 1 tâm thân thức dục giới quả thiện vô nhơn. 
- Thọ ưu: 2 tâm Sân. 


- Thọ hỷ: 


4 tâm Tham thọ hỷ. 

1 tâm quan sát thọ hỷ. 

1 tâm ưng cúng sinh tiếu thọ hỷ. 
12 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ. 
12 tâm sắc giới thọ hý. 

32 tâm siêu thế thọ hỷ. 


- Thọ xã: 


4 tâm tham thọ xã. 

2 tâm sĩ thọ xã. 

12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xã. 
14 tâm vô nhân thọ xã. 

3 tâm sắc giới thọ xã. 

12 tâm vô sắc giới thọ xã. 


8 tâm siêu thể thọ xã. 


Tâm chia theo hiệp thế và siêu thế: 


- Tâm hiệp thế gồm có 81 tâm (54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại). 


- Tâm siêu thế gồm có 40 tâm ( 20 tâm đạo và 20 tâm quả). 


Tâm chia theo tịnh hảo và vô tịnh hảo: 


- Tâm vô tịnh hảo gồm có 30 tâm (12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân). 


- Tâm tịnh hảo gồm có 91 tâm (24 tâm dục giới tịnh hảo + 27 tâm đáo đại + 40 tâm 
siêu thể). 


Tâm chia theo ba tánh: 

- Tánh bắt thiện. (19 tâm) 

- Tánh thiện. (92 tâm) 

- Tánh vô ký. (20 tâm duy tác) 
Tâm chia theo bốn giống: 

- Giống bất thiện: 

S tâm tham 

2 tâm sân 

2 tâm sĩ 

- Giống thiện: 

8 tâm thiện dục giới tịnh hảo 


5 tâm thiện sắc giới 


4 tâm thiện vô sắc giới 


20 tâm đạo siêu thế giới 


- Giống quả: 


7 tâm quả bắt thiện vô nhân 
8 tâm quả thiện vô nhân 

8 tâm quả dục giới tịnh hảo 
5 tâm quả sắc giới 

4 tâm quả vô sắc giới 


20 tâm quả siêu thế giới 

- Giống duy tác 

3 tâm duy tác vô nhân 

8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo 
5 tâm duy tác sắc giới 

4 tâm duy tác vô sắc giới 


Tâm chia theo NHÂN: 


Nhân gồm có 6: Tham, Sân, S¡ (ba Bất thiện nhân), Vô Tham, Vô Sân và Vô Si (hai 
nhân Thiện và nhân Vô ký). 


- 18 tâm không có nhân (Dục giới vô nhân tâm). 
- 2 tâm có một nhân là 2 tâm S1. 
- 22 tâm có hai nhân là: 


10 tâm Bắt thiện (8 Tham chỉ có Tham và Si + 2 Sân chỉ có Sân và Si). 


12 Dục giới Tịnh Hảo tâm ly Trí (chỉ có Vô Tham và Vô Sân). 


- 47 tâm có ba nhân (Vô Tham, Vô Sân, Vô S1) là: 


12 tâm Dục giới Tịnh Hảo hợp Trí. 


27 tâm Đáo đại. 


8 tâm Siêu thế. 


Tâm chia theo CÔNG TÁC 


Có tất cả là 14 tác dụng của tâm. Nếu phân chia theo vị trí thì có 10 loại: 


TÁM TỤC SINH 
(KIẾT SANH THỨC) 
(Patisandlu) 


TÁM HỒ KIẾP 


(HỮU PHÁN) 
(Bhavanza) 


HƯƠNG TÂM 
(Avajjana) 


NHÂN THỨC 


(Sư Thấy) 
(Dassana) 


THIẾT THỨC 
(Sư Nếm ) 
(Sãayana) 








Móc nối đời này sang đời kia. Khi mới sanh tâm này 
hiện ra trước nhất nhưng chỉ sống có một tâm Sát-na 
rỗi được tâm Hộ kiếp thay thế. 


Phần tiêm thức luôn luôn ảnh hưởng đến cá tính của 
chúng ta. Chỉ hiện hữu khi tầm thức không bị dấy động 
bởi ngoại cảnh. 


Đưa tâm về phía đối tượng. Khi tiếp xúc với đối tượng, 
dòng tâm thức bị dấy động thì tâm Hộ kiếp dừng lại, nấu 
đối tượng là ngoại cảnh thì Tâm Khán Ngũ môn 
(Pañcadvärävaijana) khởi lên. Nếu đối tượng là một tâm 
pháp thì Tâm Khán Ý môn (Manodvärävajjana) khỏi lên. 


TỶ THỨC 
(Sư Ngửi) 
(Ghãyana) 


NHĨ THỨC 
(Sư Nghe) 
(Savana) 
THÂN THỨC 


(Sự Xưc chạm) 
(Phusana) 





TÁM TIẾP THU 
(Sampatic chana) 


TÁM QUAN SÁT 
(Santirana} 


TÁM XÁC ĐỊNH 
(tâm Phân Đoẩn) 
(Votthapana) 


TÁM ĐỔNG TỐC 
(TỐC HÀNH TÂM) 
(lavana} 





TầM THẬP DI 
(ĐỒNG SỞ DUY ÊN ) 
(Tadalambana) 


TÁM TỬ 

(Cuticitta) 
TÁM TỬ 
(Cuticitta} 


TÁM TỤC SINH 
(KIẾT SANH THỨC) 
(Patisandlu) 





TÁM HỒ KIẾP 
(HỮU PHÁN) 


(Bhavaiza) 





M 


HƯƠNG TÂM 
(Avajjana) 











Tiếp nhận cảnh mà Ngũ song thức vừa ghi nhân. 


Điều tra, xem xết cảnh được ghi nhận. 


Xác định đối tượng và mỏ đầu cho mọi hành vi 
thiện ác. Tâm Xác dịnh chính tà một nhiệm vụ của 
Tâm Khản ŸÝ môn. 


khi tiếp xúc với đối tượng thì tâm này khởi lên rất 
nhanh (trong 7 hay 5 Sát-na) để xử sự với đối tượng 
nên gọi là Đổng Tốc, cỏn được gọi là tâm hưởng cảnh. 
Chính ở giai đoạn này, các hành vi thiện ác được 

tạo tác. 


Củng một sở duyên với tâm Đổng Tốc. Tác dụng 
của nó là ghi nhận kinh nghiệm của đối tượng. 


Lä tâm cuối cùng của đời sống. 


Có 19tâầm: 

- 2 tâm Quan sắt thọ Xã (trong Dục giới 
Vô nhân Thiện, Bất thiện) 

- 8 Tâm Quả trong Dục giới Tịnh Hảo. 

- 9 Tâm Quả trong Sắc giới và Vô sắc giới. 


Do 2 Tâm Duy Tác trong Dục giới Vô nhân 
tâm (trừ tâm Ưng Cúng sinh Tiếu). 


NHÂN THỨC NHĨ THỨC TỶ THỨC 
(Sự Thấy) (Sự Nghe) (Sự Ngửi) 
(Dassana) (Savana) (Ghãyana) 


THIỆT THỨC THÂN THỨC TÁM TIẾP THU 


(Sự Nếm) (Sự Xức chạm) (Sampatic chana) 
(Sãyana) (Phusana) 





6 tác dụng trên do 2 tâm Quả tương ưng trong Dục giới Vô nhân Thiện và Bất 
thiện tâm. 


TÂM OUAN SÁT Do 3 tâm Quả (Thiện và Bất thiện Võ nhân! 
(Santirana} làm tác dụng. 


TÁM XÁC ĐINH Giống với tâm Khán Ÿ Môn vì cả hai đểu lầm 
(tâm Phân Đoán) sống lại những kinh nghiệm quá khứ và chính 
(Votthapana) do tâm khán ÿ môn lầm tác đồng. 


TÁM ĐỒNG TỐC Do = tâm lắm tác động, =—" ra như sau : | 
(TỐC HÀNH TÂM) | - 21 tâm Thiện (8 Dục giới Tịnh Hảo +9 Đáo đại 
(IJavana) + 4 Siêu thất. 
- 12 tâm Bất thiện. 
- 4 tâm Quả trong Siêu thế tâm. 
- 18 tâm Duy tác Hiệp Thế (trừ tâm Khán Ngũ Môn 
và tâm KhánÝ môn!. 





- - Do 11 tâm lầm tắc dụng (8 tâm Quả Thiện Tịnh Hảo, 
TAM THẬP DI 3 tâm Quan sắt). Ở đây chỉ có tâm Dục giới làm 

(ĐỒNG SỞ DUYÊN )|_ chở động, các tâm Đáo Đại từ đã thoát ảnh hưởng 
(Tadälambana) của tham dục nên không có tác dụng tại dầy, 





Tóm lại: 


- 2 tâm Quan sát thọ Xã làm 5 tác dụng: 


- Tâm tục sinh (Kiết sanh thức) 
- Tâm hộ kiếp (Hữu phần) 


- Tâm Tử 
- Tâm thập di (Đồng sở duyên) 


- Tâm Quan sát 

- 8 tâm quả trong Dục giới Tịnh Hảo làm 4 tác dụng: 

- Tâm tục sinh (Kiết sanh thức) 

- Tâm hộ kiếp (Hữu phần) 

- Tâm Tử 

- Tâm thập di (Đồng sở duyên) 

- 9 tâm Quả trong Sắc giới và Vô sắc giới làm 3 tác dụng: 
- Tâm tục sinh (Kiết sanh thức) 

- Tâm hộ kiếp (Hữu phần) 

- Tâm Tử 


- | tâm Quan sát thọ Hỷ làm 2 tác dụng: 


- Tâm Quan sát 


- Tâm thập di (Đồng sở duyên) 


- Tâm Khán Ý môn có 2 tác dụng: 


- Tâm Xác định (tâm Phân Đoán) 


- Khán môn: Khai mỡ cho lộ ý sanh khởi. 


- Tâm Khán Ngũ Môn làm nhiệm vụ hướng tâm (khai mở lộ ngũ môn). 
- 2 Tâm Tiếp thu chỉ có 1 tác dụng tiếp thu. 


- 10 Thức tâm (Ngũ song thức) có tác dụng là thấy, nghe, ngửi, nễm và xúc. 


- 55 Tâm còn lại chỉ có một tác dụng làm tâm Đồng Tốc (tốc hành tâm). 


Tâm chia theo CĂN MÔN 


Nhãn môn: có 46 tâm: 


- Ï Tâm Khán ngũ môn. 

- 2 Nhãn thức (tâm Quả Vô nhân Thiện và Bắt thiện). 

- 2 Tâm Tiếp thu (tâm Quả Vô nhân Thiện và Bắt thiện). 

- 3 Tâm Quan sát (tâm Quả Vô nhân Thiện và Bắt thiện). 

- 1 Tâm Khán Ý môn. 

- 29 Tâm Đồng tốc (12 tâm Bắt thiện + 16 tâm Thiện + tâm Ưng Cúng sinh Tiếu). 


- 8 Tâm Thập Di (chỉ cho 8 tâm quả trong Dục giới Tịnh Hảo vì 3 tâm Quan sát đã kể 
trước rồi). 


Nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn: cũng có ở mỗi cửa là 46 tâm. 
Tổng cộng có tất cả là 54 tâm khởi qua ngũ môn. 

Ý môn: có tất cả 67 tâm khởi lên. 

Tâm Khán Ý môn. 

55 tâm Đồng tốc: 

12 Tâm Bắt thiện. 

Tâm Ứng Cúng Sinh Tiếu. 

16 Tâm Dục giới Tịnh Hảo (8 tâm Thiện + 8 tâm Duy tác). 


10 Tâm Sắc giới (5 tâm Thiện + 5 tâm Duy tác). 


8 Tâm Vô sắc giới (4 tâm Thiện + 4 tâm Duy tác). 


§ Tâm Siêu thế. 


I1 tâm Thập di: 


8 Tâm Dục giới Tịnh Hảo (8 tâm Quả). 


3 Tâm Quan sát (trong Dục giới vô nhân tâm). 


Ngoài ra có 19 tâm không khởi qua căn môn nào vì chúng chỉ là quả của các hành 
động trong quá khứ. Các tâm đó là: 


2 Tâm Quan sát thọ Xã. 

8 Tâm Quả Tịnh Hảo. 

5 Tâm Quả Sắc giới. 

4 Tâm Quả Vô sắc giới. 

19 tâm vừa kê trên chỉ làm tác dụng tâm Tục Sinh, tâm Hộ Kiếp và tâm Tử. 
Tóm lại: 

- 36 tâm khởi qua một cửa: 
10 thức tâm (Ngũ song thức): 
2 Tâm khởi qua nhãn môn. 

2 Tâm khởi qua nhĩ môn. 

2 Tâm khởi qua tỷ môn. 

2 Tâm khởi qua thiệt môn. 


2 Tâm khởi qua thân môn. 


10 Tâm Sắc giới ( tâm Thiện và tầm Duy tác). [Khởi qua ý môn] 


8 Tâm Vô sắc giới (tâm Thiện và tâm Duy tác). [Khởi qua ý môn] 


8 Tâm Siêu thế (tâm Đạo và tâm Quả). [Khởi qua ý môn] 


- 3 tâm khởi qua 5 cửa: (không khởi qua ý môn) 


Tâm Khán ngũ môn. 


2 Tâm Tiếp thu. 

- 3l tâm khởi qua 6 cửa: 

Tâm Quan sát thọ Hỷ. 

Tâm Khán Ý môn (hay tâm Xác định). 
29 Tâm Dục giới Đồng tốc. 


- 10 tâm khởi qua 6 cửa và đồng thời cũng không khởi qua cửa nào: 


2 Tâm Quan sát thọ Xã. 


8 Tâm Quả trong Dục giới Tịnh Hảo. 


10 tâm trên khi làm công tác Thập di thì chúng khởi qua 6 cửa; nhưng khi chúng làm 
công tác Tục sinh, Hộ kiếp và tâm Tử thì chúng không khởi qua cửa nào hết. 


- 9 tâm hoàn toàn không khởi qua cửa nào hêt: 


5 tâm Quả trong Sắc giới. 


4 tâm Quả trong Vô Sắc giới. 


9 tâm này là quả của tâm Thiền nên không khởi lên trong tâm thức của Dục giới. 
Chúng chỉ làm công tác Tục sinh, Hộ kiêp và tâm Tử. 


Phân loại theo ĐÓI TƯỢNG 


Tâm có 6 đôi tượng là Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc và Pháp. Pháp, đôi tượng của ý căn 
cũng có 6 đôi tượng là Tịnh sắc căn, Tê sắc căn, Tâm, Tâm sở, Niệt bàn và Khái 
niệm. 


L) Sắc là đối tượng duy nhất của nhãn thức, đối tượng ây xảy ra trong hiện tại. 


2) Thinh là đối tượng duy nhất của nhĩ thức, đôi tượng ấy xảy ra trong hiện tại. 


3) Khí là đối tượng duy nhất của tỷ thức, đối tượng ấy xảy ra trong hiện tại. 


4) Vị là đối tượng duy nhất của thiệt thức, đối tượng ẫy xảy ra trong hiện tại. 


5) Xúc là đối tượng duy nhất của Thân thức, đối tượng ấy xảy ra trong hiện tại. 


6) Đối tượng của Tâm khởi qua ý môn thì bao gồm cả quá khứ, hiện tại, vị lai và vượt 
thời gian tùy theo trường hợp: 


- 6 đối tượng của tâm Đồng tốc Dục giới (Kãmajavana) trừ tâm Ưng Cúng sinh Tiếu 
là thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai và thoát ly thời gian. 


- Đôi tượng của tâm Tục sinh là quá khứ, hiện tại và vỊ lai. 


- Đối tượng của tâm Đồng tốc giúp cho Diệu trí (Abhiñña) được thiên nhãn thuộc về 
quá khứ, hiện tại, vị lai và thoát ly thời gian. 


- Đối tượng của tâm Đồng tốc Đáo đại là quá khứ và thoát ly thời gian (vì Niết bàn 
thường hiện tại nên thoát ly thời gian). 


- Khái niệm (paññatti) cũng thoát ly thời gian. 


Khi lâm chung, một người có thể thấy mình đang làm một hành động mà khi còn 
sống mình thường làm; như kẻ hay giết người sẽ thấy mình đang giết người. Một 
Phật tử tín thành có thê thấy mình đang lạy Phật. Sự thấy đó gọi là nghiệp (Kamma). 
Hoặc người ấy có thể thấy những dụng cụ có liên hệ đến những hành động thường 
làm của mình như kẻ giết người có thể thấy con dao. Người Phật tử có thể thấy hình 
ảnh đức Phật. Sự thấy này gọi là nghiệp tướng (Kammanimitta). Một người độc ác có 
thể thấy hình ảnh địa ngục, ngạ quỷ hoặc một người chí thiện có thể thấy hình ảnh 
các cõi trời. Sự thấy này gọi là thú tướng (Gatimitta). 


Tịnh sắc căn (Pasãda): Còn gọi là Sắc Thần Kinh, là tinh chất của Tứ Đại, có khả 
năng thu nhận cảnh (thân kinh). Tịnh sắc của thân căn thì ở cùng khắp cả thân. Còn 
Tịnh sắc của 4 căn kia chỉ ở tại vị trí của căn đó. 


Tế sắc (Sukhumarũpam): Trong 28 sắc pháp có 12 sắc được gọi là Thô sắc [5 Tịnh 
sắc căn (Sắc thân kinh), Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc (gồm Đất, Lửa và Gió)], các sắc 
còn lại được gọi là Sắc Tế. 


Tâm (Citta) chỉ cho 89 tâm. 


Tâm sở (Cetasika) chỉ cho 52 Sở Hữu tâm. 


Niết bàn (Nibbäna) là đối tượng siêu thế đối với 8 tâm Siêu thế. 


Khái niệm (PaññattI) có 2 loại: 


- Danh chế định (Nãmapaññatti): Tên của các đồ vật. 


- Nghĩa chế định (Atthapaññatti): Là đối tượng hay ý nghĩa gợi ra bởi Danh chế định. 


Đối tượng của tâm Vô nhân tâm và tâm Bắt thiện 


Sắc, Thinh, Khí, VỊ và Xúc làm đối tượng cho 5 Thức căn, tâm Khán ngũ môn và tâm 
Tiêp thu. 


11 Tâm Quả Dục giới còn lại (3 tâm Quan sát + 8 tâm Quả Tịnh Hảo) làm những 
công tác tâm Quan Sát, hay tâm Thập di, hoặc tâm Tục sinh, tâm Hộ kiếp và tâm Tử. 
Những công tác tâm Quan Sát và tâm Thập di chỉ có những đối tượng ở Dục giới do 
đó không thể có công tác ở những cảnh giới cao hơn được. Một người có thể tự cao 
khi làm được một việc thiện hay chứng được một cảnh giới thiền, do đó đã có một 
tâm Bắt thiện khởi lên trước một đối tượng thiện; nhưng các tâm Bất thiện không thể 
khởi ở Siêu thế giới vì tại đây không có Tham, Sân, Si. 


8 Tâm Đồng Tốc ly Trí có thể khởi với các đối tượng ở Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới, nhưng không khởi lên với các đối tượng Siêu thế. Các bật Dự lưu, Nhứt lai và 
Bắt lai đã đạt được cảnh giới Siêu thế, nhưng khi tâm các vị ấy là Dục giới ly Trí thì 
các vị ấy không nhận thức các cảnh giới Siêu thế. Cũng vậy, tâm Duy tác Dục giới ly 
Trí, vị A-La-Hán không nhận thức được các cảnh giới Siêu thế dù các vị biết rất rỏ 
ràng về cảnh giới đó. 


Đối tượng của tâm Thiện hợp Trí. 


Đối tượng của tâm Thiện Dục giới Tịnh Hảo hợp Trí của bậc Bắt lai có thể thuộc Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới hay một cảnh giới của Siêu thê giới mà mình đã chứng 
được nhưng không vượt hơn cảnh giới đó. 


Đối tượng của tâm Duy tác Dục giới Tịnh Hảo hợp Trí của vị A-La-Hán có thể khởi 
lên ở cảnh giới nào cũng được. Trong một Diệu Trí của Đệ ngũ thiền, một vị A-La- 
Hán có thể biết được mọi vật ở bất cứ cảnh giới nào, hoặc quá khứ, hiện tại, vị lai, 
hay ở rất xa. 


Tâm Khán Y môn hay Tâm Xác định có thê khởi lên với mọi đôi tượng với mọi cảnh 
giới, vì tâm này làm công tác suy tư nên tư tưởng nào cũng phải có nó. 


Đối tượng của Vô sắc giới Đệ nhất và Đệ tam Thiền làm tâm Tục Sinh, tâm này cũng 
chỉ là một khái niệm của quá khứ như hư không là vô biên (Ananto äkãso) hoặc 
không có sở hữu gì (natthi kiãc1). Hai khái niệm trên được xem như là Nghiệp tướng 
(Kammanimitfa) xuyên qua Ý môn của đối tượng của Đệ nhị và Đệ tứ Thiên. 


Trong Vô sắc giới, Đệ nhị thiền lấy Sơ thiền làm đối tượng và Đệ tứ thiền lẫy Đệ tam 
thiên làm đôi tượng. 


Tóm lại: 

- 25 Tâm khởi lên với các đối tượng ở Dục giới: 
23 tâm Quả Dục giới. 

I Tâm Khán ngũ môn. 

1 Tâm Ưng Cúng sinh Tiếu. 


- 6 tâm lấy Vô biên làm đối tượng: 


3 Thức vô biên Xứ. 


3 Phi tưởng phi phi tưởng Xứ. 

- 21 tâm lấy khái niệm làm đối tượng: 
15 Tâm Sắc giới. 

3 Tâm Không vô biên Xứ. 

3 Tâm Vô sở hữu Xứ. 


- 8 tâm lấy Niết bàn làm đối tượng: 


4 Tâm Đạo. 
4 Tâm Quả. 


- 20 tâm lẫy tất cả làm đối tượng (trừ các đối tượng ở Siêu thế): 


12 Tâm Bắt thiện. 
4 Tâm Thiện Dục giới ly Trí. 
4 Tâm Duy tác Dục giới ly Trí. 


- 5 Tâm lẫy tất cả làm đối tượng (trừ các đối tượng ở Siêu thế): 


4 Tâm Thiện Dục giới hợp Trí. 
I Tâm Thiện Diệu Trí (Abhiñña, Tâm thông, đạt được ở Đệ Ngũ Thiên). 


- 6 tâm khởi lên với tât cả các đôi tượng: 


4 Tâm Duy tác Dục giới hợp Trí. 
I Tâm Duy tác Diệu trí. 


I1 Tâm Quan sát. 


Phân loại theo TRÚ CĂN 


Ơ Dục giới, có 7 thức tâm khởi lên y cứ trên 6 trú căn (6 trú căn là: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và đoàn tâm): 


- Ý giới (Manodhatu): tâm Tiếp Thu và tâm Khán ngũ môn. 


- Ý thức giới (Manoviññãnadhãtu): tâm Quan Sát, tâm Quả Tịnh hảo, tâm Sân, tâm 
Ưng Cúng sinh Tiêu, tâm Sắc giới, tâm Đạo Dự Lưu. 


- 5 Thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức) (Viññãna). 


Ổ Sắc giới, có 4 tâm khởi lên y cứ trên 3 trú căn là mắt, tai và đoàn tâm (Mũi, lưỡi và 
da không có ở cõi Sắc giới): 


- Ý giới. 
- Ý thức giới. 


- Nhãn thức giới. 


- Nhĩ thức giới. 


Ở Vô sắc giới, sự nhận thức tự mình không y cứ vào trú căn nào cả. 


43 Tâm khởi lên y cứ vào 6 trú căn: 


- 23 Tâm Quả Dục giới (Kãmavipäka). 

- Ï Tâm Khán ngũ môn (Pañca dvätävaJJana). 
- I1 Tâm Ưng Cúng sinh Tiếu (Hasituppäda). 
- 2 Phần tâm (tâm Sân) (Patigha). 

- 15 Tâm Sắc giới (Rũpãvacara). 


- Ì Tâm đạo Dự lưu (Sotãpattimagøa). 


42 Tâm khởi lên y cứ vào 6 trú căn và cũng không nương vào chô nào cả: 


- 10 Tâm Bắt thiện (trừ 2 tâm Sân) (Akusala). 
- I1 Tâm Khán Ý môn (Manodvärävajjana). 

- 8 Tâm Thiện Dục giới (Kusalacittam1). 

- 8 Tâm Duy tác Dục giới (KriyäcIttän)). 

- 4 Tâm Thiện Vô sắc giới. 

- 4 Tâm Duy tác Vô sắc giới. 


- 7 Tâm Siêu thế (trừ tâm đạo Dự lưu) (Lokuttara). 


4 Tâm Quả Vô sắc giới khởi lên cũng không y cứ vào trú căn nào hêt. 


-OoOOO- 


BÀI 12. 
SỞ HỮU TÂM (Cetasika) 


Tâm thức không phải là một cá thể giản dị. Tâm thức là một sự tổng hợp của nhiều sở 
hữu tâm. 


Thí dụ: trong 121 tâm được nói ở phần trước, những tâm giản dị nhất là Ngũ song 
thức (Nhãn thức, Nhĩ thức, tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức), những tâm nầy là những 
cảm giác thuần túy, không bị tiêm nhiễm ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ trên đối tượng. 
Nhưng nếu chúng ta tìm xét kỷ sẽ thấy những tâm ấy gồm có 7 sở hữu biến hành 
(Xúc, thọ tưởng, tư, định, mạng quyên và tác ý). Bảy sở hữu nầy cùng khởi lên một 
lượt, không trước, không sau, chúng đồng biết một cảnh với tâm, đồng nương một 
căn với tâm, đồng sanh và đồng diệt với tâm. Đó là định luật chung cho tất cả các sở 
hữu tâm. Sở hữu tâm gồm có 52 sở hữu và được phân loại như sau: 





7 Sở Hữu 











Hiến: Hành 





13 Sở Hữu 












Iơ Tha N2 = 
6 Sở Hữu 






Cảnh 





I4 Sở Hữu 








Bãt Thiên 














4 Sở Hữu Sở Hữu 4 Sö Hữu 2 Sở Hữu 


















Sĩ phản Tham phản Sân phần Hôn phần 





Sở Hữu 





25 Sở Hữu Hoài Nghị 






[inh Hảo 










I9 Sở Hữu Tịnh 1 Sở Hữu 2 Sở Hữu Sử Hữu 





Hảo Biên Hành Ciới phân Võ Lượng phân [rí Tuệ 


-OoOOO- 


BÀI 13. 


SỞ HỮU TỢ THA 


Aññasamana 


Sở hữu tợ tha là những sở hữu không có đặc tính riêng biệt, chúng mang đặc tính của 
tâm mà chúng phối hợp; nếu hợp với tâm Thiện, thì đặc tính của chúng là Thiện; nếu 
hợp với tâm Bắt Thiện, thì đặc tính của chúng là Bất thiện; nếu hợp với tâm Vô Ký, 
thì đặc tính của chúng là Vô Ký. Sở hữu tợ tha được chia ra làm hai loại: 


L Sở Hữu Biến Hành (Sabbacittasadhãran3) 


Sở hữu biến hành là những sở hữu có mặt trong 121 tâm, không một tâm nào có thể 
thiêu các Sở Hữu này; gôm có 7 Sở Hữu: 


1. Xúc (Phassa): 


Chữ Phassa xuất phát từ ngữ căn Phas = xúc chạm. Sở hữu xúc là sự xúc chạm của 
chủ thể với đối tượng (về mặt vật chất hay tinh thần): sự xúc chạm của tâm với cảnh 
gọi là xúc (Ärambham Busatiti = Phasso). Căn, Trần (Cảnh) và Thức gặp nhau gọi là 
Xúc (Vatthu ca Viãññãnam ca Arambham phusa fiti = Phasso). Thí dụ: hai bàn tay 
chạm nhau phát ra tiếng kêu. Hai bàn tay như căn và cảnh, chỗ chạm nhau là xúc, 
tiếng kêu ví như tâm thức. Sở Hữu Xúc được phân làm sáu loại: 


Nhãn Xúc (là Sở Hữu Xúc hợp với Nhãn Thức do Mắt (Nhãn Căn) và Cảnh Sắc đối 
chiếu nhau). 


Nhĩ Xúc (là Sở Hữu Xúc hợp với Nhĩ Thức do Tai (Nhĩ Căn) và Cảnh Thinh đối 
chiếu nhau). 


Tỷ Xúc (là Sở Hữu Xúc hợp với Tỷ Thức do Mũi (Tỷ Căn) và Cảnh Khí đối chiếu 
nhau). 


Thiệt Xúc (là Sở Hữu Xúc hợp với Thiệt Thức do Lưỡi (Thiệt Căn) và Cảnh VỊ đối 
chiếu nhau). 


Thân Xúc (là Sở Hữu Xúc hợp với Thân Thức do Thân (Thân Căn) và Cảnh Xúc 
(Đất, Lửa, Gió) đối chiếu nhau). 


Ý Xúc (là Sở Hữu Xúc hợp với Ý Thức khi Ý Quyền (Ý Căn) và Cảnh Pháp đối 
chiếu nhau). 


Cho nên PäÏlT chú giải như sau: 


- Chơn tướng của sở hữu xúc là sự chạm nhau. 


- Phận sự của sở hữu xúc là tâm tiêp xúc với cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu xúc là tâm, căn và trân hợp lại. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu xúc là có cảnh hiện ra. 


2. Thọ (Vedana): 


Chữ Vedanä dịch là Thọ, xuất phát từ ngữ căn Vid = thọ lảnh. Thọ là trạng thái tiếp 
thu, cảm nhận đối tượng qua lục căn. Chính thọ đóng vai trò cảm nhận một kết quả 
Thiện hay Bất Thiện chớ không phải có một linh hồn cảm thọ. Nên có chú giải 
"hưởng cảnh gọi là thọ” (Vedayatiti = Vedana). Thí dụ: như một người ra sức làm 
việc tạo nên tiền của, tài sản, sự nghiệp. Về sau, khi lớn tuổi, người đó sống thỏa 
thích với tài sản mà mình đã tạo. Thỏa thích với tài sản đã tạo ví như sở hữu thọ vậy. 
Thọ được chia làm năm thứ: 


Thọ Khổ: là những cảm giác khó chịu vì không thích hợp với thân . 


- Chơn tướng của thọ khổ là thân xúc chạm cảnh xấu (cảnh không hợp với thân như 
nóng quá, lạnh quá, chật chội, ..). 


- Phận sự của thọ khổ là làm cho các pháp đồng sanh với nó khó chịu. 


- Sự thành tựu của thọ khổ là thân đau đớn. 


- Nhân cần thiết của thọ khổ là có thần kinh thân (da). 


Thọ Lạc: là những cảm giác khoan khoái do sự thích hợp với thân. 


- Chơn tướng của thọ lạc là thân xúc chạm cảnh tốt (cảnh vừa ý, hạp với thân). 


- Phận sự của thọ lạc là làm cho các pháp đồng sanh với nó thích hợp. 


- Sự thành tựu của thọ lạc là thân cảm thấy Sung sướng, dể chịu. 


- Nhân cần thiết của thọ lạc là có thần kinh thân. 


Thọ Ưu: Là cảm giác buồn bực của tâm vì gặp cảnh bất như ý. 


- Chơn tướng của thọ ưu là cách tiếp nhận nghịch cảnh. 


- Phận sự của thọ ưu là chuyên bắt cảnh trái ý. 


- Sự thành tựu của thọ ưu là tâm thốn thức. 


- Nhân cần thiết của thọ ưu là có sắc ý vật (Hadayavatthu). 


Thọ Hỷ: là trạng thái dễ chịu, an vui; tâm hân hoan, thích thú vì tiếp xúc cảnh ưa 
thích, hạp ý. 


- Chơn tướng của thọ hỷ là cách tiếp nhận cảnh ưa thích. 
- Phận sự của thọ hỷ là chuyên bắt cảnh vừa ý. 

- Sự thành tựu của thọ hỷ là tâm hớn hở, vui mừng. 

- Nhân cần thiết của thọ hỷ là thân tâm yên tịnh. 


Thọ Xã: là cảm giác trung bình, không vui, không buôn, không ưu, không hỷ. Thọ 
phi Khổ phi Lạc. 


- Chơn tướng của thọ xã là tiếp nhận cảnh một cách bình thản. 
- Phận sự của thọ xã là tiếp nhận cảnh với tư cách vô tư. 
- Sự thành tựu của thọ xã là tâm thản nhiên. 


- Nhân cần thiết của thọ xã là không vui không buôn. 


KHỔ - Cẩm nhân một xúc pháp không 
: thích hợp với thả n. 
/ TH th E7? 
/ = — 
/ | L ẠC - Cẩm giác sung sưởng, khoan khoải 
/ ⁄ vì thích hợp với thần. 








// 
Ì THO \⁄ ƯU - Cẩm giác phiển muộn, bất bình trưđc 
| : 3 một đối tượng bất như ý (nghịch cảnh). 
` N 

\ ` 4 

\N HYỸ Tâm thọ - Sự hắn hoan, hỏn hở trước một đối 

\ *—————— tượng vừa ý 
(x— XÃ - Cẩm giác bình thường 
\ (khỏ ng Lfứu, không Hỷ) 


Sở Hữu Thọ được phân làm sáu loại: 


a) Nhãn Thọ (là Sở Hữu Thọ hợp với Nhãn Thức đề tiếp nhận Sắc Trần qua Nhãn 
Căn). 


b) Nhĩ Thọ (là Sở Hữu Thọ hợp với Nhĩ Thức đề tiếp nhận Thinh Trần qua Nhĩ Căn). 


c) Tỷ Thọ (là Sở Hữu Thọ hợp với Tỷ Thức đề tiếp nhận Khí Trần qua Tỷ Căn). 


d) Thiệt Thọ (là Sở Hữu Thọ hợp với Thiệt Thức đề tiếp nhận Vị Trần qua Thiệt 
Căn). 


e) Thân Thọ (là Sở Hữu Thọ hợp với Thân Thức để tiếp nhận Xúc Trần qua Thân 
Căn). 


ƒ) Ý Thọ (là Sở Hữu Thọ hợp với Ý Thức để tiếp nhận Pháp Trần qua Ý Căn). 


3. Tưởng (Sañña): 


Tưởng là sự chép nhớ các Pháp. Nhớ lại các Pháp đã qua hay nhận biết đối tượng 
hiện tại qua các kinh nghiệm của ký ức. Chữ Saññã xuất phát từ ngữ căn Sam + ñã 
nghĩa là biết. Biết đây là nhận biết đối tượng có trạng thái riêng biệt như màu xanh, 
trăng, đen, vàng, tím, ... Sự nhận biết ấy là biết cái đã biết. Chính sở hữu Tưởng giúp 
cho ta nhận biết một đối tượng mà lần trước ta đã nhận thức được xuyên qua các 
môn. Thí dụ: người thợ mộc nhận ra phiến gồ thuộc loại nào, mấy phân, mấy tắt, ... 
nhờ vào dấu hiệu đã ghi trước trên phiến gỗ đó. Ngoài ra, những điềm chiêm bao 
trong giắc ngủ hay những suy tính, dự định, mơ mộng đến các việc trong tương lai 
cũng là việc làm của Sở Hữu Tưởng. 


Sở Hữu Tưởng được phân làm sáu loại: 


a) Sắc Tưởng; tức là hôi tưởng, mơ mộng đên Cảnh Sắc (màu sắc, đô vật, v.v...) mà 
trước kia Nhãn Thức đã thây, đã biệt. 


b) Thinh Tưởng; tức là hồi tưởng, mơ mộng đến các âm thanh (Cảnh Thinh) mà trước 
kia Nhĩ Thức đã nghe, đã biết. 


c) Khí Tưởng; tức là hồi tưởng, mơ mộng đến các mùi thơm hoặc thúi (Cảnh Khí) mà 
trước kia Tỷ Thức đã ngữi, đã biệt. 


đ) VỊ Tưởng; tức là hồi tưởng, mơ mộng đến Cảnh Vị (mặn, ngọt, chua, cay, đăng, 
v.v...) mà trước kia Thiệt Thức đã nêm, đã biết. 


e) Xúc Tưởng; tức là hôi tưởng, mơ mộng đên Cảnh Xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh) mà 
trước kia Thân Thức đã xúc chạm, đã cảm xúc. 


ƒ) Pháp Tưởng; tức là hồi tưởng, mơ mộng, suy nghĩ đến Cảnh Pháp (đối tượng của Ý 
Thức) mà trước kia Ý Thức đã ghi nhận, đã biết. 


- Chơn tướng của sở hữu Tưởng là sự ghi chép, nhớ lại. 


- Phận sự của sở hữu Tưởng là nhận biết đối tượng nhờ hồi tưởng lại sự vật đã được 
ghi nhận trong tiêm thức. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tưởng là nhớ được sự vật đã biết. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Tưởng là có cảnh hiên bày. 


4. Tư (Cetanä): Chữ Cetanã từ ngữ căn Cit = Suy tính. Sở hữu Tư phối hợp và đốc 
thúc các pháp đồng sanh tạo tác. Trong Thập Nhị Duyên Khởi (Paticcasammuppäda), 
sở hữu Tư gồm cả Hành (Sañkhãra) và Hữu (Bhava); trong Ngũ Uần, Hành Uần có 
đến 50 sở hữu (trừ sở hữu Thọ và sở hữu Tưởng), nhưng sở hữu Tư là quan trọng hơn 
hết; vì nó là trạng thái tính làm, quyết làm, cô tâm nên nó quyết định những hành 
động Thiện và Bất Thiện. Phật ngôn: " Cetananam Bhikkhavekammam vadãmI = 

Này các Tỳ Khưu, Nghiệp là Sở hữu Tư ". Đối với Dục giới tâm thì sở hữu Tư đóng 
vai trò chủ động đưa đến sự chất chứa các nghiệp. Đối với Siêu Thế tâm, vì hướng 
đến sự diệt trừ các nghiệp nên sở hữu Tư ở đây không tạo thành nghiệp và được sở 
hữu Trí Huệ (Paññã) thay thế đóng vai trò chủ động. Trong các tâm Quả (Vipäka) dù 


sở hữu Tư có xuất hiện, nhưng không có ảnh hưởng vì các tâm Quả là những tâm thụ 
động nên không thê tạo nghiệp. 


Sở Hữu Tư được phân làm sáu loại: 


a) Sắc Tư: Sở Hữu Tư hợp với Nhãn Thức đề có ý ghi nhận Cảnh Sắc. 


b) Thinh Tư: Sở Hữu Tư hợp với Nhĩ Thức đề có ý ghi nhận Cảnh Thinh. 


c) Khí Tư: Sở Hữu Tư hợp với Tỷ Thức để có ý ghi nhận Cảnh Khí. 


d) Vị Tư: Sở Hữu Tư hợp với Thiệt Thức để cố ý ghi nhận Cảnh VỊ. 


e) Xúc Tư: Sở Hữu Tư hợp với Thân Thức để có ý ghi nhận Cảnh Xúc (Đất, Lửa, 
Gió). 


ƒ) Pháp Tư: Sở Hữu Tư hợp với Ý Thức đề có ý suy nghĩ, hồi tưởng, ghi nhận Cảnh 
Pháp. 


- Chơn tướng của sở hữu Tư là điều hành, đôn đốc các pháp đồng sanh. 


- Phận sự của sở hữu Tư là làm cho các pháp đồng sanh bắt cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tư là điều khiến được các pháp đồng sanh. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Tư là phải có Thọ Uấn, Tưởng Uầẫn và Thức Uần. 


5. Nhất hành (Ekaggatä): 


Còn được gọi là Định. Là sự gom tâm vào đề mục, an trụ tâm trên đối tượng. Sở hữu 
Nhât Hành nêu được trao đôi và phát triên sẽ tiên đên Định (Samadh)) và phát triên 


~~— 


các loại Diệu Trí (Abhiñña). Ví như sức nóng mặt trời, nếu được một thấu kính gom 
lại sẽ phát ra lửa thiêu đôt các vật khác. 


- Chơn tướng của sở hữu Nhất Hành là không loạn động trước đối tượng. 
- Phận sự của sở hữu Nhất Hành là gom các pháp đồng sanh thành một. 

- Sự thành tựu của sở hữu Nhất Hành là sự yên tỉnh. 

- Nhân cần thiết của sở hữu Nhất Hành là thọ lạc. 

6. Mạng quyền (JTvitindriya): 


Xuất phát từ ngữ căn Jìvita: Mạng: Indariyã: Quyên. Sở dĩ gọi là Mạng vì nuôi đưởng 
các sở hữu đồng sanh tôn tại đủ ba sát na tiểu (sanh, trụ, diệt); gọi là Quyền vì điều 
hành, cai quản các sở hữu đồng sanh. Nếu sở hữu Tư định đoạt các nghiệp, thì sở hữu 
Mạng quyên nuôi dưởng sở hữu Tư và các sở hữu tâm khác. Có hai loại sở hữu Mạng 
Quyên: 


Danh mạng quyền (Nãma-]Tvitindariya): nuôi dưởng các tâm và tâm sở. 


Sắc mạng quyền (Rũpa-Jivitindariya): gìn giử sự sống cho các sắc pháp. 


Như các loài thảo mộc được sông và tăng trưởng là nhờ nước nuôi dưởng; Nước ở 
đây là sở hữu Mạng quyên; còn các loài thảo mộc ví như các pháp đông sanh (tâm, sở 
hữu tâm và các sắc pháp). 


- Chơn tướng của sở hữu Mạng quyên là bảo tồn các pháp đồng sanh. 


- Phận sự của sở hữu Mạng quyền là làm cho các pháp đồng sanh được tồn tại trong 
ba sát na tiêu. 


- Sự thành tựu của sở hữu Mạng quyên là giữ các pháp đồng sanh tôn tại đến sát na 
diệt. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Mạng quyên là phải có Thọ Uẩn, Tưởng Uẫn và Thức 
Uấn. 


7. Tác ý (Manasikãra): 


Là gom thâu đối tượng làm thành cảnh cho tâm (Ärammanam manasipatipädãyafiti: 
Manasikãra), là đưa tâm đến đối tượng. Chú ý: sở hữu Tác Ý khác với sở hữu Tầm 
(Vitakka). Trong khi sở hữu Tác ý là hướng tâm và các tâm sở đến đối tượng, thì sở 
hữu Tầm quăng tâm và các sở hữu tâm lên đối tượng. Như một ống viễn kính gom 
thâu cảnh cho vừa tầm mắt để quan sát, thì sở hữu Tác ý cũng hạn chế đối tượng trên 
một khuôn khổ nào đó để tâm nhận thức. 


- Chơn tướng của sở hữu Tác ý là hướng dẫn các pháp tương ưng (các Sở Hữu đồng 
sanh) bắt cảnh trọn vẹn. 


- Phận sự của sở hữu Tác ý làm cho tâm phôi hợp với cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tác ý là là hướng tâm đến cảnh. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Tác ý là phải có cảnh hiện bày. 


II. Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika) 


Sở hữu biệt cảnh là những sở hữu tâm chỉ có thể hợp với một số tâm nào đó mà thôi 
(không xuât hiện ở những tâm quả Dục giới vô nhân nhât là ở Ngũ song thức). Sở 
hữu biệt cảnh gôm có 6 sở hữu sau: 


1. Tâm (Vitakka): 


Từ ngữ căn Vi + takk nghĩa là suy nghĩ. Chữ này có sự sai biệt về ý nghĩa giữa Kinh 
tạng và Abhidhamma. Trong Kinh tạng, Vitakka có nghĩa là quan điểm tư tưởng. 
Trong Abhidhamma, Vitakka có nghĩa là dán áp tâm và các tâm sở lên đôi tượng, 


nghĩa là tìm kiếm cảnh, đem tâm đến cảnh. Tuy Tầm chỉ là một tâm sở thông thường 
như các tâm sở khác nhưng trong thiền định thì Vitakka trở thành một tâm sở quan 
trọng (đệ nhứt chỉ thiền). Trong sơ thiền, Tầm được gọi là Appanävitakka (appanä = 
an chỉ, an trụ). Trong Siêu thế Đạo tâm (Lokuttara maggacitta), Vitakka được coi là 
Chánh tư duy (Samma Sankappa), vì nó diệt trừ tà tư duy và dán áp tâm hành giả lên 
đối tượng Niết-Bàn. 


Sở Hữu Tâm được chia làm sáu loại: 


a) Sắc Tầm là trạng thái Nhãn Thức tìm đến Cảnh Sắc; hướng đến Cảnh Sắc. 


b) Thinh Tầm là trạng thái Nhĩ Thức tìm đến Cảnh Thinh; hướng đến Cảnh Thinh. 


c) Khí Tầm là trạng thái Tỷ Thức tìm đến Cảnh Khí; hướng đến Cảnh Khí. 


đ) Vị Tầm là trạng thái Thiệt Thức tìm đến Cảnh Vị; hướng đến Cảnh VỊ. 


e) Xúc Tầm là trạng thái Thân Thức va chạm Cảnh Xúc (Đất, Lửa, Gió); tìm đến 
Cảnh Xúc. 


f) Pháp Tầm là trạng thái Ý Thức hồi tưởng, suy tư đến Cảnh Pháp; hướng đến Cảnh 
Pháp. Như nghĩ đến người đã gặp, hoặc hoạch định chương trình sẽ làm, v.v.. 


- Chơn tướng của sở hữu Tâm là cách đem tâm đên cảnh. 


- Phận sự của sở hữu Tâm là làm cho tâm hướng đên cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tầm là tâm gặp được cảnh. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Tâm là phải có Thọ Uân, Tưởng Uân và Thức Uân. 


2. Tứ (Vicara): 


Là sự tiếp tục dán áp tâm lên đối tượng, chăm chú quan sát đối tượng. Từ ngữ căn 
Vicar: gìn giữ cảnh, kềm tâm liền với cảnh (Vicaranam: VIcãro), tức là tiếp tục dán 
áp tâm lên đối tượng mà Tầm đã dán áp. Thí dụ: Tầm như con ong bay đến cái bông; 
Tứ như con ong bay lượn quanh cái bông mà nó đã gặp. Tứ cũng là một chi thiền, nó 
diệt trừ được sở hữu Hoài Nghi (Vicikacchä). 


Sở Hữu Tứ được chia làm sáu loại: 


a) Sắc Tứ là trạng thái Nhãn Thức chăm chú quan sát Cảnh Sắc. 


b) Thinh Tứ là trạng thái Nhĩ Thức lắng nghe Cảnh Thinh. 


c) Khí Tứ là trạng thái Tỷ Thức ghi nhận Cảnh Khí; thưởng thức Cảnh Khí. 


đ) VỊ Tứ là trạng thái Thiệt Thức ghi nhận Cảnh VỊ; thưởng thức Cảnh VỊ. 


e) Xúc Tứ là trạng thái Thân Thức va chạm Cảnh Xúc; ghi nhận Cảnh Xúc. 


ƒ) Pháp Tứ là trạng thái Ý Thức quan sát, theo dõi Cảnh Pháp đang diễn ra trong Ý 
Căn. 


- Chơn tướng của sở hữu Tứ là cách quan sát, chăm nom cảnh. 


- Phận sự của sở hữu Tứ là làm cho tâm khăn khít với cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tứ là tâm ràng buột với cảnh. 


- Nhân cân thiết của sở hữu Tứ là phải có Thọ Uấn, Tưởng Uầẫn và Thức Uẩn. 


3. Thắng giải (Adhimokkha): 


Xuất phát từ ngữ căn Adhi + muc nghĩa là quyết định "đúng hắn cái này", lựa chọn, 
quyêt đoán một cách khăng định cũng như một vị quan tòa tuyên án môït vụ kiện. 


- Chơn tướng của sở hữu Thắng giải là cách quyết đoán. 


- Phận sự của sở hữu Thắng giải là làm cho tâm không lưởng lự. 


- Sự thành tựu của sở hữu Thắng giải là cảnh được phân đoán. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Thăng giải là có cảnh cân phân đoán. 


4. Cần (Viriyam): 


Là siêng năng, tinh tấn, cô gắng trước sự khó khăn. Như viên dũng tướng hăng lướt 
tới tiêu diệt đối phương đề bảo vệ đoàn quân của mình, Cần bài trừ các ác pháp và 
nâng đở các thiện pháp. Cần là một trong năm pháp ngũ căn (Indriya) vì diệt trừ sự 
biếng nhát, cũng là một trong ngũ lực (Bala) vì không thể bị biếâng nhát lay động. 
Cần biến thành Tứ Chánh Cần (Sammappadhäna), là một trong 7 Giác chỉ 
(Sattabojjahanga), là Chánh Tinh Tấn (Sammävãyãmo) trong Bát chánh đạo 
(Atthangi kamagga). Trong 37 pháp Bỏ Đề (Bodhipakkhiya), Cần chiếm hết 9 chỉ. 


- Chơn tướng của sở hữu Cân là cách siêng năng, chịu đựng. 


- Phận sự của sở hữu Cân là trợ sức cho các pháp đông sanh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Cần là không lui sụt. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Cân là quán tưởng cảnh (khô, sanh, già, bệnh, chết, bôn 
đường ác đạo, ...). 


5. Hÿ (Piti): 


Chữ PIti: Hý, Phi lạc. Từ ngữ căn PT nghĩa là hoan hỷ, thích thú. Đặc tánh của Hỷ là 
khiến cho tâm thích thú đối tượng. Sở hữu Hỷ còn được gọi là pháp Hý. Có 5 loại Hỷ 
là: 


a) Tiểu Đản Hỷ (Khuddaka pTti): sự hoan hỷ làm nổi da gà. 


b) Sát na Hỷ (Khanika pTti): Sự hoan hỷ khởi lên nhanh như chớp. 


c) Hải triều Hỷ (Okkantika pti): Sự hoan hỷ dâng lên như sóng tạc vào bờ. 


d) Khinh thăng Hỷ (Ubbega pTti): Sự hoan hỷ một cách nhẹ nhàng, khiến thân có thể 
bay bồng lên được. 


e) Sung mãn Hỷ (Pharana pTti): Sự hoan hỷ thắm nhuân cả toàn thân như nước lụt 
tràn bờ. 


Hỷ khác với Lạc và thường đến trước Lạc. Đối với cảnh, Hỷ chỉ vui thích; còn Lạc 
thì thụ hưởng. Như một người khát nước, trông thấy bát nước thì vui mừng (Hỷ), khi 
uống vào thì cảm thấy thoải mái, dễ chịu (Lạc). Hỷ được tìm thấy trong các tâm 
Thiện và Bắt thiện. 


- Chơn tướng của sở hữu Hỷ là sự mừng rở, sự phân khởi. 


- Phận sự của sở hữu Hỷ là làm cho thân tâm no vuiI. 


- Sự thành tựu của sở hữu Hỷ là cách no lòng. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Hỷ là phải có Thọ Uần, Tưởng Uần và Thức Uẫn. 


6. Dục (Chanda): 


Chanda: Dục, từ ngữ căn chad: ao ước, muôn. Đặc tánh của Dục là lòng ham muôn. 
Dục có ba loại: 


a) Tham Dục (Kãmacchanda): Sự ham muốn ngũ trần (hoàn toàn bất thiện) 


b) Tác Dục (Kattukamyatä chanda): chỉ là sự muốn làm, ý muốn làm (không phải là 
Pháp Thiện hay Pháp Bắt Thiện). 


c) Pháp Dục (Dhammachanda): Sự ham muốn chơn chánh; sự mong muốn tạo các 
Thiện Pháp. Chính tâm này đã khiến Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. 


- Chơn tướng của sở hữu Dục là hy vọng đạt được cảnh. 


- Phận sự của sở hữu Dục là làm cho tâm mong mỏi. 


- Sự thành tựu của sở hữu Dục là được cảnh do tâm muôn biết. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Dục là phải có cảnh đáng muốn (biết) được. 


-OoOOO- 


BÀI 14. 


SỞ HỮU BÁT THIỆN 


Akusalacetasika 


Sở hữu bất thiện là những sở hữu chỉ hợp với các tâm bất thiện, gồm có 14 sở hữu 
tâm, được chia làm năm nhóm: 


L SỞ HỮU SI PHẢN: 


Là những sở hữu làm cho Tâm mê mờ, thiếu sáng suốt (vô minh). Những sở hữu này 
được tìm thây trong tât cả tâm bât thiện nên chúng còn được gọi là Sở Hữu Bât Thiện 
Biên Hành và bao gôm bôn sở hữu sau: 


1) S¡ (Moha): 


Moha xuất phát từ ngữ căn Muh: bị sửng sốt, si mê, mê mờ, vô minh. Paøli có chú 
giải: Mê mờ trong cảnh gọi là Si (Arammane muyhathi: Moho). Sĩ là một trong ba 
pháp căn bản phiền não và hiện hành trong tất cả các bắt thiện tâm. S¡ trái với trí tuệ, 
nên không hiểu được lý nhân quả và Tứ Diệu Đế. 


SI là sự đam mê trong cảnh tượng, như người ngủ mê tưởng giâc chiêm bao là sự 
thật; như sương mù che áng tâm mắt, không cho ta nhìn rỏ được các cảnh vật ở xa. 


- Chơn tướng của sở hữu S1 là mờ ám, không có trí tuệ. 


- Phận sự của sở hữu S1 là ngăn che sự sáng suôt. Không hiệu được thâu đáo. 


- Sự thành tựu của sở hữu Sĩ là tạo sự mờ ám, nhận thức sai đôi với cảnh. 


- Nhân cần thiết của sở hữu S¡ là không khéo dùng tâm (tác ý sai lầm). 


2) Vô Tàm (Ahirika): 


Là không biết hỗ thẹn khi làm điều ác (Na hiriyatina lajjiyati: Ahiriko), với sở hữu 
Vô Tàm, người ta có thê làm tât cả các điêu tội lôi (các ác pháp) mà không hê do dự. 
Không biệt hô thẹn với lương tâm. 


- Chơn tướng của sở hữu Vô Tàm là không ái ngại khi thực hiện các ác pháp. 


- Phận sự của sở hữu Vô Tàm là làm tât cả các ác pháp. 


- Sự thành tựu của sở hữu Vô Tàm là tâm không lui sụt với cảnh tạo ác. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Vô Tàm là không biết tự trọng. 


3) Vô Úy (Anottappa): 


Không ghê sợ trước những hành động tội lỗi (Na ottappafiti: Anottappam). Không 
biết hồ thẹn khi bị người khác chê cười. Như con thiêu thân bay vào lửa đỏ mà không 
sợ hải như thế nào, thì người Vô Úy cũng không hề sợ hải khi làm các pháp bất thiện 
như thế đó. 


- Chơn tướng của sở hữu Vô Úy là cách không ghê sợ khi thực hiện các ác pháp. 


- Phận sự của sở hữu Vô Uy là làm tât cả các ác pháp. 


- Sự thành tựu của sở hữu Vô Úy là tâm không lui sụt với cảnh tạo ác. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Vô Úy là không tôn trọng kẻ khác. 


4) Phóng Dật (Uddhacca): 


Từ ngữ căn U (trên) + Dhu: giao động nối lên. Phóng dật là trạng thái loạn động của 
tâm thức dễ bị cảnh trần chi phối. Như một đống tro, khi ném một hòn đá vào, bụi sẽ 
tung bay lên như thế nào; thì khi tâm bị cảnh kích thích, phóng dật sẽ khởi lên như 
thế ấy. Hoặc như mặt nước bị gió làm nổi sóng như thế nào, thì tâm phóng dật (ví 
như gió) sẽ làm tâm bắt thiện bị giao động như thế ấy. Pãøli có chú giải: Sự loạn 
động gọi là Phóng Dật (Uddha tassabhavo: Uddhaccam). Phóng dật là một trong ngũ 
triỀn cái (Nivarana) và được Lạc (Sukha) thay thế trong Sơ thiền. Trong vài trường 
hợp đặc biệt, phóng dật đồng nghĩa với kiêu mạn. 


- Chơn tướng của sở hữu Phóng dật là cách không an tịnh. 


- Phận sự của sở hữu Phóng dật là làm tâm không thể an trụ lâu trên một cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Phóng dật là tâm hằng giao động. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Phóng dật là không khéo tác ý. 


II SỞ HỮU THAM PHẢN: 


Là những Pháp làm cho Tâm bị đối tượng thu hút, dính mắc theo trần cảnh, muôm 
gom mọi vật làm sở hữu cho chính mình; những sở hữu này chỉ hợp với tâm tham. 
Gôm ba sở hữu sau: 


1) Tham (Lobha): 


Là sự ôm ấp, bám víu những cảnh xuất hiện hợp với lòng ái dục, hợp với sở kiến. Từ 
ngữ căn Lubh: ôm ấp, níu lấy; nên Pãøli có chú giải: Ham muốn gọi là tham 
(Ubbhatfiti: Lobho). Khi gặp cảnh tốt đẹp thì tâm tham khởi lên, chấp trớc trần cảnh, 
luyến ái đối tượng, say đắm theo ngủ dục. Sở hữu tham có thể ví như một cục nam 
châm hút sắt. 


- Chơn tướng của sở hữu Tham là cách bị cảnh thu hút. 


- Phận sự của sở hữu Tham là làm tâm bị vướng mắc vào cảnh. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tham là không dứt bỏ cảnh. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Tham là ưa gặp các pháp ràng buộc, hợp sở kiến. 


2) Tà Kiến (Ditthã): 


Là hiểu sai sự thật. Từ ngữ căn Dit: thấy, nhận thức. Nhưng sự nhận thức ở đây là sai 
lầm, không đúng với sự thật. Thấy biết trái với sự thật, gọi là Tà Kiến (Micchã 
Passatfti: Ditthi). Như một trái ớt cay mà lại cho là ngọt; coi thế gian là thường (thay 
vì vô thường), cho khổ não là an vui, cho vô ngã là hữu ngã (chơn tâm), coi bất tịnh 
là tịnh, ... những nhận thức kể trên được gọi là Tà Kiến vì không đúng với chơn đề. 


Tà kiến khác với Si; vì trong khi S¡ che phủ đối tượng, thì Tà kiến là những nhận thức 
sai lâm trên đôi tượng. 


- Chơn tướng của sở hữu Tà Kiến là cách cố chấp vào những nhận thức (sở kiến) 
không đúng với chơn lý. 


- Phận sự của sở hữu Tà Kiên là suy xét sai lâm. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tà Kiên là châp cứng lây sự sai lâm. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Tà Kiến là không được gặp các bậc thiện tri thức. 


3) Ngã Mạn (Mãna): 


Là kiêu ngạo, tự đắc, tự phụ; lúc nào cũng cho mình hơn người. Từ ngữ căn Man: 
kiêu ngạo, tự đắc, hay so sánh mình với kẻ khác. So sánh mình với người gọi là Ngã 
Mạn (Seyyomasmiti ädinaä maññatftI: Mano). 


- Chơn tướng của sở hữu Ngã Mạng là cách kiêu căn, tự phụ. 


- Phận sự của sở hữu Ngã Mạng là làm cho được lừng lẫy. 


- Sự thành tựu của sở hữu Ngã Mạng là công cao, tự kiêu. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Ngã Mạng là phải có đối tượng để so sánh. 


II SỞ HỮU SÂN PHẢN: 


Là những Pháp làm cho tâm nóng nảy, bực bội, khó chịu. Những sở hữu này chỉ thích 
hợp với tâm Sân. Gôm có bôn sở hữu như sau: 


1) Sân (Dosa): 


Từ ngữ căn Dus: phật ý, không bằng lòng. Khi có cảnh trái ý, nghịch lòng thì tâm Sân 
hay khởi lên. Nếu tâm Tham là sự gom vào, sự ôm ấp, gìn giữ đối tượng thì trái lại 
tâm Sân là sự đầy ra, sự phá hoại, hủy diệt đối tượng. Sự hung ác, độc hại ... gọi là 
Sân (Saya meva dussatti: doso). Sân là một trong ba căn bản phiền não. 


- Chơn tướng của sở hữu Sân là cách nóng nảy, thô tháo. 


- Phận sự của sở hữu Sân là làm cho tâm ta và tâm người nóng phừng lên. 


- Sự thành tựu của sở hữu Sân là phá hoại. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Sân là cảnh bất như ý (do tác ý sai lầm). 


2) Tật (Issa): 


Là sự đồ ky. Từ ngữ căn ¡ + su: ganh ghét, tật đố. Như khi thấy có người giàu sang, 
thành công hơn mình thì sanh lòng ganh ghét, đồ ky, ganh ty, vì không muốn người 


khác hơn mình; không muốn có người hơn mình gọi là Tật (Issayanã: Issä). Tật trái 
với Tùy Hỷ (Muditä). 


- Chơn tướng của sở hữu Tật là sự đồ ky với kẻ khác. 


- Phận sự của sở hữu Tật là sự không bằng lòng vì thấy người khác hơn mình. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tật là tránh né để khỏi thấy kẻ khác hơn mình. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Tật là những ưu điêm của kẻ khác (so với mình). 


3) Lận (Macchariyam): 


Lận là sự keo kiệt, bón xẻn, không chịu chia sớt cho ai (Macchera bhavo: 
Macchariyam). 


- Chơn tướng của sở hữu Lận là cách gìn giữ tài sản của mình. 


- Phận sự của sở hữu Lận là không chịu chia sớt cho a1. 


- Sự thành tựu của sở hữu Lận là bón rít, không cho ra. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Lận là phải có tài sản. 


4) Hồi (Kukkuccam): 


Là hồi tiếc, hối hận, ân hận việc đã qua (dù tốt hay xấu). Kukalassa bhàvo: trạng thái 
của một người có hành động sai lầm. Trạng thái của một người hồi tiếc một hành 
động bất thiện đã làm, hoặc một hành động thiện đáng làm lại bỏ qua, hoặc một hành 
động thiện đã làm nhưng sau lại hồi tiếc. Như một người hành động bó thí, giúp đở 
cho một người khác, sau được nghe kế về hành động xấu sa của người nhận bồ thí thì 
sanh lòng ân hận vì cho rằng mình giúp lầm người. Hoặc một người lúc sân hận , 


măng nhiệc kẻ khác, sau ân hận việc đã làm của mình. Hoặc một người không giúp 
đở người tàn tật, sau ân hận sự vô tâm của mình, ... Pàli có chú giải: "Katam me 
päpamakatam me puññam kukkaccam = ân hận tội đã làm, phước lại bỏ qua, nên gọi 
là hồi". 


- Chơn tướng của sở hữu Hôi là hôi tiệc, ân hận việc đã qua. 


- Phận sự của sở hữu Hôi là làm cho tâm bực bội với việc đã qua. 


- Sự thành tựu của sở hữu Hôi là sự ân hận trong tâm. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Hồi là tội đã làm hay phước không làm. 


IV. SỞ HỮU HÔN PHÂN: 


Là những sở hữu tâm yêu đuôi, muôï! lược, chỉ thích hợp với những tâm Bât Thiện 
Hữu Trợ. Gôm có hai sở hữu, chúng luôn luôn xuât hiện cùng lúc, là một trong ngũ 
cái, và chỉ có tâm sở Tâm mới trừ diệt được chúng. 


L) Hôn Trầm (Thĩna): 


Từ ngữ căn The là co rút lại như lông gà gặp phải lửa. Thĩna là trạng thái co rút của 
tâm. 


- Chơn tướng của sở hữu Hôn trâm là sự lười biêng. 


- Phận sự của sở hữu Hôn trầm là làm cho không còn tinh tân. 


- Sự thành tựu của sở hữu Hôn trầm là cách lui sụt. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Hôn trầm là không khéo dùng tâm. 


2) Thụy Miên (Middha): 


Là trạng thái hèn yếu, muội lược của các tâm sở. Tâm bắt cảnh không tươi tỉnh. Từ 
ngữ căn Middh: thiêu khả năng, lười biêng, không thích hoạt động, buôn ngủ. 


- Chơn tướng của sở hữu Thụy Miên là sự dã dượi. 


- Phận sự của sở hữu Thụy Miên là hạn chế lộ trình tâm, làm chúng giảm từ từ cho 
đến khi chỉ còn lại Hộ Kiếp. 


- Sự thành tựu của sở hữu Thụy Miên là tâm lui sụt (buồn ngũ). 


- Nhân cần thiết của sở hữu Thụy Miên là không khéo dùng tâm. 


Hôn trầm được xem là sự đau yếu của các sở hữu tâm (Vedana, Sañña và Sađkhara: 
Thọ, Tưởng và Hành); Thụy miên được xem là sự đau yêu của tâm (Citta). 


V. SỞ HỮU NGHI PHÂN: 


Sở Hữu Hoài Nghi (Vicikichä) là sự nghi hoặc, không tin sự thật. Từ ngữ căn Vicli là 
tìm hiểu, Kicchati là chán nản, mệt mỏi; vậy Hoài Nghi là chán nản trong việc tìm 
hiểu (vì không có kết quả). Hay Vi: không: Cikicchã: thuốc đối trị. Vậy Vicikichã có 
nghĩa là hết thuốc chữa. Thuốc chữa ở đây là Tri Kiến chơn chánh. Pãli có chú giải 
"Vicikicchatfti = do dự là hoài nghĩ”. 


- Chơn tướng của sở hữu Hoài Nghi là cách nghi hoặc. 


- Phận sự của sở hữu Hoài Nghi là làm cho lưởng lự, phân vân. 


- Sự thành tựu của sở hữu Hoài Nghi là không thể quyết đoán. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Hoài Nghi là không khéo dùng tâm. 


-OoOOO- 


BÀI 15. 


SỞ HỮU TỊNH HẢO 


Sobhanacetasika 


Sở hữu tịnh hảo là những sở hữu trong sạch, tốt đẹp, tinh khiết; những sở hữu này chỉ 
hợp với tâm tịnh hảo. Gôm 25 sở hữu, chia làm 4 loại. 


L Sở Hữu Tịnh Hảo Biến Hành (Sobhanasadhãran3) 


Là những sở hữu xuât hiện với tât cả các tâm tịnh hảo. Gôm có 19 sở hữu: 


1) Tín (Saddha): 


Từ ngữ căn Sam: tốt, khéo + Dah: đặt xuống, để xuống, nghĩa là đặt lòng tin tưởng 
hoàn toàn vào tam bảo; đức tin trong sạch, đứng đắn. Đặc tánh của Tín là khiến các 
sở hữu tâm đồng sinh trở nên trong sạch và hướng dần, kích thích chúng hướng đến 
một địa vị cao hơn. Khi có lòng tin thì các phiền não, nghi ngờ tiêu sạch. Khi có lòng 
tin thì có sự kích thích muốn tiến tới quả đích cao hơn. Như một người lội qua một 
khúc sông khó lội để những người khác tin tưởng và lội theo. 


Saddha hay Tín thuộc thành phần tịnh hảo, tốt đẹp (Sobhana) nên phải có Chánh Tín: 
Tin Nghiệp (Kamassaddha), Tin Quả (Vipakassaddha), Tin Tư Nghiệp (Nghiệp riêng 
của mỗi cá nhân — Kammassakatä) và tin vào sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Chú ý: 
Tín ở đây không phải là cuồng tín. 


Vì vậy, đôi tượng duy nhât của Tín phải là Tam Bảo. Nêu tin vào Tam Bảo mà tin 
một cách sai lâm (mê tín, cuông tín) thì cũng không được coi là Chánh Tín, đừng nói 
tới tin vào những điêu trái với Tam Bảo. 


Vậy nếu một người không phải là Phật tử, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy 
của các bậc đạo sư thì đó không phải là chánh tín hay sao ? cụ thê hơn nêu những 
người theo Thiên Chúa giáo, họ tin tưởng vào lời dạy của Chúa trọn đời làm việc 


thiện để sau khi mản phần họ được Chúa rước về Thiên Đàng, ngự bên cạnh chúa thì 
niêm tin đó có khác gì với sở hữu Tín trong tâm thiện tịnh hảo đâu °. 


Câu trả lời chắc chắn là không giống, bộ Mãhãpatthãna có giải thích: bồ thí, trì giới 
với lòng tham ái, mong tạo các việc thiện đề được hưởng phước nhơn thiên thì gọi là 
"Pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên = Kusalo đhammo akusalassa 
dhammassa arammanapaccayena paccayo", và ở đây sẽ có câu hỏi nếu vậy người 
Phật tử thuần thành, khi làm việc thiện để mong cầu đạo quả Niết-Bàn thì có phải 
cũng là một tâm tham bắt thiện hay chăng ? — không, bởi sự mong đắc chứng Niết- 
Bàn là mong thoát ly thú vui dục lạc của nhơn thiên chứ không phải là mong thụ 
hưởng nên không phải là tâm tham bắt thiện. 


- Chơn tướng của sở hữu Tín là cách tin Tam Bảo và luật nghiệp báo. 


- Phận sự của sở hữu Tín là làm cho tâm tín ngưỡng. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tín là làm tâm không bị nhơ bần vì mê tín. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Tín là Tam Bảo. 


2) Niệm (Satl): 


Từ ngữ căn Sar: nhớ đến. Nhớ đến ở đây không phải là sự hồi tưởng lại hay trí nhớ 
mà là sự tỉnh thức, nhận thức rõ ràng những hành vi, động niệm của mình trong thời 
điểm hiện tại, đối tượng của Sở Hữu Niệm là Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Sati nếu khéo 
luyện tập sẽ đưa đến Túc Mạng Minh. Đặc tánh của Niệm là gìn giữ không cho các 
ác pháp sinh khởi, gìn giữ không cho các thiện pháp bị bỏ quên và để các thiện pháp 
luôn luôn có mặt. Niệm như người lính gát cửa, chỉ cho những người tốt đi vào còn 
những người xấu thì chặn lại. 


- Chơn tướng của sở hữu Niệm là cách tỉnh thức, không sơ ý. 


- Phận sự của sở hữu Niệm là ghi nhớ, làm cho không quên. 


- Sự thành tựu của sở hữu Niệm là trau dỗi tâm khắn khít với cảnh. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Niệm là biệt vững chắc. 


3) Tàm (HirI): 


Là hồ thẹn, không thể làm chuyện tội lỗi. Tàm là sự hồ thẹn đối với lương tâm của 
chính mình. Một người có lòng Tàm sẽ thôi lui trước các pháp bât thiện như không 
dám rờ tay vào những vật dơ bân. 


- Chơn tướng của sở hữu Tàm là cách hồ thẹn tội lỗi. 


- Phận sự của sở hữu Tàm là không làm chuyện tội lỗi. 


- Sự thành tựu của sở hữu Tàm là cách lui sụt trước ác pháp. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Tàm là biết tự trọng. 


4) Úy (Ottappa): 


Là ghê sợ tội lỗi xấu xa. Từ ngữ căn Na + ava + tapp: bị đau khổ, bứt rứt. Otappa là 
sự sợ hải khi làm điêu ác, sợ kêt quả của các điêu ác. Người có tâm Uy sẽ thây sợ hải 
trước ác pháp như không dám đặt tay vào lửa, biệt tự hôi khi có sự chỉ trích của người 
khác. 


- Chơn tướng của sở hữu Úy là cách ghê sợ tội lỗi (hồ thẹn). 


- Phận sự của sở hữu Úy là không làm chuyện tội lỗi. 


- Sự thành tựu của sở hữu Úy là cách lui sụt trước ác pháp. 


- Nhân cân thiệt của sở hữu Uy là sợ người cười chê và sợ hậu quả của ác pháp. 


Tàm và Úy thường đi đôi với nhau, Tàm dựa trên lòng hồ thẹn, Úy dựa trên lòng sợ 
hải, đó là hai yêu tô cân thiết trong các thiện tâm 


5) Vô Tham (Alobha): 


Là không ham muốn ngủ dục, không luyến ái ngủ trần, không dính mắc đối tượng 
như lá sen không lưu nước sau một đám mưa. Vô Tham còn hàm nghĩa bô thí (Dãna), 
một thải độ vị tha tích cực. 


- Chơn tướng của sở hữu Vô Tham là không đắm nhiễm trong ngũ dục. 


- Phận sự của sở hữu Vô Tham là không chấp trước. 


- Sự thành tựu của sở hữu Vô Tham là không nhiễm đắm trước cảnh ưa thích. 


- Nhân cân thiết của sở hữu Vô Tham là khéo dụng tâm, khéo tác ý. 


6) Vô Sân (Adosa): 


Vô Sân đồng nghĩa với tâm Từ (Mettä). Đặc tánh của Vô Sân là sự vắng mặt của hờn 
giận, bât bình, thù oán; làm cho các Danh Pháp đông sanh được êm dịu, mát mẽ. 


- Chơn tướng của sở hữu Vô Sân là không độc ác. 


- Phận sự của sở hữu Vô Sân là tránh xa sự sát hại. 


- Sự thành tựu của sở hữu Vô Sân là sự mát mẽ. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Vô Sân là khéo dụng tâm, khéo tác ý. 


7) Hành Xã (Tatra Maljhattatä): 


Là trung tánh, vô tư đối với các pháp tương ưng. Đặc tánh của sở hữu Hành Xã là vô 
tư, không thiên lệch như người đánh xe điều khiển cặp song mả một cách đồng đắng. 
Đôi khi Hành Xã còn đồng nghĩa với Xã (Uppekkh8) trong Tứ Vô Lượng tâm. Hành 
Xã cũng có thể đồng khởi với Xã (Uppekkh3) trong các tâm thiện nhưng không thể 
đồng khởi với Xã (Uppekkh3) trong các tâm bất thiện và tâm vô nhân. 


- Chơn tướng của sở hữu Hành Xã là dung hòa các pháp đồng sanh cho bằng nhau. 


- Phận sự của sở hữu Hành Xã là làm cho các pháp đồng khởi không thái quá cũng 
không bắt cập. 


- Sự thành tựu của sở hữu Hành Xã là tâm vô tư đối với cảnh. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Hành Xã là phải có các pháp tương ưng. 


8) Tịnh Thân và Tịnh Tâm (Kãyapassaddhi — Cittapassaddhi): 


Từ ngữ căn Pa + sambh: an tịnh. Đặc tánh của hai sở hữu tâm này là diệt trừ hay làm 
dịu xuống sự nóng bỏng của vật dục phiền não (Kilesadaratha — vũpasam), cũng như 
bóng mát của cây đối với người đang bị mặt trời thiêu đốt. Tịnh (Passaddhi) phản 
nghĩa với Phóng Dật (Uddhacca). Kãya: Thân, ở đây không phải nói về cơ thể mà ám 
chỉ một tổng hợp các sở hữu tâm. Citta chỉ cho tâm. 


- Chơn tướng của hai sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm là sự an tịnh, lìa xa sự sôi nôi 
(phiên não) của tâm và các sở hữu tâm. 


- Phận sự của hai sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm là làm êm dỊu sự sôi nôi. 


- Sự thành tựu của hai sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm là tâm êm dịu, mát mẻ đôi với 
cảnh. 


- Nhân cân thiệt của hai sở hữu Tịnh Thân và Tịnh Tâm là tâm và các sở hữu tâm. 


9) Khinh Thân và Khinh Tâm (Kãyalahutä — Cittalahut): 


Từ ngữ căn Laghu: nhẹ, mau. Đặc tánh của hai tâm sở này là diệt trừ sự nặng nề của 
tâm và các sở hữu tâm giông như một người đặt một gánh nặng xuông. Khinh 
(Lahut8) đôi trị với Hôn Trâm (Thĩna) và Thụy Miên (Middha). 


- Chơn tướng của hai sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm là cách ha bỏ sự nặng nề của 
tâm và các sở hữu tâm. 


- Phận sự của hai sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm là phá sự nặng nê của tâm và các 
sở hữu tâm. 


- Sự thành tựu của hai sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm là làm tâm và các sở hữu 
tâm được nhẹ nhàng. 


- Nhân cân thiệt của hai sở hữu Khinh Thân và Khinh Tâm là tâm và các sở hữu tâm. 


10) Nhu Thân và Nhu Tâm (Kãyamuditä — Cittamudit8): 


Là sự dịu mềm của tâm và các sở hữu tâm. Đặc tánh của hai sở hữu tâm này là diệt 
trừ sự thô cứng và chống đối. Như một miếng da thô cứng sau khi được thoa dầu hay 
ngâm nước sẽ trở nên nhu nhuyễn (mềm dịu). Nhu (Muditä) đối trị với Tà Kiến 
(Dittha) và Ngã Mạn (Mãna). 


- Chơn tướng của hai sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm là sự dịu mêm của tâm và các sở 
hữu tâm. 


- Phận sự của hai sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm là hạn chê sự thô cứng của tâm và 
các sở hữu tâm. 


- Sự thành tựu của hai sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm là làm tâm và các sở hữu tâm 
bắt cảnh dê dàng. 


- Nhân cân thiệt của hai sở hữu Nhu Thân và Nhu Tâm là tâm và các sở hữu tâm. 


11) Thích Thân và Thích Tâm (Kãyakammaññatä — Cittakammaññata): 


Từ ngữ căn Kamma + Tä: thích ứng. Thích hợp với mọi hoàn cảnh. Như một cục sắt 
bị nung đỏ có thê làm thành bât cứ vật gì. 


- Chơn tướng của hai sở hữu Thích Thân và Thích Tâm là cách lìa sự không thích 
hợp với công việc. 


- Phận sự của hai sở hữu Thích Thân và Thích Tâm là diệt sự cứng ngắt của tâm và 
các sở hữu tâm. 


- Sự thành tựu của hai sở hữu Thích Thân và Thích Tâm là cách thích hợp với công 
việc của tâm và sở hữu tâm khi tiêp thâu đôi tượng. 


- Nhân cân thiệt của hai sở hữu Thích Thân và Thích Tâm là tâm và các sở hữu tâm. 


12) Thuần Thân và Thuần Tâm (Kãyapaguññatã — Cittapaguññatä): 


Là sự tinh luyện thông thạo hay thuần thục của tâm và sở hữu tâm. Đặc tánh của hai 
sở hữu tâm này là diệt trừ sự đình trệ (bệnh hoạn) của tâm và sở hữu tâm. Như một 
người thợ rành nghê có thê làm được tât cả các công việc trong lảnh vực nghê nghiệp 
của mình. 


- Chơn tướng của hai sở hữu Thuân Thân và Thuân Tâm là sự không đình trệ của tâm 
và các sở hữu tâm. 


- Phận sự của hai sở hữu Thuân Thân và Thuân Tâm là diệt trừ sự đình trệ của tâm và 
các sở hữu tâm. 


- Sự thành tựu của hai sở hữu Thuân Thân và Thuân Tâm là cách xa lìa lỗi lâm. 


- Nhân cân thiệt của hai sở hữu Thuân Thân và Thuân Tâm là cách thích hợp với 
công việc của tâm và các sở hữu tâm. 


13) Chánh Thân và Chánh Tâm (KãyuJjukatä — CittuJjukatä): 


Là sự chánh trực của tâm và sở hữu tâm. Đặc tánh của hai sở hữu này là đôi trị với sự 
quanh co tà vạy của tâm và các sở hữu đông sanh đê chúng trở thành chơn chánh. 
Như kim chỉ nam giúp người khách lữ hành khỏi lạc hướng. 


- Chơn tướng của hai sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm là cách chơn chánh, ngay 
thắng. 


- Phận sự của hai sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm là đối trị sự tà vạy. 


- Sự thành tựu của hai sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm là được chơn chánh không 
tà vạy. 


- Nhân cân thiệt của hai sở hữu Chánh Thân và Chánh Tâm là tâm và các sở hữu tâm. 


II Sở Hữu Giới Phần (Viratiyo) 


Là những sở hữu tâm ngăn ngừa và sát trừ các ác nghiệp do thân và khẩu gây ra. Các 
sở hữu nây khi hợp với các tâm Đại Thiện thì ngăn các ác nghiệp đang sanh (vừa 
sanh) và ngừa các ác nghiệp sẽ sanh. Khi hợp với tâm Siêu Thế thì sát tuyệt các ác 
nghiệp. Gồm có ba sở hữu tâm: 


1) Chánh Ngữ: (Samma Väcä): 


Là lời nói chơn chánh, không vọng ngữ, không nói dôi, không nói lời đâm thọc, 
không nói hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói ÿ ngữ. 


2) Chánh Nghiệp: (Samma Kammanf8): 


Là hành nghề chơn chánh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 


3) Chánh Mạng: (Samma Ajiva): 


Là nuôi mạng sông một cách chơn chánh, không bán thuôc độc, rượu, võ khí, nô lệ và 
các loài vật đê sát sanh. Tức là không nuôi mạng do thân và khâu ác. 


- Chơn tướng của ba sở hữu Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là không tạo 
thân và khẩu ác. 


- Phận sự của ba sở hữu Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là ngăn ngừa 
hoặc đối trị thân và khẩu ác. 


- Sự thành tựu ba sở hữu Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là thân và khẩu 
không tạo ác. 


- Nhân cần thiết của ba sở hữu Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là công 
đức của Tín, Niệm, Tàm, Úy và thiểu dục. 


II. Sở Hữu Vô Lượng Phần (Appamaññä) 


Là những sở hữu xem chúng sanh đồng đẳng (do đó, còn gọi là Sở Hữu Đăng Phần), 
không phân biệt kẻ thân, người thù; cũng gọi là Vô lượng tâm vì các sở hữu này lẫy 
vô lượng chúng sanh làm đối tượng. Đúng ra có tất cả là bốn sở hữu: Từ (Mettã), Bi 
(Karunä), Hỷ (Muditä) và Xã (Upekkhä); nhưng phần trước đã bàn đến Vô Sân tương 
đương với Từ và Hành Xã tương đương với Xã nên ở đây chỉ nói đến Bi và Hỷ mà 
thôi. 2 Sở Hữu Tâm này không bao giờ xuất hiện cùng lúc. 


1) Bi (Karunä): 


Từ ngữ căn Kar + unã nghĩa là làm cho tâm của người thiện rung động trước sự đau 
khô của chúng sanh. Đặc tánh của B1 là sự câu mong diệt trừ sự đau khô của mọi 
người (Bi năng bạt nhứt thiệt chúng sanh chị khô). 


- Chơn tướng của sở hữu Bi là cách muôn bài trừ sự đau khô của chúng sanh. 


- Phận sự của sở hữu B1 là không thê làm ngơ trước sự đau khô của người khác. 


- Sự thành tựu của sở hữu Bi là không ép uống chúng sanh khác. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Bi là nhận thấy chúng sanh bị khổ. 


2) Hỷ (Tùy Hý: Muditä): 


Từ ngữ căn Mud là sự hoan hỷ, vui theo nhân thiện và quả phúc lợi lộc của chúng 
sanh khác. 


- Chơn tướng của sở hữu Hỷ là vui theo quả phúc của chúng sanh. 


- Phận sự của sở hữu Hỷ là không ganh ty với người khác. 


- Sự thành tựu của sở hữu Hỷ là vừa lòng với sự tiên hóa của chúng sanh khác. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Hỷ là nhận thấy chúng sanh tạo và hưởng hạnh phúc. 


IV. Sở Hữu Trí Tuệ (Tuệ Quyền) (Paññindriya) 


Là sự sáng suốt, hiểu biết sự vật đúng với lẽ thật (chơn lý). Từ ngữ căn Pa: đứng đắn 
+ ñà: biết. Tức là biết một cách đứng đắn. Đặc tánh của Tuệ quyền là hiểu biết đúng 
như thật. Vì trí tuệ chế ngự vô minh và chiếm địa vị ưu thắng trong sự hiểu biết nên 
gọi là Tuệ Quyền. Theo Thắng pháp (Abhidhamma) thì Trí (Ñãna), Huệ (Paññä) và 
Vô S¡ (Amoha) đồng nghĩa với nhau. 


Tuệ quyền có mặt trong các tâm hợp Trí và là một trong bốn phương tiện để chứng 
Thần Túc Thông (Iddhipäda), Trí Tuệ được gọi là Suy tìm (VImamsã). Khi được 
Định (Samadhn) làm cho trong sạch, Trí Tuệ được gọi là Diệu Trí (Abhiãñña). Trí Tuệ 
cũng là một trong Thất Giác Chi (Sattabojjhanga) với danh hiệu là Trạch Pháp 
(Dhammavicaya) và là Chánh Kiến (Sammaditthn) trong Đạo Đề (Magsganga). Sự tột 
cùng của Trí Tuệ là sự giác ngộ của Đức Phật. Trí tuệ theo nghĩa tuyệt đối là hiểu biết 
sự vật như thật theo đúng lý Vô Thường (Anicca), Khổ Não (Dukkha) và Vô Ngã 
(Anatta). 


- Chơn tướng của sở hữu Trí Tuệ là hiểu biết thấu tột chơn tướng của các pháp. 


- Phận sự của sở hữu Trí Tuệ là bài trừ sự tôi tăm, biệt rõ ràng, rành mạch. 


- Sự thành tựu của sở hữu Trí Tuệ là không mê mờ, không nhiễm đắm cảnh. 


- Nhân cần thiết của sở hữu Trí Tuệ là Tịnh (Passadhi), khéo Tác ý và tục sanh bằng 
tâm tam nhân. 


-OoOOO- 


BÀI 16. 


TỎNG KÉẾT CÁC SỞ HỮU TÂM 


Như vậy sở hữu tâm gồm có 52 được chia ra làm 3 nhóm: 


- 13 Sở Hữu Tợ Tha (Aññasamara Cetasika). 


- 14 Sở Hữu Bắt Thiện (Akusala Cetasika). 


- 25 Sở Hữu Tịnh Hảo (Sobhana Cetasika). 


-OoOOO- 


BÀI 17. 


SỰ PHÓI HỢP GIỮA TÂM VÀ CÁC SỞ HỮU TÂM 


A- Tâm và sở hữu tâm 


Tâm thức, như đã nói, không phải là một cá thể đơn thuần mà là một đơn vị tổng hợp. 
Một tâm thức sanh khởi lên chắc chăn phải có những thành phân phụ thuộc. Những 
thành phần phụ thuộc này được gọi là sở hữu tâm (Cetasika). Tất cả tâm khi khởi lên 
đều chỉ có một nhiệm vụ là "biết cảnh", nhưng được phân chia làm nhiều loại vì 
chúng có những đặc tính khác biệt nhau. Đặc tính khác biệt â ẫy là do Sở Hữu Tâm" 
gây nên, như cũng đồng biết cảnh mà sự biết cảnh nầy có đặc tánh ham muốn, sự biết 
cảnh kia có đặc tánh khó chịu, ... 


Như vậy, để nhận rõ và phân định từng trạng thái của các thứ tâm cũng như những 
điêm dị đông của các loại tâm thức chúng ta cân phải biệt rõ vê những sở hữu phôi 
hợp tương ưng đông sanh với tâm. 


IL. Tâm Bắt Thiện Hợp Đồng 


1) Tâm Tham: tính chung 8 tâm tham có tất cả là 22 sở hữu: 


13 sở hữu tợ tha. 

7 sở hữu biến hành: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Hành, Mạng Quyền và Tác ý. 
6 sở hữu biệt cảnh: Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hỷ và Dục 

4 sở hữu Si phần: Si, Vô Tàm, Vô Úy và Phóng Dật 

3 sở hữu tham phần: Tham, Tà Kiến và Ngã Mạn 

2 sở hữu Hôn phần: Hôn Trầm và Thụy Miên 


Những tâm Tham thọ Xã không có sở hữu Hỷ xuất hiện. Những tâm Tham hợp Tà 
không có sỡ hữu Ngã Mạn xuất hiện. Những tâm Tham Ly Tà không có sở hữu Tà 
Kiến xuất hiện. Những tâm Tham Vô Trợ không có 2 sở hữu Hôn Trầm và Thụy 
Miên xuất hiện. 


2) Tâm Sân: tính chung có 22 sở hữu đồng sanh hòa hợp là: 


12 sở hữu tợ tha (trừ Hỷ) 
4 sở hữu S¡ phần 
4 sở hữu Sân phân: Sân, Tật, Lận và Hồi 


2 sở hữu Hôn phần 


Tâm Sân Vô Trợ không có sở hữu Hôn phân. 


3 sở hữu Tật, Lận và Hồi không thê khởi lên cùng lúc nên tâm Sân được chia ra làm 6 
trường hợp như sau: 


Tâm Sân có “Tật" vô trợ. 


Tâm Sân có “Tật" hữu trợ. 


an" 


Tâm Sân có "Lận”" vô trợ. 


2T 


Tâm Sân có "Lận" hữu trợ. 


z 
1t! 


Tâm Sân có "Hôi”" vô trợ. 


z 
A1 


Tâm Sân có "Hôi” hữu trợ. 

3) Tâm Si: Tính chung có 16 sở hữu phối hợp là 
11 sở hữu tợ tha (trừ Hỷ và Dục) 

4 sở hữu S¡ phần 

I sở hữu Hoài Nghi. 


Tâm Sỉ hợp Hoài Nghi không thể có sở hữu Thăng Giải. 


Tâm Sỉ hợp Phóng Dật không thê có sở hữu Hoài Nghi. 


IIL Tâm Vô Nhân Hợp Đồng 


Tổng cộng ở tâm vô nhân chỉ có 12 sở hữu tợ tha phối hợp theo 5 trường hợp sau: 


Ngũ song thức chỉ có 7 sở hữu biến hành xuất hiện. 


Tâm Khán Ngũ Môn, 2 tâm Tiếp Thu, 2 tâm Quan Sát thọ Xã có 10 sở hữu xuất hiện 
(trừ Cần, Hý, Dục). 


Tâm Khán Ý Môn, có 11 sở hữu xuất hiện (trừ Hỷ, Dục). 


Tâm Quan Sát thọ Hỷ có 11 sở hữu xuất hiện (trừ Cần và Dục). 


Tâm Ưng Cúng Vi Tiếu có 12 sở hữu (trừ Dục). 


II. Tâm Dục Giới Tịnh Hảo Hợp Đồng 


Tâm Dục Giới có 38 sở hữu phối hợp là: 


13 sở hữu tợ tha 


25 sở hữu tịnh hảo: Tín, Niệm, Tàm, Úy, Vô Tham, Vô Sân, Hành Xã, Tịnh Thân, 
Tịnh Tâm, Khinh Thân, Khinh Tâm, Nhu Thân, Nhu Tâm, Thích Thân, Thích Tâm, 
Thuần Thân, Thuần Tâm, Chánh Thân, Chánh Tâm, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, BI, Tùy Hỷ và Trí Tuệ. 


Những tâm thọ Xã sẽ không có sở hữu Hỷ xuất hiện. 


Những tâm Ly Trí sẽ không có sở hữu Trí Tuệ xuất hiện. 


3 Sở Hữu Giới Phần và 2 Sở Hữu Vô Lượng Phần khởi lên riêng biệt và tùy lúc 
(không bao giờ có 2 trong 5 sở hữu tâm này đồng khởi) nên tuy nói là có 38 sở hữu 
mà thật ra chỉ có 34 Sở Hữu đông khởi trong các tâm Thiện hợp trí mà thôi. 


3 Sở Hữu Giới Phân và 2 Sở Hữu Vô Lượng Phầøn không có mặt trong các tâm Quả 
Dục Giới Tịnh Hảo nên tâm Quả hợp trí chỉ có 33 Sở Hữu xuât hiện. 


3 Sở Hữu Giới Phần không có mặt trong tâm vị A-La-Hán. Vì thế nên tâm Duy Tác 
Dục Giới Tịnh Hảo hợp trí chỉ có 35 Sở Hữu tâm phối hợp mà thôi. 


IV. Tâm Đáo Đại Hợp Đồng 

Tâm Đáo Đại gồm có 35 sở hữu tâm hợp lại là: 
13 Sở Hữu tợ tha 

19 Sở Hữu tịnh hảo biến hành 

2 Sở Hữu vô lượng phần 

1 Sở Hữu trí tuệ. 

Tâm sơ thiền có 35 Sở Hữu phối hợp. 

Tâm nhị thiền có 34 Sở Hữu (trừ Tầm) phối hợp. 
Tâm tam thiền có 33 Sở Hữu (trừ Tứ) phối hợp. 
Tâm tứ thiền có 32 Sở Hữu (trừ Hỷ) phối hợp. 


Tâm ngũ thiền có 30 Sở Hữu (trừ 2 Sở Hữu vô lượng phân) phối hợp. 


V. Tâm Siêu Thế Hợp Đồng 


Gồm 36 Sở Hữu đồng sanh hòa hợp là: 

13 Sở Hữu tợ tha. 

19 Sở Hữu tịnh hảo biến hành. 

3 Sở Hữu giới phân. 

1 Sở Hữu trí tuệ. 

Tâm Sơ thiền có 36 Sở Hữu phối hợp. 

Tâm Nhị thiền có 35 Sở Hữu (trừ Tầm) phối hợp. 
Tâm Tam thiền có 34 Sở Hữu (trừ Tứ) phối hợp. 
Tâm Tứ thiền có 33 Sở Hữu (trừ Hỷ) phối hợp. 
Tâm Ngũ thiền có 33 Sở Hữu phối hợp. 

B- Sở hữu tâm và tâm 

Sở hữu tợ tha 


Sở Hữu biến hành gồm 7 Sở Hữu có mặt trong 121 tâm. 


Sở Hữu Tầm có mặt trong 55 tâm: 44 tâm Dục giới (trừ ngũ song thức) và 11 tâm Sơ 
thiền. 


Sở Hữu Tứ có mặt trong 66 tâm: 44 tâm Dục giới ( trừ ngũ song thức), I1 tâm Sơ 
thiền và 11 tâm Nhị thiên. 


Sở Hữu Thăng Giải có mặt trong 1 10 tâm (trừ ngũ song thức và tâm S¡ hợp Hoài 
ngh]). 


Sở hữu Cần có mặt trong 105 tâm (trừ 16 tâm Vô Nhân: ngũ song thức + 2 tâm tiếp 
thu + 3 tâm quan sát + 1 tâm Khán ngũ môn). 


Sở hữu Hỷ có mặt trong 5] tâm: 4 tâm Tham thọ Hỷ + 2 tâm Vô Nhân thọ Hỷ + 12 
tâm Dục Giới Tịnh Hảo thọ Hỷ + 11 tâm Sơ thiền + 11 tâm Nhị thiền + 11 tâm Tam 
thiền. 


Sở hữu Dục có mặt trong 10T tâm (trừ 2 tâm S1 và 18 tâm Vô Nhân). 


Sở hữu bắt thiện 


Sở hữu Si phần có mặt trong 12 tâm bất thiện. 


Sở hữu Tham có mặt trong 6 tâm tham. 


Sở hữu Tà Kiến có mặt trong 4 tâm tham hợp tà. 


Sở hữu Ngã Mạn có mặt trong 4 tâm tham ly tà. 


Sở hữu Sân có mặt trong 2 tầm sân. 


Sở hữu Tật 


Sở hữu Lận 


Sở hữu Hôi 


(3 sở hữu Tật, Lận, Hối này bất định và xuất hiện đơn độc) 


Sở hữu Hôn phần có mặt trong 5 tâm bất thiện hữu trợ. 


Sở hữu Hoài nghi có mặt trong tâm sĩ hợp ngh1. 


Sở hữu Tịnh Hảo 


Sở hữu tịnh hảo biến hành gồm 19 sở hữu có mặt trong 91 tâm (trừ 30 tâm dục giới 
vô tịnh hảo). 


Sở hữu giới phần có mặt trong 48 tâm (8 tâm thiện dục giới và 40 tâm siêu thể). 


Sở hữu vô lượng phần có mặt trong 28 tâm (8 tâm đại thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm 
duy tác dục giới tịnh hảo và 12 tâm thiên sắc giới thọ hỷ). 


Sở hữu Trí Tuệ có mặt trong 79 tâm (12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, 27 tâm đáo đại 
và 40 tâm siêu thế). 


C- Sở Hữu Nhất Định và Bất Định. 


Sở hữu Bắt Định: Là những sở hữu được quy định phối hợp với một số tâm nào đó 
nhưng có tánh cách bất định chứ không nhất thiết là phải có (khi có, khi không). Sở 
hữu bất định gồm 11 sở hữu: Ngã Mạn, Tật, Lận, Hối, 3 sở hữu giới phần, 2 sở hữu 
vô lượng phần và 2 sở hữu hôn phần (Hôn Trầm và Thụy Miên luôn luôn đồng khởi, 
các sở hữu kia khởi lên riêng biệt). 


Sở hữu Nhất Định: là những sở hữu luôn luôn xuất hiện ở những tâm đã được quy 
định sẵn. Gồm có 41 sở hữu (ngoại trừ những sở hữu đã nói ở trên). 


-OoOOO- 


BÀI 18. 


LỘ TRÌNH TÂM 
CITTA-VĨTHI 


Là tiến trình sanh diệt của tâm. Tùy theo trường hợp sanh khởi lộ trình tâm được 
phân ra lộ dài, lộ ngăn, lộ lớn, lộ nhỏ. Tùy theo nơi chốn sanh khởi, lộ trình tâm được 
phân biệt làm hai loại: lộ trình qua ngũ môn và lộ trình qua ý môn. Đơn vị đo lường 
trong lộ trình tâm được gọi là tâm Sát Na. 


A- Tâm Sát na của Lộ trình tâm. 


Trong trạng thái thụ động, khi tâm không bị kích thích bởi đôi tượng, được gọi là tâm 
Hộ kiếp (Bhavañga). Khi bị kích thích bởi đối tượng thì một tâm sẽ khởi lên trên mặt 
tâm Hộ kiếp, rồi chìm xuống để một tâm khác khởi lên (thông thường chúng ta không 
thể giữ mãi một tâm không cho chìm vào tâm Hộ kiếp). Như vậy, đời sống của một 
tâm bao gồm 3 giai đoạn: Sanh (Uppada), Trụ (Thịt) và Diệt (Bhanga). Đời sông đó 
được gọi là tâm sát na (Cittakhana). 


] Lộ trình qua ngũ môn. 


Là dòng tâm thức sinh khởi qua năm căn môn: Nhãn môn, Nhĩ môn, Tỷ môn, Thiệt 
môn và Thân môn. Lộ ngũ môn được phân thành hai loại: 


1) Lộ ngũ môn bình nhật. 


Lộ ngũ môn bình nhật là lộ trình tâm xuyên qua ngũ môn để tiếp thu và xử sự với 
cảnh trong đời sông hàng ngày. Lộ ngũ môn bình nhật được phân ra làm bôn loại. 


a. Lộ ngũ môn cảnh rât lớn 


Là lộ trình tâm được diễn tiến đầy đủ trong 17 tâm sát na. 


I- Khi một đối tượng vào trong phạm vi nhận thức của tâm thức, qua một trong năm 
cửa, một sát na của tâm Hộ kiệp được trôi qua. Sát na ây được gọi là Quá khứ Hộ 
kiêp (Atitabhavanga). Tức là trạng thái tâm chủ quan sanh diệt đông thời với cảnh sắp 
đến. 


2- Tâm Hộ kiếp bị kích thích và rung động trong một tâm sát na gọi là sự rung độâng 
của Hộ kiếp (Bhavagacalana). Tức là trạng thái tâm chủ quan bị cảnh mới chi phối. 


3- Rồi tâm Hộ kiếp ngưng chuyên động trong một tâm sát na gọi là sự dừng đứng của 
Hộ kiếp (Bhavañgupaccheda). Tức là trạng thái tâm chủ quan chấm dứt, nhường chỗ 
cho những tâm khách quan khởi lên để tiếp thu và xử sự với cảnh mới. Khi đó các 
tâm sát na khác sẽ khởi lên và chìm xuống một cách mau lẹ như sau. 


4- Tâm Khán ngũ môn (Pañcadväravajjana) tức là tâm khách quan khởi lên hướng về 
đôi tượng (cảnh mới hiện đên) và chìm xuông trong một tâm sát na. 


5- Nhãn thức (Cakkhuviññana) hay một trong bốn thức kia sẽ khởi lên trong một tâm 
sát na. 


6- Tâm Tiếp thu (Sampaticchana) là tâm khách quan khởi lên bắt lấy cảnh trong một 
tâm sát na. 


7- Tâm Quan sát (Sanfirana) tức là tâm khách quan khởi lên xem xét cảnh (điều tra 
đôi tượng) trong một tâm sát na. 


8- Tâm Phân Đoán (Votthapana) tức tâm Xác định đôi tượng là vật tốt hay xấu, sạch 
hay dơ... (đây chính là công tác của tâm Khán Y môn) khởi lên trong một tâm sát na. 


0.— 15. Tâm Đồng Tốc (Javana) tức là tâm xử sự với cảnh (còn gọi là tâm hưởng 
cảnh) khởi lên liên tiếp 7 tâm sát na. Chính đây là thời điểm quan trọng hơn cả trong 
toàn lộ trình vì các nghiệp thiện hoặc ác được tạo ra trong lúc này. Trong 7 sát na 
này, sát na thứ nhất tạo nghiệp, kết quả trong đời hiện tại, gọi là Hiện báo nghiệp; sát 
na thứ bảy, tạo nghiệp, kết quả trong đời sau, gọi là Sanh báo nghiệp; năm sát na còn 
lại, tạo nghiệp, kết quả từ đời kế tiếp cho tới lúc chứng Vô dư Niết-Bàn, gọi là Hậu 
báo nghiệp. 


16. — 17. Tâm Thập di (Tadãlambana) là tâm hưởng cảnh dư của tâm Đồng tốc nhưng 
không có khả năng tạo nghiệp (vì những tâm làm việc Thập DI hoàn toàn là tâm quả). 
Tâm này khởi lên để gìn giữ và ghi nhận cảnh vào trong tiềm thức. Tâm này lập đi 
lập lại trong hai sát na. 


Lộ ngũ môn cảnh rât lớn lại được chia ra làm ba lộ: 


Lộ Ngũ Môn cảnh rất lớn chót Thập Di: là lộ trình tâm hiện khởi qua ngũ môn đầy đủ 
như đã mô tả ở trên. 


Lộ Ngũ Môn cảnh rất lớn chót Đồng Tốc: là lộ trình tâm khởi qua ngũ môn nhưng 
chỉ có I5 tâm sát na vì sau khi tâm Đông Tôc diệt thì tâm Hộ kiệp tiêp tục khởi lên 
chứ không có tâm Thập DI. 


Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót Hộ Kiếp Khách: là lộ trình tâm khởi qua ngũ môn, lộ 
tâm nây sau khi tầm Đông Tôc diệt thì tâm Hộ Kiêp khách quan khởi lên trong một 
sát na đê tiệp cảnh trước khi tâm Hộ Kiệp chủ quan hiện lên. 


b. Lộ ngũ môn cảnh lớn 


Là lộ trình tâm chỉ hiệân khởi đến hết 7 tâm sát na của tâm Đồng tốc. Nhưng khởi 
đầu của lộ trình tâm có tới 2 hay 3 sát na tâm Hộ Kiếp quá khứ (không như bình 
thường chỉ có I tâm sát na mà thôi). Trong đoạn cuối của lộ trình tâm nây, có thể có 
tâm Hộ Kiếp Khách sinh khởi sau tâm Đồng Tốc. 


c. Lộ ngũ môn cảnh nhỏ 


Là dòng tâm thức khởi lên đến sát na tâm Phân Đoán (tâm Xác Định) rồi diệt. Tiếp 
theo tâm Phân Đoán là tâm Hộ Kiêp chứ không có tâm Đông Tôc, do đó lộ tâm này 
không thê tạo nghiệp. 


d. Lộ ngũ môn cảnh rât nhỏ 


Là dòng tâm thức hoàn toàn là tâm chủ quan (Hộ Kiếp) chứ không có tâm khách 
quan sinh khởi. Trong lộ này, tâm Hộ Kiếp chỉ rung động nhiều lần vì bị cảnh chỉ 
phối, nhưng chỉ rung động rồi trở lại trạng thái bình thường chứ không có lộ tâm khởi 
lên. 





LỘ NGŨ MÔN 
Cảnh rất lớn. 





TÂM HỘ KIẾP 
rung động 
Bhavanga Calana 
I Sát na 


TÂM HỘ KIẾP 
quá khứ 






TÂM HỘ KIẾP 


Bhavaàga Bhavanga Aita 





| Sát na 


TÂM HỘ KIẾP TÂM KHÁN NHÂN THỨC 
ngưng lại NGŨ MÔN (hay 1 trong 4 thức kia) 
Bhavañgupaccheda Pañcadvärävajlana Cakkhuviññäna 
I Sát na | Sát na 1 Sát na 








TÂM TÂM TÂM XÁC ĐỊNH 

TIẾP THU QUAN SÁT Votthapana 
Sampaticchana Santirana 
I Sát na I Sát na l Sát na 


TÂM TÂM THẬP DI 


ĐỔNG TỐC 
lavana Tadãlambana 


TÂM HỘ KIẾP 





cờ 3.1L 
7 Sát na 2 Sát na 











2) Lộ ngũ môn cận tử. 


Là dòng tâm thức diễn tiến qua năm căn môn trước giờ phút lâm chung. Lộ ngũ môn 
cận tử được chia làm hai lộ: (1) chót Thập DI, (1) chót Đông tôc. 


Trong hai lộ ây được chia ra làm hai trường hợp: (¡) có xen Hộ Kiếp rồi mới tử, (ii) 
không xen Hộ Kiếp. 


Dòng tâm thức diễn biên như sau: 


- Hộ Kiếp quá Khứ 

- Hộ Kiếp rung động 

- Hộ Kiếp ngưng lại 

- Tâm Khán Ngũ Môn 

- Ngũ song thức 

- Tâm tiếp thu 

- Tâm Quan Sát 

- Tâm Phân Đoán (tâm Xác Định) 

- Tâm Đồng Tốc trong 5 sát na 

- Tâm Thập Di (có thể không khởi lên) 
- Tâm Hộ kiếp (có thể không khởi lên) 
- Tâm Tử 

- Tâm tục sinh 

- Tâm Hộ kiếp trong 14 sát na 

- Tâm Hộ Kiếp rung động 

- Tâm Hộ Kiếp ngưng lại 

- Tâm Khán Ý Môn 

- Tâm Đồng Tốc trong 7 sát na 

- Tâm Thập Di trong 2 sát na 

- Tâm Hộ Kiếp 


¬ 


Chú thích: trong lộ trình tâm qua ngũ môn trong giờ cận tử thường được trình bày 
bằng hai lộ trình tâm liên tục: Lộ Cận Tử và Lộ Tục Sinh. Bởi lễ chúng sanh sau khi 
chết sẽ được tái sanh ngay tức khắc (đúng theo kinh điển thì sự tục sinh nối tiếp liền 
sau khi tử chứ không có thân trung ấm đề chờ đợi đi tái sanh). Thường lệ thì tâm 


Đồng tốc phải có đủ 7 sát na, nhưng khi sắp chết hay lúc bị ngất xỉu hoặc khi Đức 
Phật hiện song thông (một lần hiện cả nước lần lửa) thì tâm Đồng Tốc chỉ có 5 sát na. 
Lúc Đức Phật hiện song thông vì quá cắp bách bởi đồng thời bắt cả hai đề mục nước 
và lửa; còn đối với người bị ngất xỉu thì dòng tâm thức bị yếu đi nên không có đủ 7 
sát na như thường lệ. Tâm Tử là sát na cuối cùng (tâm Hộ Kiếp diệt lần chót) của đời 
sống cũ. Tâm Tục Sinh là sát na đầu tiên của kiếp sông mới. Theo định luật, khi tục 
sinh phải diễn tiến đủ 14 sát na tâm Hộ Kiếp và 7 sát na tâm Đồng Tốc trong lộ Tục 
sinh. Lý do tục sinh phải là tâm Tham, dù là vị Bồ Tác kiếp chót cũng vậy, các vị Bồ 
Tác tục sinh cũng do nghiệp lực chớ không phải là chí nguyện hay thị hiện như một 
vài lý thuyết hoang đường nêu lên. 





LỘ NGŨ MÔN 


Lộ trình tâm qua ngũ môn trong giờ Cận tử. 





TÂM HỘ KIẾP 
Bhavanga 


TÂM HỘ KIẾP 
ngưng lại 


Bhavañgupaccheda 
l Sát na 


TÂM 
TIẾP THU 
Sampaticchana 
I Sát na 






TÂM 
ĐỔNG TỐC 
Javana 
Š Sát na 


TÂM TỬ 


Cuticitta 


l Sát na 





TÂM HỘ KIẾP 
quá khứ 
Bhavanga Atita 
I Sát na 


TÂM KHÁN 
NGŨ MÔN 


PañcadvâarävajJana 


I Sát na 


TÂM 
QUAN SÁT 
Santirana 
I1 Sát na 





TÂM THẬP DI 
(có thể không có) 
Tadalambana 
2 Sát na 


FAM TỤC SINH 


TÂM HỘ KIẾP 
rung động 
Bhavanga Calana 
I Sát na 


NHÂN THỨC 
(1 trong NGỮ SONG THỨC) 
Cakkhuviiñäna 
| Sát na 


TÂM 
PHÂN ĐOÁN 
Votthapana 
FÄM KHÁN Ý MÔN) 


TÂM HỘ KIÊP 
(có thể không có) 
l Sát na 






FAM HỌ KHEP 


Bhavanga 








Lộ trình tâm lúc tái sanh 





TÂM HỘ KIẾP 
rung động 
Bhavanga Calana 
I Sát na 


TÂM TỤC SINH TÂM HỘ KIẾP 
Patisandhi Bhavanga 
| Sát na l4 Sát na 







































TÂM HỘ KIẾP TÂM TÂM 
ngưng lại KHÁN Ý MÔN ĐỒNG TỐC 
Bhavañgupaccheda Manodväravajjana Javana 
I Sát na I Sát na 7 Sát na 






TAM THẠP DI Đời sống mới bắt đầu 


TAM HỌ KIEP > 






Tadãlambana 
2 Sát na 














II) Lộ trình qua ý môn. 


Lộ Ý Môn là trạng thái sinh diệt của dòng tâm thức diễn tiễn trong nội tâm chứ không 
phải do đôi tượng từ bên ngoài. Lộ Y Môn được phân làm 2 loại: 


IIL1. Lộ Ý Môn Thông Thường 


Là lộ trình tâm không có Đắc Thiền, Đắc Đạo, Hiện Thông, Niết-Bàn, ... Được chia 
làm hai loại: 


L) Lộ Ý Môn Bình Nhật 
Là dòng tâm thức diễn tiến trong đời sống hăng ngày. Được chia thành bốn loại: 


a. Cảnh rât rõ 


Dòng tâm thức lộ ý môn bình nhật cảnh rất rõ diễn tiến như sau: Hộ Kiếp quá khứ, 
Hộ kiếp rúng động, Hộ kiếp dừng lại, Khán ý môn, tâm Đồng Tốc (7 sát na), tâm 
Thập Di (2 sát na). Lộ ý nầy có I0 sát na, 4I thứ tâm, 3 chặn tâm, 8 thứ người và II 
cõi. (10 sát na là: Khán ý môn, 7 Đồng Tốc, 2 Thập Di. 41 thứ tâm là: Khán ý môn, 
29 tâm Đồng Tốc Dục giới (12 tâm bắt thiện, Ưng Cúng sinh tiếu, 8 thiện và 8 Duy 
tác Dục giới Tịnh hảo) và I1 tâm Thập Di (3 tâm Quan Sát và 8 tâm Quả Tịnh hảo). 3 
chặn tâm là: Khán ý môn, Đồng Tốc và Thập Di. 8 thứ người là: 4 phàm nhân (người 
Khổ, người Lạc, người nhị nhân và người tam nhân) và 4 thánh quả (người Sơ quả, 
người Nhị quả, người Tam quả và người Tứ quả). L1 cõi là II cõi Dục giới). 


b. Cảnh rõ 


Lộ ý môn bình nhật cảnh rõ cũng giống như cảnh rất rõ nhưng không có 2 sát na tâm 
Thập DI. 


c. Cảnh không rõ 


Ở lộ này dòng tâm thức chỉ diễn tiễn tới tâm Khán ý môn chứ không có tâm Đồng 
Tốc. 


d. Cảnh rất không rõ 


Ở lộ nây thì tuy ý thức bị cảnh chi phối, nhưng cảnh không thể hiện vào, vì thế nên 
Hộ Kiêp chỉ rúng động vài sát na rôi trở lại bình thường. 





Lộ trình qua Ý MÔN: Đối tượng rất rõ ràng. 
























TÂM KHÁN 
Ý MÔN 
Manodvaravaljana 
| Sát na 


TÂM. TÂM THẬP DI 
ĐỒNG TỐC 


lavana 
7 Sát na 





TadAalambana 
2 Sát na 















2) Lộ Ý Môn Cận Tử 


Lộ Ý Môn Cận Tử là dòng tâm thức khởi lên trong tâm thức lúc lâm chung. Được 
chia làm hai loại: 


a. Tử khi còn tục sinh 


Lộ Ý Môn Cận Tử khi còn tục sinh diễn tiến như sau: Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp 
rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, tâm Đồng Tốc (5 sát na), tâm Thập Di (2 
sát na), Hộ Kiếp, Tâm Tử, tâm Tục Sinh, tâm Hộ Kiếp (14 sát na), Hộ Kiếp rúng 
động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, tâm Đồng Tốc (7 sát na), tâm Thập Di (2 sát 
na), Hộ Kiếp, .... Lộ trình tâm này có 8 cái, 32 thứ, 3 chặn, 7 người và l1 cõi. (8 cái 
là: 1 sát na tâm Khán ý môn, 5 sát na tâm Đồng Tốc, 2 sát na tâm Thập Di. 32 thứ là: 
Khán ý môn, 20 tâm Đồng Tốc Dục giới (12 tâm bắt thiện và § tâm Thiện Tịnh hảo) 
và [1 tâm Thập Di (3 tâm Quan Sát và 8 tâm Quả Tịnh hảo). 3 chặn tâm là: Khán ý 
môn, Đồng Tốc và Thập Di. § thứ người là: 4 phàm nhân (người Khô, người Lạc, 
người nhị nhân và người tam nhân) và 4 thánh quả (người Sơ quả, người Nhị quả, 
người Tam quả và người Tứ quả). II cõi là I1 cõi Dục giới). 


b. Lộ Niết-Bàn. 


Lộ Ý Môn Cận tử Niết-Bàn diễn tiến như sau: Hôiï Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, 
Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, tâm Đồng Tốc (5 sát na), tâm Thập Di (2 sát na, 
hoặc không có), Hộ Kiếp (hoặc không có), Niết-Bàn. Lộ này có 8 cái, 21 thứ, 3 chặn, 
1 người, 7 cõi. (8 cái là: I sát na tâm Khán ý môn, 5 sát na tâm Đồng Tốc, 2 sát na 
tâm Thập Di. 21 thứ là: Khán ý môn, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 8 tâm Duy Tác Dục giới 
và [1 tâm Thập Di (3 tâm Quan Sát và 8 tâm Quả Tịnh hảo). 3 chặn tâm là: Khán ý 
môn, Đồng Tốc và Thập Di. I người là A-La-Hán. 7 cõi là 1 cõi người và 6 cõi trời). 


I2. Lộ Ý Môn Đặc Biệt 


Lộ Ý Môn Đặc biệt là lộ trình tâm Đắc Thiền, Đắc Đạo, Hiện Thông, Nhập Thiên, 
Niết-Bàn. 


1) Lộ Tâm Đắc Thiền 


Lộ trình tâm được diễn tiến như sau: Hôï Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp 
ngưng lại, Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Thiền, Hộ Kiếp. 
Lộ này có 6 cái, 27 thứ, 2 chặn, 5 người, 26 cõi. 


Chú thích: 6 cái là: Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực và l sát 
na tâm Thiền. 27 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Thiện Dục giới hợp trí, 4 tâm Duy tác 
Dục giới hợp trí, 9 tâm Thiện Đáo Đại và 9 tâm Duy Tác Đáo Đại. 2 chặn là Khán ý 
môn và Đồng Tốc. 5 người là l người phàm tam nhân và 4 người tứ thánh quả. 26 cõi 
là 3lcõi trừ cõi Vô Tưởng và 4 cõi Khổ. 


Chuẩn bị: là trạng thái tâm sắp sửa tiễn tới một loại tâm cao hơn (tâm Thiên). 


Cận Hành: là trạng thái tâm gần đạt đến tâm thiền. 


Thuận Thứ: là trạng thái tâm thích hợp với sát na trước và nhu thuận với sát na sau. 


Bỏ Bực: là trạng thái tâm dứt bỏ tâm Dục giới để phát triển tâm thiên. 


Thiền: là trạng thái tâm an trú trong một đề mục, thiêu đốt các phiền não (đúng ra 
Thiền chỉ có thể dập tắt các phiền não một cách tạm thời). Đối với người Huệ yếu, thì 
dòng tâm thức khi đắc thiền phải diễn tiễn đũ 6 giai đoạn như trên; còn đôi với người 
Huệ mạnh thì chỉ có 5 giai đoạn vì giai đoạn Chuẩn Bị không có. 


2) Lộ Tâm Đắc Đạo 


Là lộ tình tâm của người chứng ngộ 4 Đạo và 4 Quả. Lộ tâm Đắc Sơ Đạo diễn tiễn 
như sau: Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, 
Chuẩn bị (hoặc không có nếu Huệ mạnh), Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Đạo, Quả 
(2 sát na). Lộ này có 6 cái, 15 thứ, 2 chặn, 3 người, l7 cõi. 


Chú thích: § cái là: Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Đạo và 2 
sát na tâm Quả. 15 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Thiện Dục giới hợp trí, 5 tâm Đạo và 5 
tâm Quả. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 3 người là: người phàm tam nhân, 


người Sơ Đạo và người Sơ quả. 17 cõi là cõi người, 6 cõi trời Dục giới, 3 cõi Sơ 
thiên, 3 cõi nhị thiên, 3 cõi tam thiên và cõi Tứ thiên Quảng Quả. 


Lộ tâm Đắc Tam Đạo diễn tiến như sau: Hôiï Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ 
Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Đạo, Quả (2 
sát na). Lộ này có § cái, 35 thứ, 2 chặn, 7 người, 26 cõi. 


Chú thích: § cái là: Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Đạo và 2 
sát na tâm Quả. 35 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Thiện Dục giới hợp trí, 30 tâm Siêu thế 
(trừ 5 tâm Sơ Đạo và 5 tâm Sơ Quả). 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 7 người là: 
4 Quả và 3 Đạo (trừ người Sơ Đạo). 26 cõi là 3 Icõi trừ cõi Vô Tưởng và 4 cõi Khô. 


3) Lộ Tâm Nhập Thiền 


An chỉ (Appanä): nhứt tâm trên đối tượng gọi là An Chỉ (Ekaggam cittam ãrammane 
appenti). Ở lộ này, dòng tâm thức an trú vào đề mục, tuy dòng tâm thức sanh diệt 
nhiều lần nhưng vẫn đồng một thứ tâm. Lộ này có 2 loại: Nhập Thiền hợp thế và 
Nhập Thiền Cơ. Thiền hợp thế là Thiền Sắc giới và Thiền Vô Sắc giới; còn Thiền Cơ 
là thiền nhập để làm căn bản hiện thần thông. Thiền Cơ chỉ nhập được bằng Ngũ 
Thiền Sắc giới mà thôi. Dòng tâm thức để nhập hai loại thiền này diễn tiến như sau: 
Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, Chuẩn bị, 
Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Thiền (1 trong 18 tâm thiền hiệp thế). 


4) Lộ Tâm Hiện Thông 


Là dòng tâm thức diễn tiến khi Diệu Trí (Abhiññã, Thắng Trí) phát sanh để làm các 
VIỆC Sau: 


Thiên Nhãn Thông: thây rõ các sắc dù sắc thô, sắc tê, sắc tôt, sắc xâu, sắc xa, sắc gân, 
sắc bên trong, sắc bên ngoài, sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, ... Thiên Nhãn 
Thông đều thây rõ. 


Thiên Nhĩ Thông: tai nghe rõ các thứ tiếng, dù tiếng lớn, dù tiếng nhỏ, tiếng xa, tiếng 
gân, tiêng tôt, tiêng xâu, tiêng quá khứ, tiêng hiện tại, tiêng vị lai, ... Thiên Nhĩ Thông 
đêu nghe được. 


Tha Tâm Thông: biết được tâm của kẻ khác, nhưng đối với Đạo Quả thì chỉ biết được 
tâm của những người đông bực hoặc thâp hơn chứ không thê biệt được tâm của 
những người chứng ngộ cao hơn. 


Túc Mạng Thông: nhớ lại được nhiều kiếp xa xưa. 


Sanh Tử Thông: biệt rõ những người đang có mặt từ đâu sanh ra và biêt rõ những 
người đã chết sẽ tục sinh ở cõi nào. 


Thần Thông: có thể biến hiện ra nhiều hình thức như bay trên hư không, đi trên nước, 
di xuyên qua vách, chun xuông đât, ... 


Lậu Tận Thông: là biết rõ các lậu (10 phiền não) đã tận; thông này chỉ có ở vị A-La- 
Hán mà thôi. 


Lộ trình tâm diễn tiến như sau: Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp 
ngưng lại, Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Thông, Hộ Kiếp. 
Lộ này có 6 cái, 7 thứ, 2 chặn, 5 người và 22 cõi. 


Chú thích: 6 cái là: Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực và Thông. 
7 thứ là: Khán ý môn, 2 tâm Thiện Dục giới thọ Xã hợp trí, 2 tâm Duy Tác Dục giới 
thọ Xã hợp trí và 2 tâm Diệu Trí. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 5 người là: 
người tam nhân và 4 thánh quả. 22 cõi là: 7cõi vui Dục giới và 15 cõi Sắc giới (trừ 
cối Vô Tưởng). 


5) Lộ Tâm Nhập Thiền Quả 


Là dòng tâm thức của các vị thánh khi nhập Thiền Siêu Thế (4 hoặc 20 tâm Quả Siêu 
Thế). Lộ trình tâm diễn tiến như sau: Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp 
ngưng lại, Khán ý môn, Thuận Thứ (3 hoặc 4 sát na), Thiền Quả (vô số sát na), Hộ 
Kiếp. Lộ này tâm sanh diệt vô số cái, có 29 thứ, 2 chặn, 4 người, 26 cõi. 


Chú thích: tâm sanh diệt vô số bởi khi nhập thiên, dù hiệp thế hay siêu thế, chỉ có một 
thứ tâm, an trụ vào đề mục thích hợp với cơ tánh mà mình đã chọn lựa trong các đề 
mục tu thiền. Tâm ấy sanh diệt nhiều lân trong quá trình nhưng vẫn luôn luôn là một 
thứ tâm và một đề mục. 29 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Thiện Dục giới hợp trí, 4 tâm 
Duy Tác Dục giới hợp trí (tâm Duy Tác Dục giới là việc Thuận Thứ) và 20 tâm Quả 
Siêu Thế. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 4 người là: 4 thánh quả. 26 cõi là: 
31cõi trừ cõi Vô Tưởng và 4 cõi Khổ. 


6) Lộ Tâm Nhập Thiền Diệt 


Khi các vị Thánh A-Na-Hàm và A-La-Hán có chứng đắc thiền Phi-Tưởng-Phi-Phi- 
Tưởng muốn chứng đến trạng thái diệt tận dòng tâm thức nên các vị phải Nhập Thiền 
Diệt. Khi nhập thiền diệt thì các vị chứng đến trạng thái không còn tâm (2). lộ trình 
tâm ở đây diễn tiến như sau: Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng 
lại, Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, nhập Thiền Phi tưởng 
Phi Phi Tưởng (trong 2 sát na), tâm không sanh trong 7 ngày, Tâm Quả (A-Na-Hàm 
hoặc A-La-Hán). Lộ trình này có 8 cái, 9 thứ, 2 chặn, 2 người, 22 cõi. 


Chú thích: § cái là: Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, 2 sát na 
tâm thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và I sát na tâm Quả. 9 thứ là: Khán ý môn, 2 tâm 
Thiện Dục giới thọ Xã hợp trí, 2 tâm Duy Tác Dục giới thọ Xã hợp trí, 2 tâm Đồng 
Tốc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, I tâm Quả A-Na-Hàm Ngũ Thiền và 1 tâm Quả A- 
La-Hán Ngũ Thiền. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 2 người là: người Tam Quả 
và người Tứ Quả. 22 cõi là cõi người, 6 cõi trời Dục giới, 15 cõi trời Sắc giới (trừ Vô 
Tưởng). 


7) Lộ Tâm Niết-Bàn Liên Thiền 


Vị A-La-Hán trước khi nhập Niết-Bàn ngài nhập các loại thiền Sắc và Vô Sắc, như 
trường hợp Đức Phật. Lộ trình tâm Niết-Bàn Liên Thiền diễn tiến như sau: Hôi Kiếp 
quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, 
Thuận Thứ, Bỏ Bực, vô số tâm thiền, Hộ kiếp (hoặc không có) và Niết-Bàn. Lộ này 
có vô số tâm vì khi nhập thiền thì tâm sanh diệt liên tục nhưng vẫn luôn luôn đồng 
một tâm, 14 thứ, 2 chặn, I người, 26 cõi. 


Chú thích: 14 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Duy Tác Dục giới tương ưng, 9 tâm Duy 
Tác Đáo Đại. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 1 người là: người Tứ Quả. 26 cõi 
là 31cõi trừ cối Vô Tưởng và 4 cõi ác thú. 


8) Lộ Tâm Niết-Bàn Liên Thông 


Vị A-La-Hán hiện thân thông trước khi nhập Niết-Bàn. Lộ trình tâm khi ấy như sau: 
Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, Chuẩn bị 
(hoặc không), Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Thông, Hộ kiếp (hoặc không có) và 
Niết-Bàn. Lộ này có 6 cái, 4 thứ, 2 chặn, l người, 22 cõi. 


Chú thích: 6 cái là: Khán ý môn, Chuẩn bị, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Thông. 4 
thứ là: Khán ý môn, 2 tâm Duy Tác Dục giới thọ Xã hợp trí và Diệu Trí. 2 chặn là 
Khán ý môn và Đồng Tốc. I người là: người Tứ Quả. 22 cõi là cõi người, 6 cõi trời 
Dục giới, 15 cõi trời Sắc giới (trừ Vô Tưởng). 


9) Lộ Tâm Phản Khán Chi Thiền 


Vị A-La-Hán trước giờ nhập Niết-Bàn xét lại các chi thiền (Tầm, Tứ, Hý, Lạc, Định 
và Xã). Lộ trình tâm ở đây được diễn tiễn như sau: Hôi Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp rúng 
động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, Thiền bất 
định số, Hộ kiếp, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, tâm Đồng 
Tốc (7 sát na), Hộ kiếp, Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, tâm 
Đồng Tốc (5 sát na), Hộ kiếp (hoặc không) và Niết-Bàn. Lộ này có 6 cái, 5 thứ, 2 
chặn, l người, 22 cõi. 


Chú thích: 6 cái là: Khán ý môn và 5 Đồng Tốc. 5 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Duy 
Tác Dục giới tương ưng. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 1 người là: người Tứ 
Quả. 22 cõi là cối người, 6 cõi trời Dục giới, I5 cối trời Sắc giới (trừ Vô Tưởng). 


10) Lộ Tâm Đắc Đạo Tột Mạng 


Vị A-La-Hán khi vừa chứng đắc liền xét lại Đạo Quả và phiền não rồi chứng luôn 
Niết-Bàn. Lộ trình tâm ở đây được diễn tiến như sau: Hôï Kiếp quá khứ, Hộ Kiếp 
rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, Cận Hành, Thuận Thứ, Bỏ Bực, tâm 
Đạo, Tâm Quả (3 sát na), Hộ kiếp (4 sát na), Hộ Kiếp rúng động, Hộ Kiếp ngưng lại, 
Khán ý môn, tâm Đồng Tốc (7 sát na), Hộ kiếp (4 sát na), Hộ Kiếp rúng động, Hộ 
Kiếp ngưng lại, Khán ý môn, tâm Đồng Tốc (5 sát na), Hộ kiếp (hoặc không) và Niết- 
Bàn. Lộ này có 6 cái, 5 thứ, 2 chặn, l người, 22 cõi. 


Chú thích: 6 cái là: Khán ý môn và 5 Đồng Tốc. 5 thứ là: Khán ý môn, 4 tâm Duy 
Tác Dục giới tương ưng. 2 chặn là Khán ý môn và Đồng Tốc. 1 người là: người Tứ 
Quả. 22 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 15 cõi trời Sắc giới (trừ Vô Tưởng). 





Lộ trình qua tâm Thiên Sắc giới. 





TÂM KHÁN 
Ý MÔN 
I Sát na 


Anuloma 
I Sát na 





THUẬN THỨ 


CHUẨN BỊ 
Parikamimma 
l Sát na 


CHUYỂN TÁNH 
Gotrabhu 


I Sát na 


CẬN HÀNH 
Lipacara 
I Sát na 


AN CHỈ 
Appana 
I Sát na 











Lộ trình qua tâm Thiền Vô sắc giới. 





TÂM KHÁN 
Ý MÔN 
I Sát na 


Anuloma 
I Sát na 





THUẬN THỨ 


CHUẨN BỊ 
Parikamimma 
l Sát na 


CHUYỂN TÁNH 
Gotrabhu 


I Sát na 


CẬN HÀNH 
Lipacara 
I Sát na 


KHÔNG VÔ 
_ BIÊNXỨ 
Akãsanañcäyatana 
| Sát na 

















Các loại lộ trình qua tâm Siêu thế. 
° ˆ ` ˆ + 
CHUẨN BỊ CAN HAÀNH THUẬN THƯ 
Parikamma 3 Lipacaära Anuloma 
.. F v + —M s4 
| Sát na I Sát na | Sát na 
“ Ỷ 
CHUYỂN TÁNH | ĐẠO TÂM QUÁ TÂM 
Gotrabhũ ' 3 Mapgega : — Phala 
| Sát na | I Sát na 2 Sát na 

















Lộ trình của AN CHÍ TÓC HÀNH TÂM 


Tâm An chỉ (Appanä) ở đây giống như Tầm (Vitakka) nhưng nó sắc xảo và mãnh liệt 
hơn. Thiền g1ã tự lựa chọn một đối tượng hợp với tâm tánh mình, rồi chuyên chú 
quán tưởng đến khi chứng được Sơ Thiền. Lộ trình tâm ở đây gồm: Tâm Khán Ý 
môn, Chuẩn bị, Cận hành, Thuận thứ, Chuyển tánh và An chỉ. 


1) Tâm Chuân bị: gọi như vậy vì tâm này xuât hiện đê sửa soạn, chuân bị cho một 
tâm cao hơn; hoặc tâm Đáo đại, hoặc tâm Siêu thê. 


2) Tâm Cận hành: gọi như vậy vì tâm này khởi lên rất gần với Thiền tâm hay Siêu thế 
tâm sắp chứng được. Thông thường sau hai sát na của tâm này khởi lên là bắt đầu lộ 
trình của An chỉ. Nhưng đối với người tu hành thuần thục thì Cận hành tâm sẽ khởi 
lên mà không qua Chuẩn bị tâm. 


3) Tâm Thuận thứ: gọi như vậy vì tâm này vừa thuận với tâm trước và thuận với tâm 
kế tiếp. 


4) Tâm Chuyền tánh: Nghĩa là tâm đã diệt trừ Dục giới tánh, phát triển Đáo đại tánh 
hoặc Siêu thế tánh. 


5) Tâm An chỉ: Khi tâm này khởi lên là định tâm đã đạt được mức độ rất cao. 


Thiền (Jhãna) khi chưa phát triển đến mức tối đa được gọi là Cận định 
(Upacärasamadhi). Đối với người phàm phu hay hữu học (Sekha), một trong 4 tâm 
Thiện Dục giới Tịnh Hảo hợp Trí khởi lên. Đối với vị vô học (Asekha), thì một trong 
bốn tâm Duy tác Dục giới Tịnh Hảo hợp Trí khởi lên. Lộ trình của tâm An chỉ Siêu 
thế Đồng Tốc được diễn tiến như sau: 





—....aacac,acoa . cố 





CHUẨN BỊ CẬN HÀNH THUẬN THỨ 
Parikamma J Lipacaära Anuloma 
I Sát na [ I Sát na [ X I Sát na 
£ Ỷ 
CHUYỂN TÁNH ĐẠO TÂM QUÁ TÂM 
€iotrabhi I 3 Magga k —» Phala 
I Sát na I Sát na | 2 Sát na 








Trong lộ trình này, Chuẩn bị có thể khởi hay không tùy theo trình độ tu hành. Ở đây, 
Chuyền tánh có nghĩa là tâm đã diệt trừ dục giới tánh và phát triển Siêu thế tánh. 


Một trong 4 tâm Thiện Dục giới Đồng Tốc hợp Trí khởi lên trong 4 giai đoạn sơ khởi 
này. Đối tượng của 3 sát na đầu tiên thuộc về Dục giới, nhưng đôi tượng của tâm sát 
na thứ tư là Niết bàn. Tuy vậy tâm sát na Chuyển tánh này chưa có thể diệt trừ các 
phiền não. Chỉ có tâm Đạo khởi lên tiếp theo mới làm hai phận sự là diệt trừ phiền 
não và thê nhập Niết bàn. Tâm Đạo chỉ khởi lên một lần rồi tiếp theo là 2 tâm Quả 
nếu có Chuẩn bị, hoặc 3 tâm Quả nếu không có Chuẩn bị 


Trong trường hợp Đệ nhị, Đệ tam, Đệ tứ thiền, tâm sát na Chuyển tánh được thay thế 
bởi Thanh tịnh (Vodäna). Nêu có Chuân bị thì Thanh tịnh là tâm sát na thứ tư, nêu 
không thì nó là tâm sát na thứ ba. 


Một trong 4 tâm Đạo chỉ khởi lên một lần trong đời người. Nhưng tâm Quả thì có thể 
chứng được cả ngày liên tục. Ba tâm Quả, Dự lưu, Nhút lai, Bât lai khởi lên sau một 
tâm Đông Tôc thiện. 


Khi hưởng quả A-la-hán, thì tâm Đồng Tốc khởi lên phải là Duy tác, vì một vị A-la- 
hán không có tâm Thiện Đồng Tốc. 


Trong lộ trình của tâm An chỉ Đồng Tốc có một trong 26 tâm khởi lên (18 tâm Đáo 
đại + 8 tâm Siêu thê). 


- Nếu tâm Đồng Tốc thọ Hý, thì tâm An chỉ cũng thọ Hỷ. 


- Nếu tâm Đồng Tốc thọ Xã, thì tâm An chỉ cũng thọ Xã. 


- Nếu tâm Đồng Tốc là Thiện, thì tâm An chỉ cũng là Thiện. 


- Nếu tâm Đồng Tốc là ba tâm Quả, thì tâm An chỉ cũng là ba tâm Quả thấp hơn. 


- Nếu tâm Đồng Tốc là một tâm Đồng Tốc Duy tác, thì tâm An chỉ cũng là một tâm 
Đông Tôc Duy tác hay A-la-hán quả tiêp theo. 


* Nếu tâm Đồng Tốc là tâm Thiện thọ Hỷ hợp Trí thì tâm An chỉ có một trong 32 
Thiện tâm thọ Hỷ hợp Trí khởi lên: 


4 Sắc giới (4 Thiền hợp Lạc). 
16 Đạo (4 Đạo x 4 Thiên). 
12 Quả (3 Quả x 4 Thiên). 


* Nếu tâm Đồng Tốc là tâm Thiện thọ Xã thì tâm An chỉ có một trong 12 Thiện tâm 
thọ Xã khởi lên: 


1 Sắc giới (Đệ ngũ thiền). 
4 Vô sắc giới. 


7 Siêu thế giới (trừ A-la-hán Quả). 


* Nếu tâm Đồng Tốc là tâm Duy tác thọ Hỷ thì tâm An chỉ có một trong § tâm Duy 
tác thọ Hỷ khởi lên: 


4 Sắc giới ( trừ Đệ ngũ thiên). 


4 Siêu thế giới (A-la-hán tâm Quả trừ Đệ ngũ thiền). 


* Nếu tâm Đồng Tốc là tâm Duy tác thọ Xã thì tâm An chỉ có một trong 6 tâm Duy 
tác thọ Xã khởi lên: 


1 Sắc giới (Đệ ngũ thiền). 
4 Vô sắc giới. 


1 Siêu thế giới (A-la-Hán Quả Đệ ngũ thiền). 


* Đối với phàm phu và các hạng Hữu học, tâm Quả An chỉ khởi lên tiếp theo tâm 
Thiện Dục giới ba nhân. 


* Đối với các vị A-la-hán, thời tâm Quả An chỉ khởi lên tiếp theo tâm Duy tác Dục 
giới ba nhân. 


B- TÂM THẬP DI (Tadãlambana) 


Tâm Thập di khởi lên sau những tâm Đồng Tốc Dục giới, chỉ với những chúng sanh 
ở Dục giới, với những đôi tượng ở Dục giới, những đôi tượng này phải rât lớn hoặc 
rât rõ ràng. 


Những tâm làm công tác Tâm Thập di là 11 tâm Quả Dục giới (3 tâm Quan sát + 8 
tâm Quả Tịnh Hảo), và Tâm Thập di sẽ có những đặc tính của tâm khởi lên. Thí dụ: 
Một tâm Quan sát thọ Hỷ đang khởi lên với một đối tượng, thì Tâm Thập di cũng thọ 
Hỷ. Tâm Thập di không thể thọ Ưu. 


Chỉ có vị A-la-hán mới có thể chế ngự Tâm Thập di không cho khởi lên, và trong 
trường hợp này thì Tâm Thập di và tâm Đồng Tốc đồng tánh với nhau. 


Tâm Thập di và tâm Đồng Tốc. 


Thông thường thì Tâm Thập di có cùng một cảm thọ với tâm Đồng Tốc, nhưng nếu 
tâm Đồng Tốc thọ Ưu thì Tâm Thập di sẽ thọ Xã (vì Tâm Thập di không thể thọ Ưu). 
Đối với một người mà tâm Tục sinh thọ Hỷ, thì sau tâm Đồng Tốc thọ Ưu sẽ không 
có Tâm Thập di, vì tâm Hộ kiếp tiếp theo cũng thọ Hỷ. Khi ấy một tâm Quan sát thọ 
Xã sẽ khởi lên trong một sát na và được gọi là A gantukabhavanga và trong trường 
hợp này đối tượng của tâm Thập Di cũng khác với đối tượng của tâm Đồng Tốc. Nếu 
tâm Tục sinh không thọ Hý, thì Tâm Thập di sẽ thọ Xã và tâm Hộ kiếp theo sau cũng 
vậy. 


-OoOOO- 


BÀI 19. 


PHI LỘ 


Là các pháp không thuộc lộ trình tâm (thoát ly lộ trình tâm). Các pháp này được chia 
làm ba loại: 


1.- Người, 

2.- Cõi và 

3.- Nghiệp. 

IL NGƯỜI 

Còn gọi là chúng sanh, loài hữu tình, loài có tâm thức. Được chia làm 12 loại: 


1) Người Khổ 


Là những chúng sanh thiếu hạnh phúc, thường bị khổ đau. Người khổ được chia ra 
làm 4 loại: 


- Địa ngục (Niraya): là những chúng sanh hằng bị mọi thống khổ, chẳng có sự an vui. 


- Ngạ quỹ (Peta): là những chúng sanh hằng bị đói khát, chắng thụ hưởng được các 
thực phẩm của Nhơn Thiên; do căn bỏn xẽn, hủy bán Tam Bảo, không tin Chánh 
Pháp, ... 


- Bàng sanh (Tiracchãna): là loại chúng sanh đầu đuôi ngang nhau, từ ngữ căn Tiro: 
ngang + Acchãna: đi. Các súc sanh đi ngang, bò xuống, không đi thắng như người. 
Có loại sanh bằng trứng (noãn sanh), có loại sanh con (thai sanh), có loại sanh nơi ầm 
thấp (thấp sanh), không thấy nói tới hóa sanh. 


- A-Tu-La (Asura): là những vị không có hoan lạc, thường rất hung đữ. Tục thường 
gọi là Thần, có đôi lúc vì quá sợ sệt, còn được tôn là Thánh như quan Công ... loại À- 
Tu-La này khác với loại A-Tu-La Thiên, đối thủ của trời Đề Thích và sống ở Tam 
Thập Tam Thiên (trời Đao Lợi), tục truyền ở dưới biển cũng có A-Tu-La vương và 
còn có một loại A-Tu-La căn duyên giống như Ngạ quỹ thường ở nơi côn bãi, rừng 
núi hoặc hang động, ăn uống những vật nhơ nhớp 


Tâm của những chúng sanh này thuộc bản năng và hành động của chúng bị Tham, 
Sân Sĩ chi phối trong đời trước. Chúng tục sanh bằng tâm Quan Sát thọ Xã trong Dục 
giới Vô Nhân Bắt Thiện tâm [thân thức thọ Khổ]. Những hạng người này không thể 
chứng thiền tâm. 


2) Người Lạc 


Người lạc là những người có nhiều hạnh phúc hơn những người khổ, họ không đến 
nổi chịu nhiều khổ đau như những người khổ. Những người này tục sinh bằng tâm 
Quan sát thọ Xã trong tâm Thiện Vô Nhân [thân thức thọ Lạc |, hạng người này cũng 
không thể chứng thiền hay đạo quả được. Những người lạc ở cõi người thuộc về thai 

sanh, ở cõi Tứ thiên vương và vô tưởng thì hoàn toàn hóa sanh. Những người ở cõi 
Vô tưởng tục sinh bằng sắc pháp chứ không có tâm. Khi tục sinh làm người, những 
hạng người này thường thiếu trí tuệ, hay bị tàn tật. 


Hai loại người kể trên vì tục sinh bằng tâm Quan Sát thọ Xã Vô Nhân, trong tâm Quả 
không có nhân nào, nên còn gọi là người Vô nhân (Ahetuka). 


3) Người Nhị Nhân (Duhetuka) 


Người Nhị nhân là người thiếu trí tuệ lúc tái sanh vì tâm tục sinh của người nhị nhân 
là một trong 4 tâm Quả Tịnh hảo ly trí (thiếu nhân Vô S1). Người nhị nhân cũng 
không thể đắc thiền hay đạo quả được. Những người này được tái sanh trong 7 cõi là: 
cối người và 6 cõi trời Dục giới. Sở dỉ gọi là người Nhị nhân vì tâm Tục Sinh của 
những người này chỉ có Vô Tham và Vô Sân chỉ phối. 


Những người Nhị nhân và Vô nhân không bao giờ có tâm Duy Tác hay Tâm An Chỉ, 
khi sanh làm người chúng không có tâm Quả Tịnh Hảo hợp trí (vì chúng không có 
tâm Thiện hợp trí đủ tam tư làm nhân trong đời trước). 


4) Người Tam Nhân 


Những chúng sanh nào có tâm mạnh mẽ và sáng suốt vì hành động của chúng trong 
quá khứ được Vô Tham, Vô Sân và Vô Si chi phối, được gọi là người Tam nhân. 
Những người này được tái sanh với đầy đũ trí tuệ, có thể tu thiền và chứng được các 
đạo quả của Siêu Thế tâm. Tâm Tục Sinh của người Tam nhân là 4 tâm Quả Tịnh hảo 
hợp trí hay 9 tâm Quả Đáo Đại. Trong 31 cõi, người Tam nhân có thể tái sanh được 
21 cõi (trừ cõi Vô Tưởng, 4 cõi Ác thú và 5 cõi Tịnh cư). 


5) Người Sơ Đạo 


Là người sát trừ phiền não và chứng ngộ Niết-Bàn lần đầu tiên. Người Sơ Đạo diêt 
trừ được 3 phiền não đầu là: Thân Kiến, Hoài Nghi và Giới Cắm Thủ. Người Sơ Đạo 
có thể có mặt trong 17 cõi là cõi người, 6 cõi trời Dục giới, 3 cõi Sơ Thiền, 3 cõi Nhị 
Thiền, 3 cõi Tam Thiền và cõi Tứ Thiền Quảng Quả. 


6) Người Nhị Đạo 


Là người sát trừ phiền não và chứng ngộ Niết-Bàn lần đầu thứ hai. Người Nhị Đạo 
làm giảm nhẹ thêm hai phiên não kê là Tham Dục và Sân. Người Nhị Đạo có thê có 
mặt trong 21 cõi là 4 cối Vô Sắc và L7 cõi mà người Sơ Đạo có thê sanh lên. 


7) Người Tam Đạo 


Là người sát trừ phiền não và chứng ngộ Niết-Bàn lần đầu thứ ba. Người Tam Đạo 
dứt tuyệt hai thứ phiên não Tham Dục và Sân. Người Tam Đạo có thê có mặt trong 
21 cõi như người Nhi Đạo. 


S) Người Tứ Đạo 


Là người sát trừ phiền não và chứng ngộ Niết-Bàn lần đầu thứ Tư. Người Tứ Đạo sát 
tuyệt 5 phiền não còn lại là Sắc Ái, Vô Sắc Ái, Ngã Mạn, Phóng Dật, Vô Minh. Như 


vậy 10 phiền não chỉ được diệt tuyệt hoàn toàn khi hành giả chứng đến Tứ Đạo. 
Người Tứ Đạo có thê có mặt trong 26 cõi là 3Icõi trừ cõi Vô Tưởng và 4 cõi ác thú. 


9) Người Sơ Quả 


Người Sơ Quả là người đã chứng đắc Sơ Đạo. Người Sơ Quả nếu không chứng 
chứng thêm Đạo Quả cao hơn thì cũng không quá 7 kiếp sanh trở lại làm người nên 
còn gọi là Quả Thất Lai; người Sơ Quả không bao giờ sa đọa vào 4 cõi khổ (4 ác đạo) 
và chắc chắn sẽ được Niết-Bàn nên còn gọi là Dự Lưu hay Nhập Lưu. Người Sơ Quả 
có thể tục sinh trong 21 cõi là cõi người, 4 cõi Vô Sắc, 6 cõi trời Dục Giới, 3 cõi Sơ 
Thiền, 3 cõi Nhị Thiền, 3 cõi Tam Thiền và cõi Tứ Thiền Quảng Quả. 


10) Người Nhị Quả 


Người Nhị Quả là người đã chứng đắc Nhị Đạo. Người Nhị Quả nếu không chứng 
Đạo Quả khác thì chỉ tái sanh lại cối Dục giới một lần nên còn gọi là Nhât Lai. Người 
Nhị Quả có thể tục sinh ở 21 cõi giống như người Sơ Quả. 


11) Người Tam Quả 


Người Tam Quả là người đã chứng đắc Tam Đạo. Người Tam Quả nếu không đắc A- 
La-Hán Đạo thì sẽ sanh về cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên (5 cõi trời tịnh cư) chứ không trở 
lại cõi Dục giới nửa nên còn gọi là Bất Lai. Ở cõi trời Tịnh Cư được phân làm 5 cõi, 
người Tam Quả tùy theo lúc tu tập, phát triển chi thiền nào mạnh sẽ được tái sanh vào 
một trong Š cõi đó: nếu vị Tam Quả có Tín căn mạnh thì sẽ tục sinh ở cõi Vô Phiền 
Thiên; nếu vị Tam Quả có Tấn căn mạnh thì sẽ tục sinh ở cõi Vô Nhiệt Thiên; nếu vị 
Tam Quả có Niệm căn mạnh thì sẽ tục sinh ở cõi Thiện Kiến Thiên; nếu vị Tam Quả 
có Định căn mạnh thì sẽ tục sinh ở cõi Thiện Hiện Thiên; nếu vị Tam Quả có Tuệ căn 
mạnh thì sẽ tục sinh ở cõi Sắc Cứu Cánh Thiên; vị Tam quả có thể có mặt trong 26 
cõi là 3lcõi trừ cõi Vô Tưởng và 4 cõi ác thú. Vị Tam Quả dù không đắc Thiền cũng 
được sanh về cõi Sơ Thiền. 


12) Người Tứ Quả 


Người Tứ Quả là người đã chứng đặc Tứ Đạo. Người Tứ Quả ở cõi nào thì khi Ngũ 
Uân tiêu hoại sẽ Niêt-Bàn nơi ây chứ không còn tái sanh nên còn gọi là Vô Sanh; vì 


đã diệt trừ sạch các phiền não, hoàn toàn trong sạch, xứng đáng cho người trời cúng 
dường nên còn gọi là Ứng Cúng. 


II. CÕI 
1) Cõi Dục GIới: 
Gồm II cõi được chia ra như sau 


a) Cõi Ác Thú (Apäyabhũmi): từ ngữ căn apa + aya: chỗ không có hạnh phúc. Gồm 4 
CỐI. 


b) Địa Ngục (Nrraya): từ ngữ căn NiIs + aya: đi đến chỗ tiêu diệt. Cõi này chỉ có mọi 
sự thông khô chứ không có sự an vuI. 


c) Ngạ Quỹ (Pettivisaya): Peta từ ngữ căn Pa + 1 + ta: chúng sanh đã đi, nghĩa là đã 
chết. Chúng không phải là ma quỹ vô hình, chúng có sắc thân nhưng mắt người 
không thể thấy được. Chúng không có cảnh giới riêng và luôn luôn bị đói khát. 
Chúng sống trong rừng núi, hang động hay các chỗ nhớp nhúa. 


đ) Súc Sanh (Tiricchanayom)): từ ngữ căn Tiro: ngang + Acchãna: đi. Các sinh vật đi 
ngang, bò đi, không đi thắng như người, còn gọi là Bàng sanh. 


e) A-Tu-La (Asurakäaya): Asura nghĩa là những vị không có hoan lạc hay không chói 
sáng. Những chúng sanh này rất hung dữ, hay gây gồ. Loại A-Tu-La sanh ở đây 
không giống với loại A-Tu-La chư thiên chuyên gây chiến với chư thiên và sống ở 
cối Tam Thập Tam Thiên. 


Tâm Tục Sinh trong cõi Ác Thú là tâm Quan Sát thọ Xã trong Bất Thiện Dục Giới 
Vô Nhân. 


0) Cõi người (Manussa): những người có tâm cao thượng (Ma-no Ủssannam etesam). 
Chữ Manusya có nghĩa là con của Manu, loài người trở thành có văn minh sau vị tu sĩ 
Manu. 


ø) Cõi Trời Dục Giới (Kãmmasugatibhũmi): gồm 6 cõi. 


- Tứ Thiên Vương (Cãtummahãrãjika): đây là cõi thấp nhất trong các cõi chư thiên. 


- Tam Thập Tam Thiên (Tãvatimsa): Đế Thích (Magha) cư ngụ ở đây. Sở dĩ gọi như 
vậy vì theo tích truyện có 33 vị dưới sự hướng dân của Đề Thích đã làm những việc 
thiện và được tục sinh tại đây. 


- Dạ Ma Thiên (Yäma): Yam nghĩa là tàn phá, diệt trừ. Nơi đây mọi đau khổ đều 
được trừ diệt. 


- Đâu Suất Đà Thiên (Tusita): những vị sống sung sướng. Theo tục truyền, vị Bồ Tác 
tương lai (Di Lặc) đang sông tại đây và chờ cơ hội thuận tiện đê tái sinh làm người và 
thành Phật. 


- Hóa Lạc Thiên (Nimmãnarati): những vị sống hoan lạc trong những lâu đài tự tạo 
ra. 


- Tha Hóa Tự Tại Thiên (Paranimmitavasavatti): những vị đem đưới quyền của mình 
các vật do các vị khác đã hóa hiện. 


Tâm Tục sinh trong cõi người thiếu trí hay tàn tật là tâm Quan Sát thọ Xã trong tâm 
Thiện Dục giới Vô Nhân và 4 tâm Quả Tịnh hảo ly trí. 4 tâm Quả tịnh hảo hợp trí còn 
lại làm tâm Tục Sinh, Hộ Kiệp và tâm Tử cho những người trong Dục giới thiên. 


2) Cõi Sắc Giới 


2.1- Cõi Sơ Thiền Thiên 


Phạm Chúng Thiên (Brahmapärisajjä): đây là cảnh giới thấp nhất. Những vị sanh ra ở 
đây là đồ chúng của Đại Phạm Thiên (Mahãbrahm3). 


Phạm Phụ Thiên (Brahmapurohit3): những vị sanh ra ở đây sẽ là phụ tá cho Đại 
Phạm Thiên. 


Đại Phạm Thiên (Mahãbrahm8): các vị sanh ở đây có hình thái đẹp, hưởng nhiều 
hạnh phúc và sông lâu hơn các vị sinh trong 2 cảnh trời trên. 


2.2- Cõi Nhị Thiền Thiên 


Thiều Quang Thiên (Parittabhä) 


Vô Lượng Quang Thiên (Appamanabh3) 


Quang Âm Thiên (Äbhassarä) 


2.3- Cõi Tam Thiền Thiên 


Thiều Tịnh Thiên (Parittasubhä) 


Vô Lượng Tịnh Thiên(Appamanäsubh3) 


Biến Tịnh Thiên (Subhakinhä) 


2.4- Cõi Tứ Thiền Thiên 


Quảng Quả Thiên (Vehapphala) 


Vô Tưởng Thiên (Asaññasatt3) 


Phước Sanh Thiên (Suddhãvãsa): 


Vô Phiền Thiên (Avihã) 


Vô Nhiệt Thiên (Atapp3) 


Thiện Hiện Thiên (Sudassa) 


Thiện Kiến Thiên (Sudassì) 


Sắc Cứu Kính Thiên (Akanitth3) 


3) Cõi Vô Sắc Giới 


3.1- Cõi Không Vô Biên Xứ Thiên (Akãsãnañcãayatanabhũmi) 


3.2- Cối Thức Vô Biên Xứ Thiên (Viññãnancayatanabhũmni) 


3.5- Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên. (Nevasaññanäasaññäyatanabhimn) 


II. NGHIỆP 


Nghiệp (Kamma) là hành vị, tạo tác, hành động thiện hay bất thiện cố ý. Trừ hành 
động của Đức Phật và các vị A-la-hán, hành động của các loài khác đều tạo nghiỆp. 
Nghiệp bao gồm 12 tâm Bắt thiện, 8 tâm Thiện Tịnh Hảo, 5 tâm Thiện Sắc giới và 4 
tâm Thiện Vô sắc giới. 8 Tâm Siêu thế vì có tính cách đoạn trừ phiền não nên không 
còn nghiệp. Tại tâm Dục giới, sở hữu Tư (Cetanä) đóng vai chủ động; trong khi tại 
tâm Siêu thế thì sở hữu Trí tuệ (Paññã) chiếm địa vị ưu thắng. 


29 tâm tạo nghiệp kề trên tạo ra 23 tâm Quả ở Dục giới (15 tâm Quả Thiện, Bất 
Thiện Vô Nhân và § Tâm Quả Tịnh Hảo), 5Š tâm Quả ở Sắc giới và 4 tâm Quả ở Vô 
Sắc gIỚI. 


Ghi chú: 2 tâm Quan Sát thọ Xã trong Dục Giới Vô Nhân và 8 tâm Quả trong Dục 
Giới Tịnh Hảo làm công tác tâm Tử, tâm Tục Sinh và Hộ Kiếp cho những người cõi 
Dục giới. 


Nghiệp được phân làm 3 loại: 


1) Thời gian thành tựu của nghiệp: 


Là thời điểm nghiệp hiện khởi đề thọ lánh. Tùy theo thời điểm tạo nghiệp trong lúc 
tâm Đông Tôc (Javana) khởi lên, sinh ra các thời điêm thọ quả sẽ như sau: 


| Seml | 2 | 3| 42 | 5|} 6 | Sim? — 


Quả hiện tại | Thọ lãnh bất kỳ lúc nào cho đến khi chứng| Quả ở kiếp sau 


(Hiện báo được Niết Bàn (Sanh báo 
nghiệp) (Hậu báo nghiệp) nghiệp) 





Gôm có 4 loại: 


Hiện Báo Nghiệp (DitthadhammavedanTyakamma):là những hành động thiện hoặc ác 
có quả báo ngay trong kiếp sông hiện tại. Theo Abhidhamma, chúng ta tạo nghiệp khi 
tâm Đồng Tốc khởi lên, tâm này tôn tại 7 sát na trong lộ trình tâm. Nghiệp được tạo 
do sở hữu Tư phối hợp với các tâm thiện hay bất thiện vào tâm sát na thứ nhất, sẽ thọ 
quả ngay trong kiếp hiện tại. Do đó gọi là Hiện Báo Nghiệp. Thí dụ như sát nhơn 
phải đền mạng, hoặc như trong tích chuyện có anh hàng bò, cắt lưỡi bò nướng ăn, 
liền bị đứt lưỡi và chết một cách rất đau khổ ngay trong kiếp hiện tại. 


Sanh Báo Nghiệp (UpapaJJavedanTya): là những hành động thiện, ác tạo quả nơi đời 
sau. Theo Abhidhamma, những nghiệp này được tạo do sở hữu Tư phối hợp với các 
tâm thiện hay bất thiện vào tâm sát na thứ 7 của tâm Đồng Tốc. Thí dụ vì tạo ác 
nghiệp, khi chết bị đọa vào 4 đường ác đạo hoặc nhờ làm điều lành, khi chết được tái 
sanh trong nhàn cảnh. 


Hậu Báo Nghiệp (Aparäpariyavedanrya): là những hành động thiện hoặc bất thiện 
được trồ quả từ đời thứ hai trở về sau, cho đến khi đạt Niết-Bàn. Như trường hợp Đại 


Đức Mục Kiền Liên bị bọn cướp giết hoặc Đức Phật phải mang bệnh kiết ly,... 
Nghiệp này được tạo do sở hữu Tư hiệp với các tâm thiện hay bât thiện vào lúc tâm 
sát na thứ 2 đên thứ 6 của tâm Đông Tôc. 


Vô Hiệu Nghiệp (Ahosikamma): Những hành động thiện hoặc ác không còn khả 
năng để cho quả được gọi là Vô Hiệu Nghiệp. Thật ra không có loại nghiệp nào gọi là 
Vô Hiệu nghiệp, nhưng nếu các quả báo ở đời này hay đời sau mà không thành tựu 
được (vì không đũ nhân duyên) thì các nghiệp báo ấy được gọi là Vô Hiệu Nghiệp. 


2) Sức mạnh của nghiỆp: 


Tùy theo hành động Thiện hay Bất thiện, quả sinh ra sẽ có những phản ứng mạnh hay 
yêu. Sức mạnh đó được chia làm 4 loại sau: 


a. Cực Trọng Nghiệp (Garukakamma): là những nghiệp gây ra bởi những hành động 
rất thiện hay rất ác. Nghiệp này nhất định tạo quả ngay trong đời này hay đời sau. 
Nếu là nghiệp thiện, thời thuộc về các ý nghiệp như Thiền Sắc giới hay Vô Sắc giới, 
hoặc hành Thập hạnh Phúc, tu Thập Độ, ... nếu là nghiệp Bắt Thiện như giết cha, giết 
mẹ, giết A-La-Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp Tăng. Năm nghiệp vừa kể 
còn gọi là Vô Gián Nghiệp (Änantariyakamma) và nhất định sẽ cho quả ở kiếp sau. 
Một người tu thiền, lở phạm cực trọng nghiệp, việc thiện của người này sẽ bị tiêu trừ 
ngay tức khắc. Đời sông kế tiếp của vị này sẽ bị cực trọng nghiệp chi phối, như 
Devadatta mất thần thông và phải sanh vào cảnh ác thú vì đã làm Đức Phật bị thương 
và phá hoại hòa hợp tăng. Hay vua A Xà Thế (Ajãtasattu) không thể chứng Sơ quả vì 
đã giết phụ vương. 


b. Cận Tử Nghiệp (Äsannakamma): là những hành động Thiện hay Bất Thiện khởi 
theo Thân, Khẩu, Ý đàm ra hay nhớ nghĩ đến) trong giờ phút lâm chung. Nghiệp này 
cũng có sức mạnh gần như Cực Trọng Nghiệp vì nó chi phối đến đời sống sau này. 
Ngay cả Cực Trọng Nghiệp cũng phải diễn qua hình thức Cận Tử Nghiệp đề chỉ phối 
đời sống kế tiếp. Vì lý do đó nên người ta hay tô chức nhiều nghi lễ để khiến người 
sắp chết nhớ đến việc thiện mình đã làm hầu được tái sanh nơi cõi tốt đẹp hơn. Một 
người ác có thể tục sinh vào cõi Thiện thú nếu khi chết, người ấy làm hay nhớ đến 
một Thiện sự mà mình đã làm. Trái lại, một người thiện có thể sanh vào cõi ác thú vì 
khi chết, người ấy làm hay nhớ đến một việc ác. Như hoàng hậu Mallika vợ vua 
Kosala, bà ấy sống một đời sống ngay thắng tốt lành, nhưng lúc lâm chung, nhớ đến 
một lời nói láo của mình, nên phải sống 7 ngày đau khổ trong ác thú. Hay vua A Dục, 
vị đại hộ pháp của giáo hội, phải tái sinh trong kiếp răn, vì trong giờ lâm chung nồi 
cơn sân hận, ... 


c. Tập Quán Nghiệp (Acinnakamma): 


Là những hành động Thiện hay Bất thiện, do thường làm nên trở thành thói quen, tập 
quán, cá tánh của con người. Khi sắp từ giã cuộc đời, người đó nhớ lại các việc đã 
quen làm đó. Như anh đồ tế Cunda, dầu hằng ngày sống bên cạnh chùa của Đức Thế 
Tôn, khi chết la hét như con heo vì nhớ lại thói quen thường làm của mình. Vua 
Dutthagãmi ở Tích Lan hàng ngày thường để bát chư tăng, khi sắp băng hà, ngài nhớ 
lại việc này và cảm thấy hoan hỷ nên được tái sanh vào cung trời Đầu Xuất. 


d. Khinh Thiêu Nghiệp (Katattäkamma): 


Còn gọi là Tích Lủy Nghiệp, là những nghiệp Thiện hay Bất Thiện không thuộc vào 
ba trường hợp kể trên, trong khi làm lại không trực tiếp với đối tượng bị làm và làm 
xong thì quên liền. Nghiệp này rất nhẹ và rất ít có cơ hội trổ quả (nhưng nếu ba 
nghiệp kề trên không có cơ hội kết quả thì nghiệp này sẽ trổ quả), tuy vậy chúng sẽ 
không bị mắt đi khi tái sanh mà cứ tích tụ lại từ đời này đến đời khác đề chờ cơ hội 
trồ quả. Như trường hợp Đức Phật, trong một kiếp Ngài là một Hoàng Tử, một hôm 
Ngài dương cung bắn một đóa hoa để chơi, vô tình làm một con sâu bị trúng tên chết 
oan. Về sau, con sâu ấy chính là vua Yakkha, nhân khi săn bắn, lở tay bắn trúng Bồ 
Tác Sovana. 


3) Nhiệm vụ của nghiệp 


Về phương diện công tác, nghiệp được chia làm 4 loại: 


a) Sanh Nghiệp: (Janakakamma): 


Là những nghiệp Thiện hay Bất Thiện chỉ phối sự tái sanh trong kiếp sau. Những 
nghiệp này có khả năng Tục Sinh, khi tâm Tử chấm dứt đời sống hiện tại (ngũ uẫn bị 
hoại). 


Theo sớ giải, Janakakamma là nghiệp sanh ra Tâm Uẫn và Sắc Uần khi mới thọ thai. 


Tâm đầu tiên là tâm Tục Sinh (Patisandhi viññãna) bị chi phối bởi Sanh Nghiệp này. 


b) Trì Nghiệp: (Upatthambhakakamma): 


Là nghiệp tiếp theo Janakakamma, cùng một loại với Sanh Nghiệp, có nhiệm vụ nuôi 
dưởng, nâng đở, duy trì Sanh Nghiệp cho đến khi Tâm Tử xuất hiện. Trì Nghiệp 
thuộc về Thiện, nếu Sanh Nghiệp là Thiện, và làm cho người thọ nghiệp được khỏe 
mạnh, an lạc, hạnh phúc. Trái lại, Trì Nghiệp sẽ thuộc về ác, nêu Sanh Nhiệp thuộc 
về Bất Thiện, và làm cho người thọ nghiệp bị yếu ớt, đau khổ, bệnh hoạn, ... tóm lại 
nếu Sanh Nghiệp có nhiệm vụ tạo ra thì Trì Nghiệp có bổn phận nuôi dưởng những gì 
Sanh Nghiệp đã tạo. 


c) Chướng Nghiệp: (UpapTlakakamma): 


Nghiệp này trái với Trì Nghiệp, có nhiệm vụ làm trì trệ, yếu ớt, sự thành tựu của 
Sanh Nghiệp. Nếu Trì Nghiệp nuôi dưởng, ủng hộ Sanh Nghiệp, thì Chướng Nghiệp 
ngăn che, đình trệ sự phát triển của Sanh Nghiệp. Nếu Sanh Nghiệp là Thiện, thì 
Chướng Nghiệp sẽ là Bất Thiện và ngược lại. Như một người sanh ra với một thiện 
Sanh Nghiệp, bị đau yếu bệnh hoạn, khổ sở luôn,... Nghĩa là người đó không được 
hưởng những quả tốt lành của một thiện Sanh Nghiệp. 


đ) Đoạn Nghiệp: (Upaghatakakamma): 


Là những nghiệp hoàn toàn đối lập với Sanh Nghiệp, Đoạn Nghiệp mạnh hơn 
Chướng Nghiệp, có khả năng tiêu diệt, đoạn trừ khả năng của Sanh Nghiệp. Nếu 
Chướng Nghiệp làm trở ngại sự thành tựu của Sanh Nghiệp, thì Đoạn Nghiệp tiêu 
diệt hắn Sanh Nghiệp. Đoạn Nghiệp có thể là một nghiệp Thiện hay ác. 


4) Phân loại theo ĐẶC TÍNH. 


TH ÁN Sát sanh, trộm cấp, tà dâm 
NGHIEP 


_ : KHẨU 
BÁT THIEN ¬ NGHIỆP Vọng ngử, ác ngữ, ÿ ngữ 


NGHIỆP | 
\Ì  Y NGHIỆP 
Tà kiến, tham, sản 


DỤC GIỚI 





12 Bất thiện tâm, nếu làm công tác Hiện báo nghiệp, sẽ sanh ra 7 quả bắt thiện cho 
đời hiện tại. 


Nếu chúng làm công tác Sanh báo nghiệp thì sẽ sanh ra 7 bất thiện nghiệp cho đời 
sau. 


Nếu chúng làm công tác tâm Tục sinh, tâm Hộ kiếp và tâm Tử (Sanh nghiệp) hoặc 
Cận tử nghiệp thì sẽ sanh ở cõi Ác thú (chỉ có I1 Bất thiện tâm làm tác động vì tâm 
Phóng dật quá yêu ớt nên không thê làm tâm Tục sinh tại đây). 






THÁN 


Bế thí, trì giới 
NGHTEP 





DỤC GIỚI KHẨU Thiyế HÈ8 


THIỆNNGHIỆP. |; NGHIÉP 


| YN;HIEF Thiển đị nh 








8 Tịnh Hảo Thiện tâm nếu làm Hiện báo nghiệp sẽ tạo 16 quả trong đời này (8 Vô 
nhân Quả tâm và 8 Tịnh Hảo Quả tâm). 


8 Thiện tâm này nếu làm Sanh báo nghiệp sẽ tạo 16 quả cho đời sau. 

8 Thiện tâm này nếu làm Kiết sanh thức sẽ được sanh vào cõi Thiện Thú. 
8 Tâm Quả Vô nhân có thể sanh ra ở Dục giới và Sắc giới. 

Những quả thiện lại chia làm 2 loại: 


- Quả hai nhân: Những thiện nghiệp được là với tâm Vô tham, Vô sân nhưng thiếu 
Vô sĩ (những thiện tâm ly Trí) thường sanh ra làm người tàn tật hay ngu đân (4 tâm 
Quả Tịnh Hảo ly Trí cộng với 8 tâm Quả Thiện Vô nhân là 12 quả thiện). Những 
người này không thể chứng thiền định. 


- Quả ba nhân: 4 tâm Thiện hợp Trí sẽ sanh ra 4 tâm Quả hợp Trí, những người này 
hưởng quả toàn vẹn hơn. 


Các luận sư còn phân tích như sau: 


Tâm thọ Hỷ hợp Trí vô trợ sanh ra 12 tâm Quả (4 tâm Quả vô trợ và 8§ tâm Quả Vô 
nhân). 


Tâm thọ Hỷ hợp Trí hữu trợ sanh ra I2 tâm Quả (4 tâm Quả hữu trợ và 8 tâm Quả Vô 
nhân). 


Tâm thọ Xã hợp Trí vô trợ và tâm thọ Hỷ ly Trí vô trợ chỉ hưởng 10 tâm Quả (2 tâm 
Quả ly Trí vô trợ và § tâm Quả Vô nhân). 


Tâm thọ Xã hợp Trí hữu trợ và tâm thọ Hỷ ly Trí hữu trợ chỉ hưởng 10 tâm Quả (2 
tâm Quả ly Trí hữu trợ và 8 tâm Quả Vô nhân). 


Tâm thọ Xã ly Trí hữu trợ chỉ sanh có § Tâm Quả Vô nhân. 


SẮC GIỚI Đây chỉ có ÿ nghiệp do thiễn định sanh nên quả 
THIỆN NGHIỆP | của chúng được chia lầm 5 theo các côi thiễn, 
và vấn chịu ảnh hưởng của các tâm Quả Vô nhân. 





Đây chỉ có ý nghiệp do thiền định sanh nên quả của chúng được chia làm 5 theo các 
cõi thiên. Và vân chịu ảnh hưởng của các tâm Quả Vô nhân. 


Ai chứng Sơ thiền một cách yếu ớt, được sanh vào cõi Phạm chúng thiên; ai chứng 
một cách trung bình, được sanh vào cõi Phạm phụ thiên; ai chứng một cách thù 
thăng, được sanh vào cối Đại phạm thiên. 


Ai chứng Nhị và Tam thiền một cách yếu ớt, được sanh vào cõi Thiểu quang thiên; ai 
chứng một cách trung bình, được sanh vào cõi Vô lượng quang thiên; ai chứng một 
cách thù thăng, được sanh vào cõi Quang âm thiên. 


Ai chứng Tứ thiền một cách yếu ớt, được sanh vào cõi Thiểu tịnh thiên; ai chứng một 
cách trung bình, được sanh vào cõi Vô lượng tịnh thiên; ai chứng một cách thù thăng, 
được sanh vào cõi Biên tịnh thiên. 


Hàng Nhập lưu khi chứng Đệ Ngũ thiền sẻ sanh vào cõi Quảng quả thiên; hàng Dự 
lưu và hàng Nhất lai chứng Đệ Ngũ thiền được sanh vào cõi Quảng quả thiên; nhưng 
nếu các vị này không tha thiết đến các cảnh giới có sắc (khi tu tập thiền định, các vị 
không chấp trước vào tưởng) thì sẽ được sanh vào Vô sắc giới thiên. 


Các hàng Bắt lai chứng Đệ Ngũ thiền và các tâm sở Tín, Tân, Niệm, Định và Huệ 
được phát triên đông đêu, được sanh vào cối Quảng quả thiên. 


Nêu Tín phát triên mạnh và lần ác các tâm sở khác, được sanh vào cối Vô phiên 
thiên. 


Nêu Tĩnh Tân lân ác các tâm sở khác, được sanh vào cõi Vô nhiệt thiên. 


Nêu Niệm lân ác các tâm sở khác, được sanh vào cõi Thiện kiên thiên. 


Nêu Định lân ác các tâm sở khác, được sanh vào cõi Thiện hiện thiên. 


Nêu Huệ lân ác các tâm sở khác, được sanh vào cõi Sắc cứu cánh thiên. 


Các vị Bất lai, không có qui luật nhất định là các vị không được sanh vào các cõi 
khác (Te pana aññattha na nibbattanffti nyamonatthi). 


Các vị A-na-hàm chứng được thiền định trước khi chết, được sanh vào cõi Tịnh cư 
thiên. 


VÓ SẮC GIỚI Chỉ thuộc ý nghiệp, thuộc thiển tâm và được 
THIÊN NGHIỆP chia thành 4 loại theo đối tượng tu hành. 





Chỉ thuộc ý nghiệp, thuộc thiền tâm và được chia thành 4 loại theo đối tượng tu hành. 


Đôi với Vô sắc giới thiện tâm, nêu chứng được tâm nào thì sanh vào cõi Vô sắc giới 
tương đương với tâm đã chứng. Các thiện tâm làm tác động ở đây bao gôm các thiện 
tâm của Sắc giới và Vô sắc giới. 


Nguyên nhân của sự chết. 


Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chết là sự diệt tận của 
Mạng quyên (JTvitindraya), sức nóng (Usna = TeJodhatu) và Thức (Viññãna) của một 
cá nhân. Chêt không phải là đoạn diệt hăn, mà chết tại chô này, là sanh lại ở chỗ 
khác. 


Thọ diệt: một người chết vì năng lực của đời sống đã tận. Sở hữu Tư (Cetan3) lúc này 
rât mạnh, nó chi phôi sự tái sanh. 


Nghiệp diệt: một người có thể chết trước tuổi thọ của mình do bởi quả mà người đó 
thọ lảnh ở kiêp này đã hệt (năng lực của sanh nghiệp đã tận). 


Thọ và nghiệp đồng diệt: chết vì cả hai năng lực bị diệt tận. 


Sát nghiệp (Upacchedakakamma): là nghiệp cắt đứt thình lình sức sống của sanh 
nghiệp. Sức mạnh của một nghiệp quá khứ có thê bât thân hiện khởi làm tiêu tan sanh 
nghiệp của một loài hữu tình khiên họ phải chết. 


Ba cái chết kể trên gọi là chết bình thường hay chết đúng thời (Kãlamarana). Cái chết 
do Sát nghiệp gây ra gọi là chết phi thời hay là chết bất đắc kỳ tử (Akãlamarana). 


Một người khi sắp chết, một thiện hay bất thiện nghiệp khởi ra trước người đó, 
nghiệp ấy có thể là: 


Cực trọng nghiệp: có thể là nghiệp thiện như thiền, hay một nghiệp ác như giết cha ... 
nghiệp này quá mạnh, hiện lên và lần ác các nghiệp khác. 


Nếu Cực trọng nghiệp không có thì Cận tử nghiệp sẽ khởi lên, một niệm thiện hay bất 
thiện sẽ khởi lên do bởi kinh nghiệm mà người ây đã làm khi xưa. 


Hay một nghiệp tướng (Ãsana kamma) tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà 
người ấy nhận lảnh khi làm nghiệp ấy sẽ khởi lên. 


Hoặc Thú tướng (Gatinimitta) tức là một hình tướng của cảnh giới sắp tái sanh sẽ 
khởi lên làm cận tử nghiệp. 


Nghiệp được nhận thức bởi ý môn, thuộc về một đối tượng quá khứ. 


Nghiệp tướng hiện khởi qua một trong sáu căn môn, thuộc về một đối tượng quá khứ 
hay hiện tại. 


Thú tướng là một sắc tướng chỉ xuất hiện trong giờ phút lâm chung, hay hiện khởi ra 
dưới hình thức chiêm bao ở một người khỏe mạnh và ngũ thật ngon. Được nhận thức 
bởi một trong sáu căn môn, thuộc vê một đôi tượng quá khứ hay hiện tại. 


Những điều kể trên khởi lên trong 5 tâm sát na của tâm Đồng tốc, rồi được tâm Thập 
di ghi nhận trong 2 tâm sát na. 


Liền theo đó, y cứ theo đối tượng khởi lên, người đó sẽ tái sanh trong cảnh tương 
ứng. 


Khi từ trân, một hữu tình với 3 nhân có thê tái sanh ở mọi cảnh giới. Những hữu tình 
khác (vô nhân, hoặc hai nhân) chỉ tái sanh ở cõi Dục giới. 


Khi từ trần ở cõi Sắc giới, sẽ không bị tái sanh thành một hữu tình vô nhân; đối tượng 
Nghiệp tướng ở đây thuộc vê khái niệm (đôi tượng thiên quán). 


Khi từ trần ở cõi Vô sắc giới, sẽ được tái sanh ở cõi Vô sắc, hoặc tái sanh ở cõi Dục 
giới với ba nhân, tùy theo trường hợp; hoặc tái sanh ở một cõi cao hơn nhưng không 
tái sanh ở một cõi thấp hơn; đôi tượng Nghiệp tướng ở đây thuộc về Đáo đại và khái 
niệm (như hư không vô biên). 


Khi tái sanh, liền sau khi tâm Tục sinh diệt, tâm Hộ kiếp sẽ khởi lên; và như một 
dòng sông, dòng Hộ kiêp sẽ trôi chảy cho đên lúc người đó mạng chung, khi ây Hộ 
kiêp sẽ trở thành tâm Tử rôi diệt. Tiêp theo đó, tâm Tục sinh lại được sanh ra ..... 


Trong đời sông, sự luân chuyền của tâm Hộ kiếp, bị chận đứng nhiều lần bởi các lộâ 
trình tâm thức khởi lên; nhưng một khi lộ trình tâm chìm xuông (Hộ kiêp), thì tâm Hộ 
kiếp lại khởi lên và tiêp tục lưu chuyên cho đên khi bị gián đoạn vì một lộ trình tâm 
khác. 


Tâm Tục Sinh, tâm Hộ Kiếp và tâm Tử của một đời sống cùng y cứ trên một đôi 
tượng giông nhau, cùng có các sở hữu tâm như nhau. Các tâm này thực ra chỉ là một 
tâm nhưng mang 3 tên khác nhau tùy theo công tác chúng đang làm. 


-OoOOO- 


BÀI 20-a. 


SẮC PHÁP 
Ruũpa 


Sắc Pháp là thể chất vô tri giác, do danh từ Rũpa, có nghĩa là vật chất có tính cách 
thay đổi và hoại diệt. Theo thuật ngữ Phật học, Sắc Pháp không những dùng đề chỉ 
các phân tử vật chất mà ta có thể nhìn thấy hay cảm nhận được, nó còn hàm chứa tất 
cả về vật lý ân tàng trong phần tử vật chất đó, thí dụ như sự biến đổi lẹ làng khiến ta 
không thể øõ hai lần lên cùng một chỗ. Sự tôn tại của một Sắc Pháp là L7 tâm Sát na 
hay 51 Sát na tiểu. 


Sắc Pháp gồm có § đặc tính sau: 


1. Pháp Vô Nhân hay Phi Nhân (Ahetuva): vì chúng không có nhân tương ưng như 
Tham, Sân, S1, Vô Tham, Vô Sân, Vô S1. 


2. Pháp Hữu Duyên (Sappaccaya): vì chúng chỉ có sự hiện hữu tương đối, do duyên 
trợ tạo là Nghiệp (Kamma), Tâm (Citta), Âm Dương hay thời tiết (Utu) và Vật Thực 
(Ahara). 


3. Pháp Hữu Lậu (Sãsava): vì chúng trở thành đôi tượng của dục vọng (tứ lậu). 


4. Pháp Hữu Vi (Sankhãra): vì bị chi phối bởi bốn nguyên nhân Kamma, Citta, Utu 
và Ahãra. 


5. Pháp Hợp Thế (LokTya): vì chúng phụ thuộc vào năm uẫn. 


6. Pháp Dục Giới (Kãmavacara): vì chúng năm trong phạm vi của giới vực Dục lạc 
(bao gôm cả 28 Sắc Pháp). 


7. Pháp Vô Cảnh (Anarammanam): còn gọi là Pháp Phi Sở Duyên, vì không nhận 
thức được đối tượng, không biết cảnh (làm chỗ nương cho tâm thức biết cảnh). 


§.Pháp Phi Trừ (Appahãtabba): còn gọi là Pháp Phi Sở Đoạn, vì các Sắc Pháp không 
thể tuần tự đoạn điệt như các phiền não. Ở đây không có nghĩa là các Sắc Pháp không 
bị luật Vô Thường chỉ phối. 


Muôn năm vững căn bản của Sắc Pháp, ta phải nghiên cứu và phân biệt thật kỹ, vì nó 
vừa thực tê, vừa vi tê, hơn nữa, ta thường có sự nhận định sai lâm giữa Siêu lý và Chê 
định. 


Một hạt bụi rất nhỏ mà mắt ta có thể nhìn thấy trong một luỗng ánh sáng gọi là 
và một Anu phân ra làm 16 Paramanu. Như vậy, một hạt bụi nhỏ mà ta có thể nhìn 
thây được, được bao gôm bởi 4.096 Paramanu. 


Khi Đức Phật còn tại thế, Paramanu là một đơn vị vi tếñ nhất của phân tử vật chất mà 
người ta không thể tiếp tục phân tách ra nửa được, như hiện nay, theo các nhà khoa 
học thì nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất bất khả phân chia, mỗi nguyên tử 
được cấu tạo bởi électron, proton và neutron. Ngày xưa, với nhãn quang siêu phàm 
của Đức Phật, Ngài đã nhìn thấy một Paramanu được cấu tạo bởi bốn nguyên chất gọi 
là Phatu. 


Bốn nguyên chất đó là Đất (PathavT Phatu), Nước (Ấpo Phatu), Lửa (Tejo Phatu) và 
Gió (Vayo Phatu). Bôn nguyên tô đó luôn luôn xuât hiện trong mọi Sắc Pháp từ nhỏ 
đên lớn, từ vi trân đên núi cao, không có ngoại lệ. 


Thí dụ: khi tay ta rờ cục đá, phần ngoài cục đá là Đất, nóng hay lạnh là Lửa, sự lớn 
nhỏ, nặng nhẹ là Gió, giúp cho ba yếu tố trên dính lại với nhau tạo ra cục đá là Nước. 
Một thí dụ khác như nước chắng hạn, sự nóng hoặc lạnh của nước thuộc về yếu tố 
Lửa, sự mềm dịu của nước thuộc về yếu tố Đất, áp lực của nước thuộc về yếu tố Gió, 
còn yếu tô Nước là sự kết hợp ba yếu tô kia lại với nhau. 


Đất (Pathhavi): từ ngữ căn Puth: trương ra, dản ra. Là sự duỗi ra và lan rộng. Đất là 
yêu tô nâng đỡ và làm nên tăng đê các Săc Pháp cùng hòa hợp và tôn tại. Không có 
Đắt thời các vật chất không thể choán chỗ trong không gian. 


Trạng thái: cứng hoặc mềm (Kukkhalattalakkhan3). 


Phận sự: duy trì (Patitthanärasä), chính yếu tố Đất có phận sự choán chỗ hay tạo vị 
trí, duy trì cho các Sắc đông sanh. 


Sự thành tựu: hứng chịu (Sampatachanapaccupatthan3). 


Nhân cần thiết: các tam Đại còn lại (Nước, Lửa và G1ó) 
(Avasesadhãtuttayapadatthan3). 


Nước (Äpo): Chơn tướng là chảy ra và quến lại, Đất còn có thể rờ được nhưng nước 
là một Sắc vi tê trong vật chât mà chúng ta không thê nào tiêp xúc được băng năm 
giác quan. 


Từ ngữ căn Ap: đến + Pãy: lớn lên, tăng lên. Ãpo có nghĩa là lớn lên, trưởng thành, 
có đặc tính là làm cho các phần tử rời rạc kết hợp lại với nhau và cho ta một ý niệm 
về hình thể độc nhất. Thí dụ: nhờ chất nước nên mảnh giấy trước mặt chúng ta hiện 
hữu với hình thể của nó, nếu không có chất nước kết hợp thì mảnh giấy sẽ không 
thành hình mà trước mắt chúng ta chỉ có những phần tử rời rạc không đồng nhất. 


Trạng thái: Chảy ra hay kết hợp lại (Paggharanalakkana Äbandhanalakkhan8). Khi 
một vật chất từ thê đặc biến ra thể lỏng (như kim loại chăng hạn) thì chất Nước chiếm 
phần trội hơn ba chất kia. 


Phận sự: cách tiên hóa, nhờ sự chảy ra và quên lại nên Nước làm cho các chât đông 
sanh đượm nhuân, tươi tôt (Bynhanarasầ). 


Sự thành tựu: Siết chặc lại, kết hợp lại (Sangahapaccupatthäan8). 


Nhân cần thiết: các tam Đại còn lại (Đất, Lửa và Gió) 
(Avasesadhãtuttayapadatthan3). 


Lửa (Tejo): Là sự nóng và sự lạnh. Pali chú giải: TeJetI paripacetìti = Tejo: Làm cho 
chín gọi là lửa. Lửa là thành phân nóng trong vật chât, lạnh cũng là một hình thức của 
Lửa, cả hai đêu có năng lực làm cho vật chât trở nên linh hoạt và nhu nhuyên, từ ngữ 


căn TeJ: làm cho sắc bén, làm cho thuần thục, Lửa tạo sinh lực cho vật chất, Sắc pháp 
được tăng trưởng, tôn tại hay hủy hoại đêu do yêu tô Lửa gây ra. Trong các yêu tô 
của Tứ Đại, chỉ yêu tô Lửa có năng lực làm cho vật chât tự hôi sinh. 


Lửa ở trong thân có năm nhiệm vụ: 


Là chất ấm trong thân (Unmãtejo). 

Là chất nóng trong hơi thở (Samtappanatejo). 
Là chất nóng quá độ (Dahanatejo). 

Là Lửa làm cho thân già (KhiranateJo). 


Là Lửa làm cho tiêu vật thực (PãcakateJo). 


Trạng thái: Cách nóng (Unhattalakkhan3). 


Phận sự: Làm cho chín (Paripacanaras3). 


Sự thành tựu: Làm cho ấm áp (Maddavänuppãdanapaccupatthãn8). 


Nhân cần thiết: Các tam Đại còn lại (Đất, Nước và Gió) 
(Avasesadhãtuttayapadatthan3). 


Gió (Vayo): Từ ngữ căn Vãy: rung động. Là sự lay động và sự căng ra. Gió là thành 
phần di động, chính nhờ Gió mà vật chất chuyển động và được xem là năng lực phát 
sanh hơi nóng, nói khác đi, nhờ Gió mà Lửa di chuyên được khắp châu thân, hay đi 
khắp mọi nơi. 


Gió ở trong thân có sáu nhiệm vụ: 


Là Gió thôi lên (Uddhanagamaväyo). 
Là Gió thối xuống (Adhogamavãäyo). 
Là Gió thôi trong bụng (Kucchitthavãyo). 


Là Gió trong ruột già (Kotthasayaväyo). 


Là Gió làm cho tiêu vật thực (Gamaväyo). 


Là hơi thở vô ra (Assäsapassasaväyo). 


Trạng thái: Lay động hay căng ra (Sanäaranalakkhanä và vittham-bhanalakkhan3). 
Mọi rung động hay mọi áp lực của Sắc Pháp đều do nguyên tố Gió làm chủ động. 


Phận sự: Làm cho lay động. Gió làm cho các Sắc đồng sanh lay động và đổi chỗ, Gió 
cũng làm cho các Sắc đồng sanh cứng vững, không lay động như hơi được bơm vào 
bánh xe (Samu-diranaras8). 


Sự thành tựu: Là sự chuyên động, kéo đi. Sự dời chỗ của vật chất thực hiện được là 
nhờ động năng của Gió (Abhininäarapaccu-paftthãn3). 


Nhân cần thiết: Các tam Đại còn lại (Đất, Nước và Lửa) 
(Avasesadhãtuttayapadatthan3). 


Bôn chât vừa kê trên gọi là Sắc Tứ Đại Minh tức là Sắc có chơn tướng rõ rệt, bôn Sắc 
này cũng là đơn vị căn bản của mọi Sắc Pháp. 


k k % 


24 thứ Sắc còn lại nương nhờ vào Sắc Tứ Đại mà sinh ra nên được gọi là Sắc Y Sinh 
(Upädãyarũpa). Sắc Y Sinh được chia làm 10 nhóm: 


L) SẮC THÂN KINH (Pasãdaripa) 


Sắc thân kinh là sự trong ngân, sự nhạy, sự thâu cảnh, là tịnh sắc. Chính nhờ có Sắc 
Thân Kinh mà lộ ngũ mới có chô nương nhờ đê sanh ra. 


Sắc Thân Kinh được chia làm năm loại: 


1.1) Thần kinh nhãn (Cakkhupäsada): Là cách trong ngần nương con mắt đề thấy 
được Cảnh Sắc do nhờ Sắc Tứ Đại mà sinh ra, liên hệ trong thân. Có hai loại: Trí 
nhãn (Pañcacakkhu), nhục nhãn (Mansacakkhu). 


Trí Nhãn (Pañcacakkhu): được chia làm năm loại: 


a) Phật nhãn: Tuệ biết tánh nết chúng sanh. 


b) Toàn tri nhãn: còn gọi là Nhất Thiết Chủng Trí tức là trí hiểu biết của chư Phật. 


c) Huệ nhãn: Là Sở Hữu Trí, hợp với tâm Tứ Đạo. 


d) Pháp nhãn: Là Sở Hữu Trí hợp với tâm Đạo của bậc thiền học. 


e) Thiên nhãn: Tức nhãn thông. 


Nhục Nhãn (Mansacakkhu): được chia làm hai loại: 


a) Thần kinh nhãn (Pasãdacakkha): còn gọi là tinh Sắc hay phần chính giữa con 
ngươi trong bảy lớp mạc ở giữa tròng đen. Chính nhờ Thần Kinh nhãn mà con mắt có 
thể thấy được. Còn được gọi là Nhãn Quyền, Nhãn Căn hay Nhãn Môn. 


b) Nhãn Hiện tượng: là tất cả các bộ phận của con mắt. 


Trạng thái: Sự trong ngần hay sự nhạy của mắt khi tiếp xúc với cảnh sắc 
(Rũpabhigatarahabhutappasadalakkhanam). 


Phận sự: Tìm kiểm cảnh sắc (Rũpasu Aviãñchanarasam). 


Sự thành tựu: Chỗ nương của nhãn thức (Cakkhuviññãnassa 
adharabhavapaccupaftthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại sanh từ tham ái chấp trước 
(Datthuthamatänidanakammakhabhutapadattanam). 


1.2) Thần Kinh Nhĩ, 
1.3) Thần Kinh Tỷ, 


1.4) Thần Kinh Thiệt cần hiểu tương tợ như thế. 


1.5) Thần kinh thân: Là tất cả bộ phận thân thể chúng sanh. Thần kinh thân hay sự 
nhạy của thân hay tịnh sắc. Được phân làm hai loại: 


Thân bản thể tức là thần kinh nương thân (Pasädakayam); Thân Căn. 


Thân cụ thể tức là thân hay các bộ phận thân thể. 


Trạng thái: Sự trong ngần của Sắc Tứ Đại khi thâu cảnh xúc 
(Photthabbabhighatarahabhutappasadalakkhanam)). 


Phận sự: Soi chiếu đến cảnh xúc (Photthabbesu Äviãñchanarasam). 


Sự thành tựu: Chỗ nương của Thân thức (Kãyaviññãnassa ãdhãrabhãvapadatthãnam). 


Nhân cần thiết: Có cảnh xúc (Busitukamatãnidãnakamma-jabhitapadattänam). 


2. SẮC CẢNH GIỚI (Gocararũpa) 


Sắc Cảnh Giới là đôi tượng của các căn, gôm có: 


2.1) Cảnh Sắc (Rũparammana): Gồm các tướng trạng và màu sắc, tức các đôi tượng 
mà mắt có thê nhận thức được khi chúng xuât hiện. Cảnh Sắc là Sắc bị thây hay Sắc 
mà Nhãn Thức biệt được. Nơi tiên hành của Nhãn Thức gọi là (cảnh) Sắc. 


Trạng thái: Đối chiếu với thần kinh nhãn là các hiện tượng, các vật có hình thức, tức 
là Săc bị thây (Cakkhapatihananalakkhãanam)). 


Phận sự: Làm cảnh cho Nhãn Thức. Chỉ có Nhãn Thức mới biết được Cảnh Sắc 
(Cakkhuviññänassuvisayabhaãrasatam). 


Thành tựu: Làm vật thực cho Nhãn Thức (Tassevagocarapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catucahabhutapadatthanam). 


2.2) Cảnh Thinh (Saddhãrammane): Gồm các loại âm thanh như tiếng nói, tiếng gió, 
tiến trống, tiếng kèn, tiếng mỏ, tiếng nhạc, ... Cảnh Thịnh là loại Sắc bị nghe hay là 
loại Sắc mà Nhĩ Thức nhận biết. 


Trạng thái: Đối chiếu với thần kinh nhĩ là Sắc bị nghe (Sotapati-hananalakkhanam). 


Phận sự: Làm cảnh cho Nhĩ Thức. (Sotaviññãnassuvisayabhavacasam). 


Thành tựu: Làm vật thực cho Nhĩ Thức (Tassevogarapaccupaftthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catucahabhutapadatthanam). 


2.3) Cảnh Khí (Gandharamanä): Là các thứ hơi, mùi, như hơi thơm, thúi, ... Là loại 
Sắc mà Tỷ Thức biết. Nơi tiến hóa của Tỷ Thức gọi là cảnh khí. 


Trạng thái: Đối chiếu với thần kinh Tỷ là Sắc bị Tỷ Thức biết (Ghãnapati- 
hananalakkhãnam). 


Phận sự: Làm cảnh cho Tỷ Thức. (Ghanaviññãnassuvisayabhäavacasam). 


Thành tựu: Làm vật thực cho Tỷ Thức (Tasseragocurapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catucahabhiitapadatthanam). 


2.4) Cảnh vị (Rasanammana): Là các vị chua, cay, mặn, lạc, ... hay các chât bị nêm. 
Sắc mà Thiệt Thức nêm gọi là vỊ. 


Trạng thái: Đối chiếu với thần kinh thiệt là Sắc bị nếm (Jvihãpati-hananalakkhãnam). 
Phận sự: Làm cảnh cho Thiệt Thức. (Jvihaäviññänassuvisayabhavacasam). 
Thành tựu: Làm vật thực cho Thiệt Thức (Tassevagocarapaccupatthaãnam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catucahabhutapadatthanam). 


2.5) Cảnh xúc (Photthabbanammana): Là cứng, mềm, dùn, thắng, nóng, lạnh, tức Đất, 
Lửa, Gió trừ Nước vì Nước quá tê nhị nên Xúc không thê cảm giác được. 


3. SẮC TRẠNG THÁI (Bhãvaripa) 


Sắc Trạng Thái còn gọi là Sắc Tính, là tư cách, khuôn khô, hiện tượng, nhât là Căn ... 
của nam, nữ. Được chia làm hai loại: 


3.1) Sắc Trạng Thái Nữ (Itthibhävarũpa): hay Nữ tính tức là những cách thức thuộc 
về phân nữ như nữ căn, nữ tướng, thân phân nữ, thái độ nữ, nêt na nữ, hành động theo 
cách người nữ. 


Trạng thái: Những biểu hiện theo khuôn khổ người nữ (Itthibhãva-lakkhãnam). 


Phận sự: Trình bày ra người nữ (Itthitipakäsanarasam). 


Thành tựu: Có nữ căn (Itthilngadinam karanabhävapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catucahabhiitapadatthanam). 


3.2) Sắc Trạng Thái Nam (Purisabhävaripa): hay Nam tính tức những trạng thái 
thuộc vê phân nam như nam căn, nam tướng, thân phân nam, thái độ nam, nêt hạnh 
nam, hành động theo cách người nam. 


Trạng thái: Những biểu hiện theo khuôn khô người nam (Purisabhäva-lakkhãnam). 


Phận sự: Trình bày ra cách người nam (PurisotIipakãsunarasam). 


Thành tựu: Có nam căn (Purisalingadinamkaranabhävapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catumahãabhutapadatthanam). 


Sắc trạng thái nam và nữ khác nhau có bôn cách: 


Căn : Nam căn và nữ căn. 
Hình tướng: Kịch cợm và yêu điệu. 
Tính nêt : Hùng dũng và nhu mì. 


Hành động: Cứng cỏi và yêu đuôi. 


4. SẮC Ý VẬT (Hadayavatthu) 


Sắc Ý Vật là cứ điểm của tâm thức. Tập Dhammasanganĩ không nói đến Sắc Pháp 
này. Tập Atthasälini, Hadayavatthu được giải thích là cứ điểm của tâm thức (Cittassa 
vatthu). Trong kinh điền, ta không thấy Đức Phật xác định cứ điểm của tâm thức nằm 
tại chỗ nào trong cơ thể; nhưng trong thời Ngài còn tại thế, theo truyền thống 
Upanishad, thì quả tim là cứ điểm của tâm thức; theo các vị sớ giải như Ngài 
Buddhaghosa và Anuruddha, thì cứ điểm của tâm thức cũng là trái tim. Vì vậy, ta có 
thể nói Sắc Ý Vật là Sắc tim, là bản chất của tim. Được chia làm hai phân: 


4.1) Nhục đoàn tim (Mansahadayarupa) là trái tim, có hình dáng tương tợ như bông 
sen còn búp. 


4.2) Bản sắc tim (Vatthuhayarũpa) là một thứ Sắc Nghiệp, nương sanh nơi Nhục đoàn 
tâm. Trong tập Patthana, Đức Phật nói đên cứ điêm của tâm thức một cách rât tông 
quát như sau: Yamrũpanissaya (Y cứ trên Sắc Pháp này). 


Trạng thái: Chỗ nương của Ý Giới và Ý Thức Giới (Manodhãtumano- 
viññanadhãtunam NIssayalakkhanam). 


Phận sự: Hứng chịu những Giới. (Tasaññevadhatunam Adhãranarasam). 


Thành tựu: Bảo vệ những Giới (Tadubbahanapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại Minh (Catucahabhutapadatthanam). 


5. SẮC MẠNG QUYỀN (JTvitindriyarũpa) 


Gọi là Sắc Mạng vì nó bảo vệ sự tồn tại các Sắc Pháp đồng sanh, có phận sự gìn giữ 
Sắc Nghiệp, bảo vệ cho thân không hư hoại. Sắc Mạng Quyên đông sanh với tâm Tục 
Sinh và châm dứt cùng lúc với tâm Tử. 


Trạng thái: Bảo vệ các Sắc đồng sanh (Sahajatarapapanupãlakkhãnam). 


Phận sự: GŒìn giữ sự tồn tại của Sắc Nghiệp (Tesampavattanarasam). 


Thành tựu: Sự phối hợp các Sắc Pháp đồng sanh với nhau cho bền vững 
(Tesaññevathapanapaccupatthaãnam). 


Nhân cần thiết: Có Sắc Tứ Đại điều hòa (Yãpayitabbapadatthanam). 


6. SẮC VẬT THỰC (Ähararũpa) 


Gôm bôn loại: 


- Đoàn thực (Kabalikarãhãra): là thức ăn, ám chỉ chất bố của miếng ăn. 


- Xúc Thực (Phassahãra) 


- Tư Thực (Manosañcetaahara): thuộc Danh Pháp Hữu VI. 


- Thức Thực (Viññähãra) 


Sắc Vật Thực thuộc Đoàn Thực. Vật Thực có hai: 


- Vật thực ngoại (Bahiddhahara): là những chất bổ từ bên ngoài đưa vào nuôi cơ thể 
như miêng ăn, thuôc uông, ... 


- Vật thực nội (Ojäñattahãra): là sự tự dinh dưỡng của mỗi bọn Sắc. Vật thực nội 
được vật thực ngoại giúp đỡ mới tạo ra các Sắc Pháp. Các Săc Pháp dân dân khởi lên 
khi vật thực được luân chuyên khắp cơ thê. 


Trạng thái: Giúp cho thân được tăng trưởng (OJalakkhanam). 


Phận sự: Gìn giữ sự tồn tại của Sắc Pháp (Rũpahãranarasam). 


Thành tựu: Trợ giúp cho thân thể (Kãyupatthambhanapaccupatthãnam). 


Nhân cần thiết: Thực phẫm thích hợp nên dùng (Ojãoharitabbapadat-thãnam). 


7. SẮC HƯ KHÔNG (Äkãsarũpa) 


Sắc Hư Không hay Hư Không Giới (Äkãsadhãtu) là khoảng trống (hư không) phân 
chia các bọn Sắc Pháp với nhau, là kẽ hở hay ranh giới giữa các bọn Sắc Pháp nên 
còn gọi là Hạn Giới Sắc (Paricchedarũpa). Theo Abhidhamma, Hư Không cũng là 


một Sắc Pháp được cấu tạo bởi bốn Pháp: Nghiệp (Kamma), Tâm (Citta), Âm Dương 
(Thời tiết, Utu) và Vật Thực (món ăn, Ähãrã). Hư Không được phân ra làm bốn loại: 


- Hữu hư không (Ajtãkasa): Là hư không của vũ trụ, là không gian, bầu trời. 


- Không gian hư không (Paricchinnäkãsa): Là khoảng trồâng giữa hai vật thẻ. 


- Tuyệt tịnh hư không (Kasiñugghãtimakäsa): Là hư không phủ nhận 9 đề mục (ám 
chỉ đề mục Không Vô Biên). 


- Giao giới hư không (Paricchedãkãsa): Là ranh giới của hai bọn Sắc Pháp. 


Trạng thái: Khoảng trông phân chia các bọn Sắc Pháp (Rũpapariccheda-lakkhãnam). 


Phận sự: Trình bày riêng từ phần của bọn Sắc Pháp (Rũpapariyantappakãsa-narasam). 


Thành tựu: Phân cách các Sắc Pháp (Rũpamariyãädapaccupatthãnam). 


Nhân cần thiết: Có ranh giới của các bọn Sắc (Paricchinnaripapadatthanam)). 


8. SẮC BIÊU TRI (Viññattirũpa) 


Là trạng thái của tâm thức được biểu lộ qua hành động, nét mặt, ngôn ngữ. Sắc Biểu 
Trị có hai thứ: 


8.1) Sắc Thân Biểu Tri (Kãyaviññattiripa): Là thân hành động, có hai loại: 


- Thân tiêu biểu thông tri: là Sắc hiện trên thân nêu bày cho người khác biết ý nghĩa 
hay tâm trạng, như khi đang giận thì mặt đỏ lên. 


- Thân tiêu biểu hành vi: Là trạng thái thân lúc hoạt động hay làm việc, nó không 
nhăm truyên đạt một thông điệp nào, đây không phải là chơn tướng của Thân Biêu 
THỊ. 


Khi nói đến Thân Biểu Tri, ta phải hiểu đó là Thân tiêu biểu thông tri. 


Trạng thái: Làm người khác hiểu ý qua thân hành động (Viññãpana-lakkhãnam). 


Phận sự: Trình bày ý nghĩa, tâm trạng (Adhippäyapakaãsanasasam). 


Thành tựu: Cách thân lay động (Käãyavipphandanahetubhävapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Gió do Sắc Tâm tạo (yếu tố Gió cần thiết cho mọi hoạt động) 
(CIttasamutthanavayodhãtupadatthanam). 


8.2) Sắc Khẩu Biểu Tri (VacTviññattiripa): Là cách phát ra bằng miệng, có hai loại 


- Khẩu tiêu biểu thông tri: là miệng phát ra nêu bày cho người khác biết ý nghĩa hay 
tâm trạng, như kêu nhau, nói chuyện. 


- Khẩu tiêu biểu hành vi: Miệng hành động nhưng không nhằm nêu bảy để tỏ hiểu 
với nhau, đây không phải là chơn tướng của Khâu Biêu Tri. 


Khi nói đến Khâu Biểu Tri, ta phải hiểu đó là Khẩu tiêu biểu thông tri. 


Trạng thái: Làm người khác hiểu ý qua lời nói (hành động của Khẩu) 
(Viññãpanalakkhanam). 


Phận sự: Trình bày ý nghĩa, tâm trạng (Adhippäyapakävaranam). 


Thành tựu: Miệng nói năng ( Vacighosahetubhaävapaccupatthanam). 


Nhân cần thiết: Có Đất do Sắc Tâm tạo (CIttasamutthanapathavidhãtu-padatthanam). 
9. SẮC ĐẶC BIỆT (Vikãrarũpa) 
Sắc Đặc biệt là những Sắc có tính cách thù thắng để sử dụng. Được phân làm ba loại: 


9.1) Sắc Khinh (Rũpalahutä): Là trạng thái nhẹ nhàng, linh hoạt của Sắc Pháp, có 
phận sự phá trừ tính cách nặng nề của Sắc. 


Trạng thái: Sự nhẹ nhàng (Adandhatalakkhan8). 

Phận sự: Trừ cách nặng nề của Sắc (Rũpanamgarubhävinodanaras8). 
Thành tựu: Làm việc một cách nhẹ nhàng (Sahuparivattifapaccupatthan8). 
Nhân cần thiết: Có Sắc nhẹ (Sahurũpapadatthän8). 


9.2) Sắc Nhu (Mudutaripa): Là sự nhu nhuyến của Sắc Tâm, Âm Dương và Vật thực 
nội, là trạng thái uyên chuyên trong việc làm, có phận sự bài trừ cách sượng cứng của 
Sắc. 


Trạng thái: Sự mềm mại (Athaddhatalakkhan3). 
Phận sự: Trừ cách sượng cứng của Sắc (Rũpanamtaddhavinodananas). 
Thành tựu: Không trở ngại trong công việc làm (Sabbakriyäsu Avinodhi-tapatthan3). 


Nhân cần thiết: Có Sắc mềm (Mudurũpapadatthän8). 


9.3) Sắc Thích Nghiệp (Rũpakammaññatä): Là sự thích ứng, thích hợp với cảnh để 
giải quyết công việc như ý, lúc nào cũng hợp với công việc, như muốn đưa, giở, nâng 
cách nào cũng được, cao thâp đúng theo ý sắp đặt. 


Trạng thái: Cách thích nghi (sự thích hợp). 


Phận sự: Trừ cách không thích ứng (bài trừ cách không thích ngh]). 


Thành tựu: Cách lưu tồn lực lượng. 


Nhân cần thiết: Có Sắc Thích Nghiệp. 


10. SẮC TỨ TƯỚNG (Lakkhanarũpa) 


Sắc Tứ Tướng là tướng trạng của Sắc Pháp trong chu trình tiến hóa, hay sự thay đổi 
của Sắc pháp theo yêu tô thời gian. Được phân làm bôn loại: 


10.1) Sắc Sinh (Upacaya): Là cách phát sanh ra Sắc (từ chỗ không trở thành có gọi là 
sinh). Chúng là trạng thái sơ sanh và được xem là sự sanh khởi đầu tiên của các bọn 
Sắc. Sự sanh tiếp nối của các bọn Sắc đó cho đến khi mạng chung được kể là giai 
đoạn Sắc Tiến (Santati). Cả hai giai đoạn Upacaya và Sanfati còn được gọi chung là 
jãti (sanh). Vì thế, tổng số Sắc Pháp chỉ còn có 27 Sắc. 


Trạng thái: Sơ sanh (Acayalakkhan3). 


Phận sự: Làm công tác sanh những bọn Sắc (Rũpanamummujjãpanaraso). 


Thành tựu: Sự đầy đủ của Sắc Pháp (Paripuññabhävapaccupatthãno). 


Nhân cần thiết: Có Sắc đồng sanh (Uparitarũpapadatthãno). 


10.2) Sắc Tiến (Santati): là cách tiến hóa, tăng trưởng của Sắc pháp, trong giây phút 
đầu tiên của mỗi Sắc pháp thì Upacaya và Santati đông lúc xuất hiện trong một sát na 
tiêu; sau đó, khi Săc pháp phát triên thì chỉ có Santati hiện hữu mà thôi. 


Trạng thái: Cách tiến hóa của Sắc Pháp (Parattilakkhan8). 


Phận sự: Làm cho sự tiễn hóa được liên tục (Anuppabandhanaras3). 


Thành tựu: Cách không đứt đoạn nhau (Anupacehedapaccupaftthãna). 


Nhân cần thiết: Có Sắc nối nhau (Anuppabandhakasurũpapadatthãna). 


10.3) Sắc Dị (Jaratä): Là cách già, tàn lụn. Là sự tiêu mòn, thoái hóa của Sắc Pháp 
(Sắc Tiên và Sắc DỊ còn được gọi chung là Sắc Trụ; Sắc Trụ tôn tại trong 49 sát na 
tiểu). 


Trạng thái: Cách hao mòn của Sắc Pháp (Rũpaparipalakkhan8). 


Phận sự: dẫn dắt cách hao mòn (Upanayanarasã). 


Thành tựu: Vượt qua giai đoạn sơ sanh (Navabhävapagamanapaccupatthäana). 


Nhân cần thiết: Có Sắc tiêu mòn (Paripaccunãnarũpapadatthäna). 


Giai đoạn Santati và Jaratä được xem là giai đoạn thiti (Trụ) của Sắc. 


10.4) Sắc Diệt (Aniccatä): hay Tánh Vô Thường của Sắc Pháp. Đây là giai đoạn Sắc 
bị hủy hoại hay bị diệt (bhaäga). Từ chỗ có trở thành không gọi là diệt. 


Trạng thái: Cách hư hao, làm cho mắt (Paribhidalakkhan8). 


Phận sự: Chìm lặng xuống (Samsidanarasä). 


Thành tựu: Cách tiêu hoại (Khayarayapaccupatthana). 


Nhân cần thiết: Có Sắc đang hoại mắt (Paribhijjamäanarũpapadatthãna). 


Ngoại trừ 5 Sắc Pháp là: 2 Sắc Biểu Tri (Viññattiripa), Sanh (Jati), DỊ (J arata) và 
Diệt (Aniccatä), 23 Sắc Pháp còn lại có tuổi thọ là 17 tâm sát na, tâm sát na đầu là 
Upacaya, tâm sát na cuối là Aniccatä và 15 tâm sát na ở giữa là Jaratä. 


k k % 


10 Sắc Pháp, từ Sắc Hư Không (Akãsarũpa) đến Sắc Vô Thường (Aniccatã) được gọi 
là Aniphannä = Sắc Phi Thành Tựu (Phi Sở Tạo Sắc, Bất Hoàn Sắc) hay Sắc Không 
Rõ. 


(xem tiếp phần 20-b) 


-OoOOO- 


Bài 20-b 


PHÂN LOẠI CÁC SẮC PHÁP (Rũpavibhãgo) 


Vì các Sắc Pháp có hình tướng và tính chất không đồng nên được phân thành các loại 
sau: 


* Sắc Rõ (Nipphannaripa): Từ Sắc Đất đến Sắc Vật Thực gồm 18 Sắc gọi là Sắc Rõ 
có nghĩa là rõ rệt, cũng gọi là chơn tướng, hữu trạng thái, hữu nhân sinh thành tựu vì 
phần chánh trội hơn. Được Tuệ Quán dùng làm cảnh đề niệm thân trong thân. 10 Sắc 
pháp còn lại được gọi là Sắc Không Rõ (Aniphanna-rũpa) hay phần phụ thuộc, không 
hiện bày rõ rệt. 


* Sắc Nội (Aiihattikaripa): là năm loại Sắc Thần Kinh (Tịnh Sắc, Pasadaripa), chúng 
rất cần thiết đối với Ngũ song thức, nếu không có chúng thì Ngũ song thức không thể 
ghi nhận được Sắc cảnh Giới. 23 Sắc còn lại gọi là Sắc Ngoại (Bãhirarũpa). 


* Sắc Hữu Vật (Vatthuripa): hay Sở Y Sắc, bao gồm Sắc Thần Kinh và Sắc Ý Vật. 
Là có vật hiện bày. Sáu Sắc có vật chất hiện bày là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tim. 22 
Sắc còn lại gọi là Phi Sở Y Sắc hay Sắc vô tri (Avatthurũpa) vì thiếu vật tiêu chuẩn 
thí dụ như nam căn hay nử căn chỉ là thái độ, tính tình nên chưa đủ tiêu chuẩn cho 
Săc. 


* Sắc Môn (Dvärarũpa): Là loại Sắc làm nhân hay làm dịp cho tâm khách quan sanh 
ra. Gồm Sắc Thân Kinh (Tịnh Sắc) và Sắc Biểu Tri. 


- Sắc Thần Kinh làm nhân sanh cho lộ ngũ môn nên được gọi là sanh môn 
(Upapatthidväsa) chúng chiếm phần quan trọng trong Môn Hiệp Đồng. 


- Hai Sắc Biểu Tri còn được gọi là Thân Môn và Khẩu Môn, vì sự nói và thân hành 
động đều do tâm điều khiển để tạo ra Thân Nghiệp và Khẩu Nghiệp. Nhờ vào Sắc 
Biểu Tri mà trạng thái của tâm được biểu lộ ra ngoài nên gọi là sắc Môn như người ở 
trong nhà muốn đi ra ngoài phải nhờ cửa mà ra. 


- 21 Sắc còn lại được gọi là Phi Môn Sắc (Advãrarũpa). 


* Sắc Quyền (Indriyaripa): Hay Căn Sắc, là Sắc có nhiệm vụ hạn chế trong phạm vi 
quyền lực và bổn phận của mình. Sắc Quyền gồm có 8 Sắc Pháp sau: 


- Năm Sắc Thần Kinh (Tịnh Sắc) chỉ có quyền hạn đối với ngũ song thức mà thôi. 
Thí dụ Thần Kinh Nhãn hạn chế Nhãn thức trong phạm vi thấy mà thôi, nếu không 
thì Tâm Nhãn Thức không sanh lên được. 


- Hai Sắc Trạng Thái (Sắc Tính) Nam, Nữ hạn chế các bộ phận thân thể, hành động, 
nói năng, hình tướng, tánh nêt, ... đê sự phân biệt nam, nữ được rõ ràng. 


- Sắc Mạng Quyền hạn chế cho thân thể không hư hoại, hạn chế cho vật thực tiêu 
hóa, cho cơ thê được bảo tôn và Săc Nghiệp được tròn đủ Š51 sát na. 


- Ngoài tám Sắc kể trên, 20 Sắc còn lại được gọi là Sắc Phi Quyền hay Phi Căn Sắc 
(Anindriyaripa). 


* Sắc Thô (Olãrikarpa): gồm 12 Sắc là: 


- Năm Sắc Thần Kinh 
- Bảy Sắc Cảnh Giới: Sắc Thinh, Khí, Vị và Xúc (Đất, Lửa và Gió) hiện bày rõ rệt. 


Sắc Thô còn được gọi là Sắc Gần (Cận Sắc, Santikaripa) dùng làm đề mục để tu Tứ 
Niệm Xứ, khi tu tuệ rât dê tỏ ngộ. 


Sắc Thô còn được gọi là Sắc Chạm Nhau (Hữu Đối Sắc, Sappatigharipa) vì Sắc Thần 
Kinh và Sắc Cảnh Giới cần phải xúc chạm hay đối chiếu với nhau để Tâm Thức sinh 
khởi, như Thần kinh Nhãn cần có Cảnh Sắc, Thần Kinh Nhĩ đối chiếu với Cảnh 
Thinh, ... 


*Sắc Tế (Sukkhumarũpa): Ngoài 12 Sắc Thô vừa kể trên, 16 Sắc còn lại được gọi là 
Sắc Tê. Là những Sắc không rõ ràng. 


Sắc Tế còn được gọi là Sắc Xa (Viễn Sắc, Durirũpa) vì không hiển bày, khó mà tỏ 
ngộ được. 


Sắc Tế còn được gọi là Sắc Không Chạm Nhau (Phi Hữu Đối Sắc, Appati-gharipa) 
vì chúng không cần nương tựa với nhau để hiện hữu. 


*Sắc Thủ (Upädinnaripa): Hay Hữu Chấp Thọ Sắc, gồm 18 Sắc Pháp do Sắc Nghiệp 
sanh, do tham ái và tà kiến chấp thọ chi phối nên chấp cứng không buông bỏ do đó 
gọi là Sắc Thủ (Kammajam upãdinnarũpam = Sắc do nghiệp sanh gọi là Sắc Thủ). 
Các Sắc còn lại như Sắc Tâm, Sắc Trạng Thái, Sắc Vật Thực, ... được gọi là Sắc phi 
Thủ (Phi Hữu Chấp Thọ, Anupädinnarũpa). 


* Sắc Hữu Kiến (Sanidassanarũpa): Hay Sắc Nhập, là chỉ có một Sắc trong Sắc Cảnh 
giới làm đôi tượng biết cho một loại Sắc trong năm Sắc Thần Kinh, Sắc đó được gỌI 
là Sắc Hữu Kiến. Thí dụ: Cảnh Sắc là Sắc bị thấy đối với Nhãn Môn, ngoài Cảnh Sắc 
Nhãn Môn Không thể biết các Sắc khác (như Cảnh Thinh hay Cảnh Vị), nên Cảnh 
Sắc là Sắc Hữu Kiến đối với Nhãn Môn. 27 Sắc còn lại Nhãn Môn không thể biết 
được nên được gọi là Sắc Phi Hữu Kiến (Anidassanaripa). 


*Sắc Thâu Cảnh (Gocaraggãhikarũpa): Hay Thủ Cảnh Sắc, đây chính là Sắc Thần 
Kinh thâu bắt Sắc Cảnh Giới. Trong năm Sắc Thần Kinh thì Thần Kinh Nhãn và 
Thần Kinh Nhĩ không cần đạt đến đối tượng (không cần đến sát với cảnh), Thần Kinh 
Tỷ, Thần Kinh Thiệt và Thần Kinh Thân đòi hỏi phải có sự tiếp xúc với đối tượng 
(Sampattavasenäa = Cần đạt đến đôi tượng). 23 Sắc còn lại gọi là Bất Thủ Cảnh Sắc 
(Agocaraggahikaripa). 


* Sắc Bất Ly (Avinibbhogaripa): Hay Bắt Giản Biệt Sắc, gồm tám Sắc: Sắc Tứ Đại, 
Sắc, Khí, Vị và Vật Thực là những loại Sắc chăng sanh riêng rẽ hay không bao giờ xa 
la nhau nên gọi là Sắc Bất Ly. Tám Sắc Bất Ly này luôn luôn có mặt trong mỗi Sắc 
Pháp như Sở Hữu Biến Hành đối với Tâm trong Danh Pháp vậy. Từ vi trần đến núi 
cao đều có mặt bốn nguyên tô Đất, Nước, Lửa và Gió, đồng thời cũng có bốn Sắc phụ 
thuộc xuất hiện là Sắc, Khí, Vị và Vật Thực dinh dưởng. Tám Sắc Bắt Ly này là 
nguồn gốc căn bản của vật chất, được sinh khởi bởi Nghiệp, Tâm, Âm Dương và Vật 
thực. 


SỰ SANH KHỞI CỦA SẮC PHÁP (Rũpasamutthäna) 


Đạo Phật không không tìm kiếm nguyên nhân đầu tiên sinh khởi ra các Sắc Pháp mà 
chỉ châp nhận sự hiện hữu của các Săc Pháp và tìm kiêm những ảnh hưởng gì tác 
thành Sắc Pháp. 


Theo Vi Diệu Pháp, vật chất dù là vật vô tri giác cũng phải có nhân trợ tạo mới sanh 
ra được và bôn nhân tạo ra Sắc Pháp là Nghiệp, Tâm, Am Dương và Vật Thực 
(Kammam, cIttam, utu, ahãro cetI cattäri rũpasamutthani nama). 


1) Sắc Nghiệp (Kammajärũpa): Là Sắc do Nghiệp sanh (do Sở Hữu Tư tạo thành). 
Nghiệp là sự chuyển hóa, luân lưu của các hành động Thiện và Bất Thiện trong quá 
khứ để tạo ra Tâm Quả và Sắc Nghiệp. Những Nghiệp này thuộc về Dục Giới và Sắc 
Giới và chỉ có chúng mới tạo ra Sắc Pháp. Nghiệp là ảnh hưởng của Sở Hữu Tâm hợp 
với II Tâm Bất Thiện (trừ Tâm Si Phóng Dật), § Tâm Thiện ở Dục Giới và 5 Tâm 
Thiện ở Sắc Giới. 


Nghiệp làm nhân sanh 18 Sắc Pháp: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, I Sắc Hư 
Không, l Sắc Mạng Quyên, 1 Sắc Ý Vật, 2 Sắc Tánh. 


Từ lúc tục sinh đã có 3 bọn Sắc Nghiệp (Thân thập Pháp (Kãyadasaka), Tánh thập 
Pháp (Bhãvadasaka) và Tâm sở y thập Pháp (Vatthudasaka)) sanh khởi đồng lúc với 
Tâm Tục Sinh nên được gọi là Sắc Tục Sinh, từ sát na trụ của Tâm Tục sinh trở về 
sau thì Sắc Nghiệp được gọi là Sắc Nghiệp Bình Nhật. Thân thập pháp gồm có 4 Sắc 
Tứ Đại, 4 Sắc phụ (Sắc, Khí, Vị và Vật Thực), Sắc Mạng Quyền và Sắc Thần Kinh 
Thân. Tánh thập pháp và Tâm sở y thập pháp cũng gồm có các pháp tương tợ. 


Cùng với sát na sanh của Tâm Tục Sinh, các Sắc pháp do nghiệp quá khứ chi phối 
khởi lên trong từng sát na, như ngọn lửa của cây đèn, cho đên sát na thứ 17, Săc pháp 
diệt đông lúc với Tâm Tử. 


2) Sắc Tâm (Cittajãrũpa): Là Sắc do Tâm tạo, tức do 75 hay 107 tâm sanh ra (trừ ngũ 
song thức và 4 Tâm Quả ở Vô Sắc Giới). 


Tâm tuy không có hình tướng nhưng có khả năng tạo ra Sắc Pháp. Nói một cách 
khác, Tâm Thiện và Tâm Bắt Thiện tạo ra những Sắc Pháp tốt đẹp và không tốt đẹp, 
ta có thể chứng nghiệm điều này khi nhận xét các hiện tướng vật lý thay đổi nơi con 
người do tư tưởng người ấy thay đổi. Theo Abhidhamma, ngay sát na đầu tiên khi 


Tâm Hộ Kiếp sinh khởi (nghĩa là liền sau khi Tâm Tục Sinh sanh khởi), các Sắc Tâm 
bắt đầu được tạo ra. 


Trong sát na trụ và diệt của môi tâm, không một Săc Pháp nào do tâm sanh được sinh 
lên, vì ở những sát na ây tâm rât yêu ớt. 


Ngũ song thức là những tâm thụ động nên không có khả năng tạo ra Sắc Tâm. Các 
Tâm Quả Vô Sắc cũng không tạo ra Sắc Pháp vì các thiên vô sắc được phát triên nhờ 
không châp thủ và tham ái Sắc Pháp. 


Các Tâm Thiên rât cân thiệt đê sinh các Sắc Tâm. Môït người đặc thiên có thê tạo ra 
những Sắc Pháp rât mạnh mẽ khiên người tu thiên có thê sông không cân ăn uông 
trong nhiêu ngày. 


26 Tâm Đồng Tốc (10 Tâm Thiện và Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm Thiện và Duy Tác Vô 
Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế) có thể tạo ra những cử chỉ thân thể như bay trên không, đi 
trên nước, ... 


Tâm Phân Đoán (Votthapanacitta) chính là Tâm Khán Ý Môn (Manodvãrä-vajjana). 
29 Tâm Đồng Tốc Dục Giới là 12 Tâm Bắt Thiện, 1 Tâm Ưng cúng Sinh Tiếu. 16 
Tâm Thiện và Duy Tác Tịnh Hảo. 2 Tâm Diệu Trí (Abhiñña Citta) là 2 Tâm Thiện và 
Duy Tác Sắc Giới Đệ Ngũ Thiền hợp Xã. 


13 Tâm Đồng Tốc thọ Hỷ là 4 Tâm Bắt Thiện thọ Hỷ, § Tâm Thiện và Duy Tác Tịnh 
Hỏa thọ Hỷ và I Tâm Ưng Cúng Sinh Tiếu thọ Hỷ. 


Các vị phàm phu khi cười lớn hay mỉm cười là kinh nghiệm của 4 Tâm Bắt thiện và 4 
Tâm Thiện Tịnh Hảo; các vị Hữu học (Sekha) cũng có các kinh nghiệm tương tợ 
ngoại trừ 2 Tâm Bất Thiện Ly Tà. Các vị A-La-Hán kinh nghiệm 4 Tâm Duy Tác 
Tịnh Hảo và I Tâm Ưng Cúng Sinh Tiếu. Các Đức Phật chỉ mỉm cười với 4 Tâm 
Duy Tác Tịnh Hảo. 


15 Sắc Pháp do Tâm làm nhân sanh là: 8 Sắc Bất Ly, Sắc Thinh, Sắc Hư Không, 3 
Sắc Đặc Biệt và 2 Sắc Biều Tri. 


3) Sắc Âm Dương (Utujãrũpa): Âm đương ở đây được dùng theo nghĩa Hỏa Đại 
(Tejodhatu) gôm cả nóng và lạnh; nóng là Dương, lạnh là Âm. Chúng ta đã biết, khi 
tục sinh, nghiệp tạo ra Sắc Tục Sinh tức ba bọn Sắc (Thân thập pháp, Tánh thập pháp 
và Tâm sở y thập Pháp). Lửa ở bên trong, gồm trong ba bọn Sắc này hợp với Lửa bên 
ngoài tạo ta các Sắc Pháp do Âm Dương sinh, tại thời điểm sinh khởi của Tâm Tục 
Sinh. Ngay ở sát na đầu tiên, Lửa do Tâm sanh được thay thế băng Lửa do Nghiệp 
sanh. 


13 Sắc Pháp do Âm Dương sanh là: § Sắc Bất Ly, Sắc Thinh, Sắc Hư Không và 3 Sắc 
Đặc Biệt. 


4) Sắc Vật Thực (Ahãrajaripa): Là Sắc do Vật Thực tạo (chất dinh dưỡng). Vật Thực 
bao hàm các món ăn vật chất và các chất dinh dưỡng (Ojã) chứa trong các Sắc Pháp 
do Nghiệp, Tâm và Âm Dương sanh. Nội dưỡng chất nhờ có ngoại dưỡng chất giúp 
đở mới tạo ra các Sắc Pháp. Các Sắc Pháp chỉ được sanh ra khi dưỡng chất được tiêu 
hóa khắp thân thể. 


11 Sắc Pháp do Vật Thực tạo ra là: § Sắc Bất Ly và 3 Sắc Đặc Biệt. 


Chú ý: Sắc Âm Dương và Sắc Vật Thực cần có sự phối hợp cã nội và ngoại 
(Ajjhattam ca bahiddhã ca) mới tạo ra Sắc Pháp. 


NHÂN TẠO SẮC PHÁP 


4 Sắc Tứ Tướng (Lakkhanarũpam) không do nhân nào sanh ra vì chúng là tánh tự 
nhiên của mọi đời sống (Sắc Pháp). 


Sắc 1 nhân: là Sắc chỉ có một cách tạo, hay chỉ do một nhân tạo. Sắc một nhân là Sắc 
Nghiệp hoặc Sắc Tâm. 


Sắc Nghiệp gồm có 9 Sắc: 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Tính, I sắc Ý Vật và I Sắc Mạng 
Quyên. 


Sắc Tâm gôm có 2 Sắc Biêu TTI. 


Sắc 2 nhân: tức Sắc Thinh được tạo bởi hai nhân là Tâm và Âm Dương. 


Sắc Thịnh do Tâm tạo như tiêng nói, khóc, cười, ... 


Sắc Thinh do Âm Dương tạo như âm nhạc, tiếng gió hú, ... 


Sắc 3 nhân: Là Sắc pháp được tạo ra do Tâm, Âm Dương và Vật Thực. Sắc Pháp đó 
là 3 Sắc Đặc Biệt (Khinh, Nhu và Thích). 


Sắc 4 nhân: gồm 9 Sắc do Nghiệp, Tâm, Âm Dương và Vật Thực tạo ra: 8 Sắc Bất Ly 
và Sắc Hư Không. 


PHÂN BỌN CÁC SẮC PHÁP (Kaläpayojanã) 


Danh từ Kalàpa được dịch là bọn, nhóm, đoàn, khối, ... là những phần tử rất vi tế, nhỏ 
cùng tột, không còn chia chẽ ra được. Các Sắc Pháp được chia ra làm 21 bọn Sắc, vì 
chúng đồng sanh (Ekuppada), đồng diệt (Ekanirodha), đồng nương (Ekanissaya) và 
đồng sống với nhau (Sahavutino). 


1) Sắc Nghiệp (Kammajãkaläpa) gồm có 9 bọn: 


a) Bọn Nhãn (Cakkhudasakakaläpa) có 10 Sắc là: § Sắc Bất Ly, 1 Sắc Mạng Quyền 
và 1 Sắc Thân Kinh Nhãn. 


b) Bọn Nhĩ (Sotadasakakaläpa) có 10 Sắc là: § Sắc Bất Ly, I Sắc Mạng Quyền và I 
Sắc Thần Kinh Nhĩ. 


c) Bọn Tỷ (Ghãnadasakakaläpa) có 10 Sắc là: § Sắc Bất Ly, I Sắc Mạng Quyên và I 
Sắc Thần Kinh Tỷ. 


đ) Bọn Thiệt (Jivhãdasakakaläpa) có 10 Sắc là: 8 Sắc Bất Ly, I Sắc Mạng Quyền và 
1 Sắc Thân Kinh Thiệt. 


e) Bọn Thân (Kãyadasakakaläpa) có 10 Sắc là: § Sắc Bất Ly, I Sắc Mạng Quyên và I 
Sắc Thần Kinh Thân. 


f Bọn Trạng Thái Nam (Purisabhävadasakakaläpa) có 10 Sắc là: § Sắc Bất Ly, I Sắc 
Mạng Quyền và 1 Sắc Trạng Thái Nam. 


ø) Bọn Trạng Thái Nữ (Itthibhãvadasakakaläpa) có 10 Sắc là: § Sắc Bất Ly, I Sắc 
Mạng Quyền và 1 Sắc Trạng Thái Nữ. 


h) Bọn Sắc Tim (Vatthudasakakalapa) có 10 Sắc là: 8 Sắc Bất Ly, I Sắc Mạng Quyền 
và I Sắc Tim. 


1) Bọn Sắc Mạng Quyền (Sotadasakakaläpa) có 9 Sắc là: 8 Sắc Bất Ly và 1 Sắc Mạng 
Quyên. 


2) Sắc Tâm (Cittajãkaläpa) gồm có 8 bọn: Được chia thành hai nhóm: 


a) Nhóm bọn gốc: Là nhóm không có Sắc Đặc Biệt (Khinh, Nhu và Thích) phối hợp, 
Pãli gọi là Mũla. Gồm có 4 bọn: 


Bọn Bát Thuần (Suddanavakakaläpa): chỉ có 8 Sắc Bắt Ly. 
Bọn Thinh Cửu (Saddanavakakaläpa): gồm 9 Sắc là 8 Sắc Bất Ly và Sắc Cảnh Thinh. 


Bọn Thân Biểu Tri (Kãyaviññattinavakakaläpa): gồm 9 Sắc là 8 Sắc Bất Ly và Thân 
Biểu Tri. 


Bọn Thinh Khẩu Biểu Tri (Vaciviññattisaddadasakakaläpa): gồm 10 Sắc Pháp là 8 
Sắc Bất Ly, Sắc Cảnh Thinh và Khẩu Biểu Tri. 


b) Nhóm bọn ngọn: chúng có Sắc Đặc Biệt phối hợp, Sắc Đặc Biệt thường sanh ra 
trong những thân thê tráng kiện, không bệnh tật, khiên sự đi, đứng, ngôi, năm, cử 


động, ăn nói dịu dàng, uyên chuyên, không bị trở ngại. Pãli gọi là Mũli. Gồm có 4 
bọn: 


Bọn Đặc Biệt (Lahutãadi ekãadasakakaläpa): có 11 Sắc là 8 Sắc Bất Ly và 3 Sắc Đặc 
Biệt. 


Bọn Thinh Đặc Biệt (Saddalahutadidvädasakakaläpa): có 12 Sắc là 8 Sắc Bất Ly, Sắc 
Cảnh Thinh và 3 Sắc Đặc Biệt. 


Bọn Thân Đặc Biệt (Kãyaviññattilahutadidvaädasakakaläpa): có 12 Sắc là 8 Sắc Bất 
Ly, Thân Biểu Tri và 3 Sắc Đặc Biệt. 


Bọn Khẩu Thinh Đặc Biệt (Vaciviññattisaddalahutaditarasakakaläpa): có 13 Sắc là 8 
Sắc Bất Ly, Khẩu Biểu Tri, Sắc Cảnh Thinh và 3 Sắc Đặc Biệt. 


3) Sắc Âm Dương (Utujäkalãpa) gồm 4 bọn chia thành 2 nhóm: 


a) Nhóm gốc: 


Bọn Âm Dương Bát Thuần (Suddahatthakakaläpa): có 8 Sắc Bắt Ly. 


Bọn Thinh Cửu (Saddanavakakaläpa): có 9 Sắc Pháp là 8 Sắc Bất Ly và Sắc Cảnh 
Thinh. 


b) Nhóm ngọn: 


Bọn Âm Dương Đặc Biệt (Lahutãdi ekãdasakakaläpa): có 11 Sắc là § Sắc bắt Ly và 3 
Sắc Đặc Biệt. 


Bọn Thinh Đặc Biệt (Saddalahutadidvädasakakaläpa): có 12 Sắc là 8 Sắc Bất Ly, Sắc 
Cảnh Thỉnh và 3 Sắc Đặc Biệt. 


4) Sắc Vật Thực (Aharajakalapa) gồm 2 bọn: 
Bọn Vật Thực Bát Thuần (Suddahatthakakaläapa): chỉ có 8 Sắc Bắt Ly. 


Bọn Đặc Biệt Thập Nhất (Lahutãadi ekãdasakakaläpa): gồm 11 Sắc là § Sắc Bất Ly và 
3 sắc Đặc Biệt. 


5) Sắc Pháp phân theo cõi: 
- Cõi Dục Giới có đủ 28 Sắc Pháp. 
- Cỏi Sắc Giới có 23 (trừ Tỷ, Thiệt, Thân và Sắc Tính). 


- Cõi Vô Tưởng chỉ có 17 Sắc Pháp là: § Sắc Bất Ly, Sắc Mạng Quyên, Giao giới 
(Sắc Hư Không), Sắc Đặc Biệt và Tứ Tướng. Cõi này không có Sắc do Tâm tạo và 
Vật Thực tạo. 


6) Sắc Tục Sinh phân theo cõi: 


Sắc Tục Sinh là ba bọn Sắc (Thân Thập Pháp (Kãyadasaka), Tánh Thập Pháp 
(Bhãvadasaka) và Tâm Sở Y Thập Pháp (Vatthudasaka)), do Nghiệp quá khứ tạo, 
đồng sanh với Tâm Tục Sinh. Được chia ra làm 4 trường hợp: 


Sắc Tục Sinh cõi Vô Tưởng: toàn là hóa sinh (Opäpätika), thường vô hình, mắt trần 
không thể nhìn thấy được. Do nghiệp quá khứ chỉ phối, các chúng sanh này hóa hiện 
thình hình, không phải đi qua thời kỳ thai nghén. Thường thường các vị Ngạ Quỷ 
(Petas), Chư Thiện (Devas) và Phạm Thiên (Brahma) thuộc loại hóa sanh. Ở cõi này 
chỉ có 17 Sắc Pháp là 9 Sắc thuộc bọn Sắc Mạng Quyền (Sotadasakakalapa) và 8 Sắc 
Bất Ly (Avinibbhogarũpa). 


Sắc Tục Sinh cõi Sắc Giới Hữu Tưởng: toàn là hóa sinh, có 14 Sắc Pháp là 8 Sắc Bất 
Ly, Sắc Mạng Quyên, Sắc Ý Vật (Sắc tim), Sắc Thần Kinh Nhãn, Sắc Thần Kinh 
Nhĩ, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Tính theo bọn có 4 bọn: Nhãn, Nhĩ, Sắc Tim và Sắc 
Mạng Quyền. 


Sắc Tục Sinh cõi Dục Giới thuộc thai sanh và noãn sanh (J alàbuJa ca AñdaJa) có 19 
Sắc là: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Trạng Thái, Sắc Ý Vật, Sắc Mạng 
Quyền, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Tính theo bọn thời khi sanh có 3 bọn là bọn Ý 
Căn, bọn Trạng Thái và bọn Thần Kinh Thân. 


Sắc Tục Sinh cõi Dục Giới thuộc hóa Sanh và thấp Sanh (Opäpãtika ca Samsedaja) 
có 19 Sắc Pháp: 8 Sắc Bất Ly, 5 Sắc Thần Kinh, 2 Sắc Trạng Thái, Sắc Ý Vật, Sắc 
Mạng Quyền, Sắc Hư Không và Sắc Sinh. Phân theo bọn thì có 7 bọn là 5 bọn Thần 
Kinh, I bọn Trạng Thái, l bọn Sắc Tim. 


Đặc Biệt, Biểu Tri với Thinh, 


Dị, Diệt chẳng có đang hình hóa sanh. 


Còn khi bình nhật đủ ràng, 


Bao nhiêu các Sắc không đành bớt ra. 


Ghi chú: 


Tứ Sanh: Noãn sanh (AñdaJa) do trứng sanh, Thai sanh (JalabuJa) do từ bào thai sanh 
ra, Thấp Sanh (Samsedaja) do sanh từ chỗ âm ướt (như vài loại động vật hạ đẳng) và 
Hóa sanh (Opäapatika). 


Tam Sanh: Noãn sanh và Thai sanh đều phải nhờ bụng mẹ nên còn gọi chung là Phúc 
sanh (Gabbhaseyaka), Thấp sanh và Hóa sanh. 


Cỏi Dục Giới có đủ tứ sanh hay tam sanh (Yom). l6 cõi Sắc Giới chỉ có Hóa Sanh. 
Cõi Vô Sắc Giới vì không có Sắc Pháp nên chỉ có Tâm Tục Sinh (Patisandh) tiêp nối 
của đời sông cũ. 


Tâm điêu khiên các cách biêu tri 


1) Cách khóc do 2 Tâm Sân sai khiến. 


2) Cách cười được phân làm ba trường hợp: 


- Chúng sanh cười bằng 8 Tâm (4 Tâm Tham và 4 Tâm Đại Thiện) thọ Hỷ. 


- Bậc A-La-Hán, bậc Thịnh Văn và bậc Độc Giác cười bằng Tâm Ưng Cúng Sinh 
Tiếu và 4 Tâm Duy Tác thọ Hỷ. 


- Bậc Toàn Giác cười bằng 4 tâm Duy Tác thọ Hỷ. 


3) Cách nói có 32 tâm sai khiến là 29 Tâm Đồng Tốc Dục Giới (12 tâm Bắt thiện + 
16 tâm Thiện + tâm Ưng Cúng sinh Tiếu), Tâm Khán Ý Môn và 2 Tâm Thông (Diệu 
Trí). 


4) Cách hoạt động tiểu oai nghi cũng do 32 tâm sai khiến (xem lại cách nói). 


5) Cách hoạt động đại oa1 nghi cũng do 32 tâm sai khiến. 


6) Cách kềm chế 3 oai nghi, hoặc 4 oai nghi có 58 tâm là 29 Tâm Đồng Tốc Dục 
Giới, Tâm Khán Ý Môn, 2 Tâm Thông (tâm Diệu Trí), 18 Tâm Đồng Tốc Đáo Đại, 8 
(hay 40) Tâm Siêu Thế. 


7) Cách tầm thường do 75 hoặc 107 tâm điều khiến (trừ Ngũ Song Thức và 4 tâm 
Quả Vô Sắc). 


Cách là do Sắc Tâm điều khiến, có những tâm vì không tạo được Sắc Tâm nên không 
ảnh hưởng được cách nào. Những tâm đó là: 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, Tâm làm việc 
Tục sinh, Hộ Kiêp và Tâm Tử (như 2 Tâm Quan Sát) và Ngũ Song Thức. 


Những tâm còn lại đêu có Sắc Tâm nên sai khiên thân hành động, khâu nói năng theo 
những cách khác nhau. Chú ý: không một loại tâm nào có thê điêu khiên được hệt 7 
cách nói trên. 


19 Tâm sai khiến được 1 cách là cách tầm thường. Những tâm này quá yếu ớt như: 3 
Tâm Quan Sát, 8 Đại Quả, 3 Y Giới, 5 Tâm Quả Sắc Giới. Mặc dù những tâm này tạo 
được Sắc Tâm nhưng vì quá yêu ớt nên không sai khiên được các cách khác. 


58 Tâm Thiền Đồng Tốc chỉ sai khiến 2 cách: cách tầm thường và cách kềm vững 3 
đại oa1 ngh1. 


14 Tâm Dục Giới thọ Xã, 4 Tâm Thông và Tâm Khán Ý Môn sai khiến được 5 cách 
(trừ cách khóc và cách cười). 


12 tâm Dục Giới thọ Hỷ sai khiến được 6 cách (trừ cách khóc). 
-HÉT- 


-OoOOO- 


